KHÔNG MỘT VẬT 
lập 2 





NOT ONE SINGLE THÌNG 
A COMMENTARY ON THE PLATFORM SŨTRA 


THUẦN BẠCH biên dịch 





Anh ngữ: Priscilla Daichi Storandt dịch 
dane Shotaku Lago biên tập 


6. 0n Repentance 


The Sixth Patriarch transmits to his qudience the 
teachings oƒ the five “incenses oƒ the selƒ-nature,” the 
“formless repentances,” the ƒour vows, and the three 
reƒuges. 


People traveled from all over China to hear the 
Sixth Patriarch speak—scholars, officials, and others 
from all walks of life. Siting on the high seat, he 
taught all who gathered. What he told them ¡is true 
for anyone attending sesshin today as well. You have 
come from far away to hear the truth, but that truth 
does not involve learning anything new; it is not 
about reaching for something external. You endeavor 
to understand, but you only look superficially. Unless 
you experience the true essence, you will continue 
to be pushed and pulled by whatever might happen 
next, fooled by phenomena and unable to see clearly. 


Even though we travel great distances to purify 
our minds, we ourselves are the ones hanging on to 
all that clutter. Our zazen is always accompanied by 
thoughts—about books we have read, about what 
someone has told us, about things others have done. 


334 


6. Sám Hối 


Lục Tổ truyền dạy thính chúng giáo lý “Tự tánh 
Ngũ phân Pháp thân hương ”, kế đó là trao “Vô tưởng 
sám hồi, ” Tứ hoằng thệ nguyện, và Vô tướng Tam qui 
y giới. 

Mọi người khắp Trung Hoa đến nghe Lục Tổ 
thuyết pháp—học giả, quan liêu, và những người 
khác từ mọi tầng lớp xã hội. Ngồi trên Pháp tòa, Tổ 
dạy tất cả hội chúng. Lời Tổ dạy cho họ vẫn đúng 
cho ai tham dự khóa tu ngày nay. Bạn đã đến từ xa để 
nghe lẽ thật, nhưng lẽ thật không liên quan tới việc 
học điều gì mới; lẽ thật không phải là đạt tới điều gì 
bên ngoài. Bạn cô gắng hiểu, nhưng chỉ thấy được 
bề ngoài. Trừ khi chứng nghiệm chân thê, nếu không 
bạn sẽ tiếp tục bị bất cứ việc gì xảy ra kế đó lôi kéo, 
tiếp tục bị hiện tượng dối gạt và không thể nhận biết 
sáng suốt. 


Mặc dù đi rất xa để thanh tịnh tâm, chính chúng 
ta là những người bám víu mọi thứ hỗn loạn. Tọa thiền 
của chúng ta luôn kèm theo suy nghĩ—về những cuốn 
sách đã đọc, về ai đó đã kê lại, về những điều người 
khác đã làm. 


335 


When we entertain these thoughts, we are 
covering over that clear mind of awareness. When 
we let go of our thoughts, becoming totally one with 
each moment, the many layers of mind peel away. As 
the Sixth Patriarch says, we have to see our true mind. 
But we can't know that true mind if we spend all our 
time pursuing thoughts. 


The Five Incenses 


On this occasion, after asking his audience to sit, 
the Sixth Patriarch tells them that he will transmit to 
them the five “incenses of the self-nature” and the 
“†ormless repentances.” 


The first incense offered ¡is that of the precepts, 
which show us how to clarify our mind to stay free 
from judgment, jealousy, anger, and further delusions. 
We all have so many problems. We are required to 
do things we dont want to do and be with people 
we don't want to be with; we have to be apart from 
people we want to be with and are unable to do the 
things we think we would rather be doing. When we 
go chasing after what we like and try to get rid of what 
we donrt like, we suffer. But when we do whatever we 
want, we lose track of our inner fulcrum. We have to 
align the mind so that the many thoughts that come 
and go fade away. Then we can realize our true, clear 
nature. 


336 


Khi ấp ủ những tưởng niệm này, chúng ta đang 
che đậy tâm thanh tịnh tỉnh giác. Khi buông bỏ niệm 
tưởng, hoàn toàn là một với từng khoảnh khắc, nhiều 
lớp tâm thức sẽ lột sạch. Như Lục Tổ nói, chúng ta 
phải thấy chân tâm bản tánh nơi mình. Nhưng không 
thê biết chân tâm nếu chúng ta dành tất cả thời gian 
đuôi theo niệm tưởng. 


Ngũ Phần Hương 


Dịp này, sau khi yêu cầu thính chúng ngồi xuống, 
Lục Tổ bảo sẽ truyền “Ngũ phần Pháp thân hương” 
và “Wô tưởng sảm hồi.” 


Đầu tiên là hương giới, cho chúng ta thấy làm 
thế nào sáng tâm để không dính mắc vào phê phán, 
chen ghét, tức giận và hư vọng. Tất cả chúng ta có rất 
nhiều vẫn đề. Chúng ta được yêu cầu làm việc không 
muốn làm (cầu bất đắc) và ở gần người không muốn 
ở chung (oán tắng hội); xa lìa người thân yêu (ái biệt 
ly) và không làm được việc đáng lý phải làm. Khi 
theo đuổi điều ưa và cô loại bỏ điều ghét, chúng, ta 
đau khổ. Nhưng khi làm bất cứ điều gì mong muốn, 
chúng ta mất dấu điểm tựa nội tâm. Chúng ta phải 
trực tâm sao cho những niệm tưởng đến và đi sẽ biến 
mất. Rồi thì, chúng ta có thể nhận ra chân tánh thanh 
tịnh sáng suốt. 


337 


Opening to the true value of life, we do zazen 
and realize the precepts. But it is not the form of the 
precepts that is most important; it is the actuality of 
this clear mind”s functioning. This is not an offering of 
form, but the truth that arises from that clear mind. 


The second incense is our samadhi, the most 
important fragrance of all. lf you are not yet settled, 
that fragrance has not been offered. You have to realize 
that place where, as the Sixth Patriarch describes 
zazen, you dont attach any ideas of good or bad to 
anything you perceive externally and you hold on 
to nothing at all internally. As long as you are pulled 
around by things, you cannot know the fragrance of 
the incense of samadhi. 


The third incense ¡is that of prajña. When your 
own mind ¡is free of impediments, you will not be 
pulled around by others” small-mindedness. When you 
can maintain a wide view, you will not be caught on 
another person”s suffering. As with the incense of the 
precepts and the incense of samadhi, the incense of 
prajña has the flavor of holding on to nothing, so that 
your senses can perceive things exactly as they are. 


The fourth incense ¡is that of emancipation, 
“which is for one“s mind to be without equivocation.” 


338 


Khai mở giá trị chân thực của cuộc sông, chúng 
ta tọa thiền và đắc giới. Nhưng không phải giới tướng 
là quan trọng nhất; mà là tính thực tế của tâm hoạt 
dụng sáng suốt. Đây không phải tặng phẩm có hình 
tướng, mà là lẽ thật phát sinh từ tâm sáng suốt. 


Thứ hai là hương định, hương thơm quan trọng 
nhất trong các loại hương. Nếu chưa an định thì chưa 
đạt hương thơm này. Bạn phải nhận ra chỗ mà, như 
Lục Tổ mô tả tọa thiền, ngoài đối với tất cả cảnh giới 
chăng khởi tâm niệm thiện ác gọi là tọa, trong duy 
trì không một vật [, thấy tự tánh chẳng động gọi là 
thiền]. Chừng nào còn bị sự vật lôi kéo, sẽ không thể 
nhận biết hương định. 


Thứ ba là hương huệ. Khi tự tâm hết chướng 
ngại, bạn sẽ không bị lôi kéo vì những tâm nhỏ hẹp 
khác. Khi duy trì cái nhìn rộng mở, bạn sẽ không 
trói buộc vào sự đau khô của người khác. Giống như 
hương giới và hương định, hương huệ lan tỏa mùi 
thơm của sự kiện không một vật nắm ø1ữ, sao cho các 
giác quan cảm nhận được sự vật chính xác như đang 
là. 

Thứ tư là hương giải thoát, “tức tự tâm mình 
không có chỗ phan duyên.” Đây là hành động tự 
nhiên. 


339 


This is about acting naturally. Instead of forcing 
yourself to be a certain way, you just do what needs 
doing. No one likes to be pressured to do things, and 
we all long to be liberated from that sense of necessity. 
We all have natural pressures from sickness and from 
knowing we will one day die. There are other pressing 
issues, too. The major ones are having to live with 
someone you can't stand, having to separate from 
someone you love, seeing the world through the 
distortions of the ego filter, and searching without 
ever realizing a goal. Because we will all die, we hold 
precious our connection with people. When we see 
dying clearly and objectively, we know liberation. 


As Master Unmon said, the world is vast and 
wide, so why at 4:00 a.m. do we come to the zendö 
and read a sutra? We are supposedly free, so why do 
we sỉt with pain in our legs and participate in sũtras 
and zazen and sanzen? lf we look at the deer in the 
garden and the birds in the sky, we see that they all 
move freely. Why do we always feel restricted by 
something? We think we need more money to live a 
good life, but that is because we cling to money and 
are therefore ruled by it. We are even pulled around 
by an idea of a God. 


340 


Thay vì buộc mình tuân theo một đường lối nhất 
định, bạn chỉ cần làm việc cần làm. Không ai thích 
bị ép buộc phải làm công việc, và tất cả chúng ta đều 
ước mong thoát khỏi cảm giác cần thiết đó. Tất cả 
chúng ta đều bị áp lực tự nhiên từ bệnh tật và biết răng 
một ngày nào sẽ chết. Cũng có những áp lực khác. 
Quan trọng nhất là phải sống với người thù ghét, phải 
xa người thương yêu, nhìn thế gian qua màng lọc bản 
ngã vo tròn bóp méo, và tìm kiếm mà không bao giờ 
đạt được mục tiêu. Vì tất cả đều sẽ chết, chúng ta nên 
trân quý mối tương giao với mọi người. Khi nhận thấy 
cái chết một cách sáng suốt và khách quan, chúng ta 
sẽ nhận biết giải thoát. 

Như Vân Môn đã nói, thế giới rộng lớn, vậy tại 
sao 4:00 sáng chúng ta phải đến thiền đường và tụng 
kinh? Cho là chúng ta tự do, vậy tại sao phải ngồi đau 
chân và tụng kinh và tọa thiền và tham thiền? Nếu 
nhìn nai trong vườn và chim trên trời, chúng ta thấy 
tất cả đều bay nhảy tự do. Tại sao chúng ta luôn cảm 
thấy bị một điều gì đó hạn chế? Chúng ta nghĩ rằng 
mình cần nhiều tiền hơn để sống một cuộc đời tốt đẹp, 
nhưng vì chúng ta bám vào tiền của và do đó bị tiền 
của thống trị. Thậm chí chúng ta còn bị ý tưởng về 
một vị thần chi phối. 


341 


But in fact there is nothing that we must have 
in order to be—not other people, or praise, or death. 
To be caught on something ¡is not the incense of 
emancipation. 


Finally there ¡is the incense of knowledge. But 
there is no liberation in being conceited about what 
we know. Knowledge can be a burden, cluttering 
our perceptions. When we become self-satisfied 
about what we know, we become stagnant. What is 
most important is to see and hear clearly, with no 
preconceptions. The more we can do this, the more 
compassionate we naturally grow. To become the 
eyes and see, to become the ears and hear—this is 
true wisdom. Judgment has no place here. 


True compassion is immediate, not something 
we do after being told we should. Compassion 
moves wisely and naturally, like the combination 
of warmth and light from the sun. With this state 
of mind, we enter society. We don't talk about our 
own understanding and depth; rather, we become 
anothers state of mind completely, so that there 
is no me and no other person. We see someone in 
need, and we spontaneously move to help. Yet no one 
helps, and no one is being helped. 


342 


Nhưng thực tế không một vật chúng ta phải có 
để hiện hữu—không phải là người khác, ca tụng, hay 
sự chết. Trói buộc vào một vật không phải là hương 
giải thoát. 

Cuối cùng là hương giải thoát tri kiến. Nhưng 
không có giải thoát nêu tự mãn mình hiểu biết. Kiến 
thức có thê là gánh nặng, sẽ chướng ngại tri giác. Khi 
tự mãn mình hiểu biết, chúng ta thành trì trệ. Điều 
quan trọng nhất là nhìn và nghe rõ ràng, không định 
kiến. Càng làm được, lòng từ bi cảng tự nhiên lớn 
mạnh. Chúng ta là đôi mắt và thấy, là tai và nghe— 
đây là chân trí tuệ. Không có chỗ cho phê phán ở đây. 


Lòng từ bị thực sự là ngay tức thì, không phải 
bổn phận sau khi được bảo nên làm. Lòng từ bị trôi 
chảy thật trí tuệ và tự nhiên, giống như hơi âm và ánh 
năng mặt trời kết hợp. Với trạng thái tâm như thế, 
chúng ta bước vào xã hội. Chúng ta không nói về sự 
hiểu biết và chiều sâu nội tâm; đúng hơn, chúng ta 
có trạng thái tâm khác hắn, không ngã không nhân. 
Thấy ai cần, chúng ta tự động đến giúp đỡ. Tuy nhiên, 
không thấy có người giúp và người được giúp. 


343 


This abundant wisdom is something we all have. 
The Sixth Patriarch puts it in terms of five incenses 
for people who don't know this wisdom yet. But it is 
already part of us. 


Repentance 


The patriarch then offers the audience a formless 
repentance. ln repenting we offer everything to the 
heavens and the earth, vowing to change our behavior, 
to be free from suffering. 


We easily become attached to the things 
we perceive through our senses. When we want 
something we see, that is greed. When we donrt like 
what we perceive, that is anger. When we filter what 
we see through our ego, that ¡is delusion. Greed, anger, 
and delusion—these have always been components 
of human nature, and for them we repent. 


Every religion has a practice of repentance. In 
Buddhism we chant, “l repent, I repentl All those six 
senses and their impurities, I do now repentl” But 
merely chanting is a repentance of form only. This is 
why we need a formless repentance. Holding on to 
nothing, we return to our true nature. The sũtra tells 
us that if we truly want to repent, we should do zazen, 
filling the entire zendö with our true mind. In doing 
this we are freed from any small self. 


344 


Trí tuệ phong nhiêu này ai cũng có. Lục Tổ đặt 
tên trí tuệ là ngũ phần hương cho những người chưa 
hiểu biết trí tuệ. Nhưng trí tuệ đã là thành phần nơi 
chúng ta. 


Sám Hối 
Sau đó Tổ dạy thính chúng vô tướng sám hối. 
Khi sám hôi, chúng ta dâng cúng tât cả cho trời và đât, 
nguyện sửa đôi hành vi, đê hêt đau khô. 


Chúng ta dễ dàng dính mắc vào sự vật cảm nhận 
qua các giác quan của mình. Khi ham muốn một vật 
nhìn thấy, đó là tham. Khi không thích một vật cảm 
nhận đó là sân. Khi thấy vật qua màn lọc bản ngã, đó 
là si. Tham, sân, sỉ—luôn luôn là thành phần của nhân 
tính, và vì thế chúng ta sám hồi. 


Mọi tôn giáo đều có pháp tu sám hối. Trong Phật 
giáo chúng ta tụng: “Con xin sám hối! Con xin sắm 
hối! Tất cả sáu giác quan và tội lỗi, bây giờ con xin 
sám hồi!” Nhưng chỉ đọc tụng là sám hối hình tướng 
mà thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta cần vô tướng sám 
hồi. Không nắm giữ một vật, chúng ta sẽ trở về chân 
tánh nơi mình. Kinh nói nếu thực sự muốn sám hối, 
chúng ta nên tọa thiền, lấp đầy toàn thể thiền đường 
với chân tâm nơi mình. Như thế, chúng ta thoát khỏi 
cái tôi nhỏ hẹp. 


345 


To taste this state of mind—to sit to this 
point—is repentance without form. lt is not about 
observing precepts of form but about encountering 
that clear, true essence without a speck, that which 
is moved around by nothing. Then our way of living is 
spontaneously and naturally in alignment. 


We all have these inconvenient physical bodies 
that hurt after thirty minutes of zazen, become 
so sleepy and so hungry, and get ill. But with this 
inconvenient body we have to do so many things. We 
spend money to keep ourselves fit. We spend more 
to eat, and then even more for books and movies and 
other forms of entertainment and distraction. We 
spend so much on ourselves. And then we die. 


This melancholy, undependable body ¡is the 
Dharma body! Our physical body decays, we are full 
of delusion, but this very mind and body are buddha 
nature. We carry the awareness of a past and a present 
and of an environment. Yet we separate ourselves 
from others; we separate ourselves from all things 
according to our own small, limited, egoistic view and 
become so confused. So where ¡is there something 
that can be called awakened wisdom? That wisdom 
that is the treasure of all people comes from holding 
on to nothing at all. 


346 


Trải nghiệm trạng thái tâm này —tức tọa thiền 
đạt đến chỗ này—là vô tướng sám hối. Không phải 
giữ giới tướng mà là hội ngộ bản thể thanh tịnh không 
một mảy bụi, đó là không một vật làm động tâm. Rồi 
thì thái độ sống của chúng ta sẽ tự động và tự nhiên 
trực tâm. 


Tất cả chúng ta đều có thân vật lý phiền phức 
khiến đau nhức sau ba mươi phút tọa thiền, buồn ngủ 
và đói bụng, và muốn bệnh. Nhưng với thân phiền 
toái này, chúng ta phải làm rất nhiều việc. Chúng ta 
tiêu tiền để giữ mình khỏe mạnh. Chi tiêu nhiều hơn 
để ăn uống, và thậm chí nhiều hơn nữa cho sách báo 
và phim ảnh và các hình thức giải trí và tiêu khiến 
khác. Chúng ta dành rất nhiều cho chính mình. Và rồi 
chúng ta chết. 


Thân thể u sầu, không lệ thuộc này lại là Pháp 
thân! Thân vật chất hoại diệt, đầy si mê, nhưng chính 
tâm và thân này là Phật tánh. Chúng ta cưu mang cái 
biết về quá khứ và hiện tại và một môi trường sống. 
Tuy nhiên, chúng ta tự tách biệt khỏi người khác; 
chúng ta tự tách biệt khỏi sự vật theo cái nhìn ngã 
chấp nhỏ hẹp, và trở thành mê muội. Vậy đâu là điều 
gọi là trí tuệ được đánh thức? Trí tuệ là kho báu của 
tất cả mọi người do không một vật năm giữ. 


347 


Ít is not awareness with a string attached to it 
pulling along an ego and a past. In every minute it 
is born anew. Originally there is no ego; confusion 
comes from believing that one exists. 


The Sixth Patriarch“s formless repentance can 
sound conceptual if we go no further than merely 
berating ourselves for things we have done; we have 
to decide not to make the same mistakes again. 
Further, true repentance cultivates the wisdom prior 
to ego, prior to deep ignorance. lf we are not in touch 
with this wisdom, we will continue to repeat the same 
mistakes. To recognize this and decide that we wIl 
not live from ego is the true meaning of the formless 
repentance. 


We are always bringing forth thoughts about 
what we perceive—not only about what we currently 
perceive, but also about things we perceived thirty 
years ago or things we hear about that happened on 
the other side of the globe. We get caught on these 
scattered mind moments, rerunning them like a tape 
loop. Someone speaks against us, and we get stuck 
on that. And while we say that humans are splendid 
creatures, what is splendid when we are alWways so 
distracted? Continually cutting away this underbrush 
is the true repentance. This is the point of zazen; it is 
not about sitting sleepily in the zendö for a little while. 


348 


Trí tuệ không phải là tỉnh giác với một chuỗi gắn 
theo bản ngã và quá khứ. Trong mỗi phút trí tuệ được 
sinh ra mới rợi. Khởi thủy không có bản ngã; si mê 
xuất hiện từ việc tin rằng có ngã. 

Vô tướng sám hối của Lục Tổ có thê mang tính 
khái niệm nếu chúng ta không vượt xa hơn mức độ 
chỉ tự mắng nhiếc mình vì đã phạm lỗi; chúng ta phải 
quyết định không phạm lỗi tương tự nữa. Xa hơn nữa, 
chân sám hồi sẽ trau dồi trí tuệ trước cả bản ngã, trước 
cả vô minh. Nếu không chứng đắc trí tuệ, chúng ta sẽ 
tiếp tục lặp lại lầm lỗi tương tự. Để nhận biết như thế 
và quyết định sẽ không sống theo bản ngã là ý nghĩa 
thực sự của vô tướng sắm hồi. 


Chúng ta luôn khởi niệm về vật nhận thức— 
không chỉ đối với vật hiện đang nhận thức, mà những 
sự vật nhận thấy 30 năm về trước hoặc nghe việc gì 
xảy ra ở bên kia địa cầu. Chúng ta bị trói buộc vào 
những tâm niệm tán loạn, quay đi quay lại như cuộn 
băng. Có người chống đối chúng ta, và chúng ta chấp 
dính. Và khi nói con người là sinh vật kỳ diệu, điều 
gì kỳ diệu khi chúng ta luôn tán tâm? Liên tục cắt bỏ 
tầng lớp thấp này là vô tướng sám hối. Đây là tiêu 
điểm của tọa thiền; không phải ngồi ngủ gục ở thiền 
đường trong chốc lát. 


349 


lt is our repentancel It cannot be done casually! 


By extinguishing our extraneous thoughts, past, 
present, and future, we let go of our karma. We 
offer this one mind moment—and with this offering 
we commit to not being pulled around by anything. 
Many people apologize, but few take seriously their 
responsibility to not repeat the same mistakes. Our 
repentance has to be for all beings, or there is no 
true relief. As the Sixth Patriarch tells us, this formless 
repentance offers a path away from our profound 
ignorance. Thus he teaches us to bring forth our deep, 
compassionate, bodhisattva mind, to put our whole 
life into liberating all beings. 


This is the Sixth Patriarch”s unique view: to clarify 
our mind not by worshiping or being concerned with 
an external absolute, but by looking at our own mind. 
Without reviewing our behavior, we cannot correct it. 
We also learn to understand others from reviewing 
our own behavior. Today this is very unpopular. No 
one wants to experience unpleasant states of mind. 
But in not reviewing our behavior, we only defend and 
protect ourselves with little concern for other people. 
People who do not review their behavior become 
caught on a narrow-minded, self-satisfying way of 
being. 


350 


Đây là chúng ta sám hồi! Không thê thất thường! 


Bằng cách dập tắt niệm tưởng dư thừa, quá 
khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta buông bỏ nghiệp 
chướng. Chúng ta mời gọi tâm niệm như thế—và 
với lời mời gọi nảy, chúng ta cam kết không bị sự 
vật xoay chuyển. Nhiều người xin lỗi, nhưng tất ít 
người nghiêm túc chịu trách nhiệm lời hứa không tái 
phạm lầm lỗi tương tự. Chúng ta sám hối phải vì tất cả 
chúng sinh, hoặc sẽ không thực sự giải tỏa. Như Lục 
Tổ nói với chúng ta, vô tướng sám hối ban cho con 
đường ra khỏi vô minh sâu dày. Vì thế, Tổ dạy chúng 
ta phát khởi tâm Bồ-tát, đại từ bi, hiến cả đời mình 
cứu độ mọi chúng sinh. 

Đây là quan điểm độc đáo của Lục TỔ: soi sáng 
tâm không phải bằng cách lễ bái hay quan tâm đến 
một đẳng tuyệt đối bên ngoài, mà bằng cách nhìn vào 
tự tâm. Nếu không xét lại hành vi của mình, chúng ta 
không thể tu sửa. Chúng ta cũng học cách thông cảm 
người khác từ việc xét lại hành vi của chính mình. 
Ngày nay thái độ này không được ưa chuộng lắm. 
Không ai muốn trải nghiệm trạng thái tâm bất như ý. 
Nhưng khi không xét lại hạnh kiểm của mình, chúng 
ta chỉ tự bảo vệ và tự bảo chữa mà ít quan tâm đến 
người khác. Những người không xét lại hành vi của 
mình sẽ trói buộc vào thái độ sống hẹp hòi, vị ngã. 


351 


When we review our behavior, we see how 
incomplete we are, how full of desires we are. But 
beyond knowing that we shouldnt have acted as we 
did, we also need to live in a new way: by not repeating 
that negative behavior. 


The Four VWows 


Having taught the formless repentance, next the 
Sixth Patriarch offers the Four Vows. At Sögen-ji, we 
express them as: 


Sentient beings are numberless, | vow to liberate them. 
Desires are inexhaustible, | vow to put an end to them. 
The dharmas are boundless, l vow to master them. 

The Buddha”s way is unsurpassable, l wvow to become it. 


These vows are not something we promise just 
when we're sitting in the zendö or after we choose 
to be ordained. Maintaining them in our daily 
interactions in society is the most important thing we 
can do with our lives. The Buddha lived humbly, not 
caught on fashion, wearing rags and eating sparingly, 
giving anything extra to others in need. Only a small 
handful can live an ordained life, but whether we re 
ordained or not, we can vow to live humbly for all 
people. This is our true way of living our repentance. 


352 


Khi xét lại hành vi của mình, chúng ta thấy mình 
bất toàn như thế nào, mình đầy ắp ham muốn ra sao. 
Nhưng ngoài việc biết mình không nên hành động 
như đã làm, chúng ta cần phải đổi mới thái độ sống: 
bằng cách không lặp lại hành vi tiêu cực đó. 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện 


Sau khi dạy sám hối vô tướng, Lục Tổ ban Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện. Tại Tảo Nguyên tự, chúng tôi 
tụng: 


Tự tâm Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Tự tâm Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn 

Tự tánh Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Những lời nguyện này không phải lời hứa khi 

ngồi trong thiền đường hoặc sau khi thọ giới. Duy 
trì lời nguyện trong tương giao hằng ngày ngoài xã 
hội là điều quan trọng nhất chúng ta có thể thực thi 
trong cuộc sống. Đức Phật sống khiêm cung, không 
vướng mắc vảo thời trang, mặc áo giẻ rách và ăn uống 
đạm bạc, ban phát vật không cần dùng cho người có 
nhu cầu. Chỉ cần một nhúm nhỏ vật thực có thể nuôi 
sông người xuất gia, nhưng dù có xuất gia hay không, 
chúng ta có thể phát nguyện sống đạm bạc khiêm tốn 
vì tất cả mọi người. Đây là cách sống sám hối chân 
thật. 


353 


And the four vows remind us of how to actualize 
the zazen of repentance. 


These vows can be expressed in two ways: as a 
greater vow and as a personal vow. The greater vow 
is about offering our lives for all beings. But there is 
also the personal vow of doing that which we each 
do best: playing an instrument, drawing, writing, 
whatever we feel we want to do more than anything. 
These two are not separate. Each personal vow is of 
great importance; what we all need to do in society, 
we do through the four vows. 


Liberating all sentient beings is not just about 
humans, but about all animals, plants, and even 
beings without form. All kinds of life must be liberated, 
starting with beings who are sentient. How ¡is it 
possible to truly liberate the billions of people alive 
today? Twenty-five hundred years after the Buddha”s 
awakening and his teachings, we are still in conflict. 
The Sixth Patriarch demands that we look at the source 
of these problems, stressing that it is because we do 
not clarify our own state of mind that they continue. 
We have to first liberate our own mind—not to say we 
should ignore others, but that we also must work on 
ourselves. How can we, without taking responsibility 
for ourselves, take responsibility for others? 


354 


Và bôn lời nguyện nhắc nhở chúng ta hiện hành 
tọa thiên của sám hôi. 


Lời nguyện có thể biểu hiện theo hai cách: đại 
nguyện và thệ nguyện riêng. Đại nguyện là dâng hiến 
đời mình cho mọi chúng sinh. Nhưng cũng có thệ 
nguyện riêng mỗi người sẽ thực hành tốt nhất: chơi 
nhạc, vẽ, viết, bất cứ việc gì chúng ta cảm thấy muốn 
làm hơn việc khác. Cả hai lời nguyện không tách rời. 
Mỗi nguyện riêng đều có tầm quan trọng lớn lao; tất 
cả việc cần làm trong xã hội, chúng ta đều thực hiện 
qua bốn lời nguyện. 


Giải thoát tất cả chúng sinh không chỉ riêng con 
người, mà động vật, thực vật và thậm chí chúng sinh 
vô sắc. Tắt cả loài có sự sống phải được giải thoát, bắt 
đầu với loài hữu tình. Làm thế nào có thê thực sự giải 
thoát hàng tỷ người còn sống hôm nay? Hai ngàn năm 
trăm năm sau khi Đức Phật giác ngộ với giáo pháp 
của Ngài, chúng ta vẫn còn xung đột. Lục Tổ yêu cầu 
chúng ta xem xét nguồn gốc vấn đề này, nhắn mạnh 
như thế bởi vì chúng ta không soi sáng trạng thái tâm 
mình nên vấn đề tiếp tục. Trước tiên phải giải thoát 
tự tâm—không phải là không biết đến người khác, 
nhưng chúng ta cũng phải hành động cho mình. Làm 
thế nào chúng ta không chịu trách nhiệm đời mình mà 
lại chịu trách nhiệm đời người khác? 


355 


We say, “All sentient beings are essentially 
buddhas,” but we cannot repeat this as a slogan while 
ignoring the deluded sentient beings within ourselves. 
This vow isn't only about offering to society; it ¡is 
simultaneously about clarifying our very own state of 
mind. 


We have a strong desire to stay alive. A dog wIll 
bite someone who takes its food, even if that person 
is the dog”s master. And just as a mother dog wIll 
bite anyone who tries to take away her pups, we also 
act in response to the many desires that are always 
coming and going and confusing us. We vow to cut 
those that are not necessary. Our mind is so caught 
up with shallow preoccupations; we have to clarify it 
SO Wwe can access our true deep wisdom. We have to 
make correct efforts constantly. Most of the teachings 
about repentance focus on philosophy and religion; 
we remain ignorant because we dont work on our 
own minds, always looking externally and never 
looking within. 


Buddhisms 5,048 sùtras contain an enormous 
number ofWwords—the various teachings and doctrines 
and precepts are boundless. Today“s scholars compare, 
study, philosophize, and write about these things, but 
the Sixth Patriarch's teachings are not about analyzing 
words and phrases. 


356 


Chúng ta nói “Mọi chúng sinh xưa nay đều là 
Phật,” nhưng chúng ta không thê lặp lại như một khẩu 
hiệu trong khi bỏ mặc những chúng sinh vô minh nơi 
mình. Lời nguyện này không chỉ dâng tặng xã hội; 
đồng thời soi sáng trạng thái tâm mình. 


Chúng ta rất mong muốn sống còn. Con chó sẽ 
căn ai đoạt thức ăn của nó, ngay cả khi người đó là 
chủ nhân của nó. Và cũng vậy con chó mẹ sẽ cắn bất 
cứ ai cướp con của nó, chúng ta cũng hành động để 
đáp ứng lòng tham luôn luôn đến rồi đi và làm chúng 
ta mê muội. Chúng ta nguyện sẽ buông bỏ những thứ 
không cần thiết. Tâm chúng ta bị trói buộc vào những 
bận rộn nông cạn; chúng ta phải soi sáng tâm để có 
thể tiếp cận chân trí tuệ uyên thâm. Chúng ta phải 
chánh tinh tấn liên tục. Hầu hết giáo lý sám hồi tập 
trung vào triết học và tôn giáo; chúng ta vẫn còn ngu 
dốt bởi vì không tác động ngay tâm mình, luôn nhìn 
ra ngoài và không bao giờ quay vào trong. 


5.048 kinh điển Phật giáo chứa từ ngữ rất nhiều— 
vô lượng kinh, luận, luật. Học giả ngày nay so sánh, 
nghiên cứu, triết lý hóa và trước tác, nhưng giáo pháp 
của Lục Tổ không phân tích từ ngữ và câu cú. 


357 


We donrt have that much spare time in our lives. 
Rather, we should ask with what state of mind do 
we perceive these words. And since all words come 
from mind, this mind has to be clear. In Buddhism it 
is not that we offer the vow to an absolute Buddha 
and therefore are saved. It doesn“t work like that. We 
all have to do it for ourselves—only we can do it for 
Ourselves. 


Before offering the four vows, we have to realize 
our original mind. The Sixth Patriarch is not teaching 
some puritanical approach here, telling us not to see, 
not to hear, and not to feel. Realizing our original mind 
is not about deceiving ourselves. With this liberation 
of all suffering beings, we ourselves are also liberated. 
As our small-minded views fade away, everyone else”s 
small-minded views also fade. Even though we donft 
say anything, those around us are comforted. 


The Buddha used the analogy of children who 
are always begging for money to buy something 
when they go shopping with their mother. In order 
to avoid a scene in public, the mother needs to have 
wisdom. While the kids are so involved in what they 
want and making so much noise about it, the mother 
will say suddenly, “^What is that beautiful sound over 
there?”—pointing to some other well-behaved child. 


358 


Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi trong 
đời mình. Đúng ra, nên hỏi với trạng thái tâm nào để 
chúng ta cảm nhận ngôn ngữ. Và vì lời lẽ đều phát 
xuất từ tâm, tâm này phải thanh tịnh. Trong Phật giáo, 
không phải là chúng ta cầu nguyện vị Phật tuyệt đối 
và do đó được cứu độ. Không phải như thế. Tất cả 
chúng ta phải cầu nguyện chính mình—chỉ có chúng 
ta mới có thể cầu nguyện chính mình. 


Trước khi dâng hiến tứ hoằng thệ nguyện, chúng 
ta phải nhận ra bản tâm nơi mình. Lục Tổ ở đây không 
dạy phương pháp nghiêm khắc, bảo chúng ta không 
thấy, không nghe, và không cảm nhận. Nhận biết bản 
tâm nơi mình không phải là lừa dối mình. Giải thoát tất 
cả chúng sinh đau khổ thì bản thân chúng ta cũng được 
giải thoát. Khi cái nhìn với tâm nhỏ hẹp của mình biến 
mắt thì người khác cũng không còn quan điểm với tâm 
nhỏ hẹp. Mặc dù chúng ta không nói lời nào, những 
người chung quanh đều được an lạc. 


Phật dùng ấn dụ đứa trẻ luôn xin tiền mua sắm 
khi đi chợ với mẹ. Để tránh cảnh này xảy ra trước mọi 
người, bà mẹ phải có trí tuệ. Khi trẻ đòi mua và làm 
ồn, người mẹ thình lình sẽ nói: “Âm thanh ở đâu hay 
và chỉ vào một đứa bé ngoan ngoãn khác. 


° 





quá vậy? 


359 


This changes the childrens focus, away from 
their own wants. Some people take a walk. Some 
people listen to music or go to a movie or gaze upon 
a painting. Doing zazen is doing nothing per se, but as 
we do zazen, we also change our minds direction. We 
change our frame of mind. 


To directly touch that state of mind of holding on 
to nothing at all is to experience kenshö. The 5,048 
Buddhist sùtras all become clear, and we know they 
are all born from that great clear mind. First and 
foremost we have to separate from all that we try to 
grab hold of, to let everything go. To know that state 
of mind we do zazen. But knowing that state of mind 
isnˆt the whole thing. We have to see how that clear 
mind touches the world, the infinite activity of our 
daily functioning, and the wisdom that works through 
Our senses and our limbs. 


Finally, the Sixth Patriarch says to become 
humble. We must not think we are special because 
we are training or helping, nor must we become 
caught on ideas about our own wisdom. Nor should 
we be concerned with ideas of a heaven or a hell, 
delusion or enlightenment. We cannot realize true 
wisdom by making a vow that is only for our own self- 
satisfaction. This vow to liberate all beings is the vow 
of the Mahayana. 


360 


Như thế sẽ thay đổi sự chú ý của con mình khỏi 
mong muốn mua món đồ. Có người đi dạo. Có người 
nghe nhạc hoặc đi xem phim hoặc nhìn một bức tranh. 
Tọa thiền thì không làm việc, nhưng khi tọa thiền, 
chúng ta cũng thay đồi chiều hướng tâm mình. Chúng 
ta thay đổi câu trúc của tâm. 


Để trực tiếp chạm vào trạng thái tâm không nắm 
một vật là kiến tánh. 5.048 kinh điển đều sáng tỏ, và 
chúng ta biết tất cả đều phát sinh từ đại tâm thanh tịnh 
này. Đầu tiên và quan trọng nhất là lìa khỏi tất cả sự 
vật chúng ta cỗ nắm giữ, hãy buông bỏ tất cả. Rõ biết 
trạng thái tâm như thế là tọa thiền, nhưng biết được 
rồi không phải xong việc. Chúng ta phải nhận thấy 
tâm này tiếp xúc thế gian ra sao, hoạt dụng hằng ngày 
vô lượng vô biên, và trí tuệ hiện hành qua các giác 
quan và chân tay của chúng ta như thế nảo. 


Cuối cùng, Lục Tổ bảo nên khiêm cung. Chúng 
ta không được nghĩ mình đặc biệt vì đang tự độ hoặc 
độ tha, cũng không trói buộc vào ý tưởng về trí tuệ 
của mình. Cũng không nên để ý thiên đường hay địa 
ngục, mê hay ngộ. Chúng ta không thể nhận ra trí tuệ 
bằng cách phát nguyện chỉ thỏa mãn tự ngã của mình. 
Thệ nguyện giải thoát tất cả chúng sanh là thệ nguyện 
của Đại thừa. 


3ó1 


With no difference between self and others, we 
become bodhisattvas. The bodhisattvas don't stop 
with opening their own minds; they enter into the 
world of people and delusions. We don't do zazen 
for our small self, to end just our own suffering; we 
lay down our own burdens and do a great cleaning 
because we believe in the pure, clear mind and 
because we don't want to inflict our own prejudices 
on society. We let go of our own small boundaries 
completely. In the same way that parents of a sick 
child directly feel that sickness, when sentient beings 
are sick, so l am sick. lf no one does this, the pain and 
suffering in the world will never end. lf everyone has 
realized this, then the correct vows will be lived. 


Three Refuges 


The Sixth Patriarch then offers the three refuges: 
“| take refuge in the Buddha. Il take refuge in the 
Dharma. I take refuge in the Sangha.” 


We are all without refuge in society; we have 
no sense of where to find it. What should we respect 
and honor? What should we believe in? How can we 
put our daily mind and way of life in order? We work 
in the world, but so many unsolvable problems arise 
that we suffer from burnout. When we see humans 
in pain, we naturally want to do something for them. 


362 


Không phân biệt giữa ngã/nhân thì chúng ta là 
Bồ-tát. Bồ-tát không ngừng khai mở tâm mình; các 
ngài đi vào thế giới người đời và mê vọng. Chúng 
ta không tọa thiền vì bản ngã nhỏ hẹp, để chấm dứt 
đau khổ của mình; chúng ta đặt gánh nặng của mình 
xuống và tổng vệ sinh bởi vì chúng ta tin vào tâm 
thanh tịnh, sáng suốt và vì không muốn gây tạo định 
kiến riêng về xã hội. Chúng ta buông bỏ triệt để ranh 
giới nhỏ hẹp của mình. Cũng như thế cha mẹ đứa trẻ 
bị bệnh sẽ cảm nhận trực tiếp cơn bệnh, khi chúng 
sinh bệnh, tôi bệnh. Nếu không có ai [cảm thông], 
nỗi đau và nỗi khổ trên thế gian sẽ không bao giờ hết. 
Nếu mọi người nhận biết như trên, sẽ sống được lời 
nguyện chân chánh. 


Tam Quy 


Lục Tổ sau đó truyền Tam quy: “Qui y Giác 
Lưỡng túc tôn (Phật), Qui y Chánh Ly dục tôn (Pháp), 
Qui y Tịnh Chúng trung tôn (Tăng).” 


Tất cả chúng ta đều không có nơi trú ấn trong 
xã hội; chúng ta không biết chỗ nào để tìm. Điều gì 
chúng ta nên tôn trọng và tôn vinh? Điều gì chúng ta 
nên tin tưởng? Làm sao chúng ta có thê sắp xếp trật 
tự cho tâm và lối sống hằng ngày? Chúng ta làm việc 
ở thế gian, nhưng rất nhiều vấn đề nan giải phát sinh 
phải chịu đựng đến kiệt quệ. Khi thấy người đau khổ, 
chúng ta tự nhiên muốn làm một điều gì giúp họ. 


363 


But even though we see their pain, we lose track 
of their dignified character, their buddha nature. 


Taking refuge in the Buddha, the Dharma, and 
the Sangha is not about the form of these three, not 
about worshiping something external. No matter 
what, we have to awaken to our deepest wisdom 
within. All day we see, hear, and feel, but to awaken 
to this intrinsic wisdom, we have to see clearly the 
Source from which all things arise. This is the Buddha“s 
Wwisdom. No one is free from desires and attachments, 
but the more abundant they become, the more we 
lose our ability to perceive clearly. 


We have a huge mind and also a great functioning 
of that mind that allows us to know what we see. 
Seeing someone in pain, we want to help them, and 
with wisdom we can see clearly how to do so. This is 
the true Dharma—seeing and accepting completely 
what actually ¡s. Our abundant wisdom ¡is Buddha; if 
we look at the manifestation of each thing, we can see 
the mind”s Dharma. But if we allow personal desires 
to interfere with our perceptions, we will be pulled 
around by those desires, as when we are influenced 
by advertising in the media. With a purified mind 
we are free from that influence and the resulting 
deep confusion. Along with Sangha, this Buddha and 
Dharma are the formless guidance. 


364 


Nhưng cho dù thấy nỗi đau, chúng ta không thấy 
dấu hiệu tính nết cao quý của họ, Phật tánh nơi họ. 


Quy y Phật, Pháp, và Tăng không phải là về hình 
thức ba ngôi báu, không phải tôn thờ lễ lạy đối tượng 
bên ngoài. Dù như thế nào, chúng ta phải tỉnh ngộ trí 
tuệ bên trong. Cả ngày chúng ta thấy, nghe, và cảm 
nhận, nhưng để tỉnh ngộ trí tuệ bản hữu này, chúng 
ta phải thấy rõ cội nguồn mọi vật phát sinh. Đây là 
trí tuệ Phật. Không ai thoát khỏi ham muốn và chấp 
trước, nhưng tham và chấp càng nhiều, chúng ta càng 
mắt khả năng nhận thức sáng suốt. 


Chúng ta có đại tâm và cũng là đại dụng của 
tâm cho phép chúng ta nhận biết vật nhìn thấy. Thấy 
ai đau khổ, chúng ta muốn giúp, và với trí tuệ có thể 
thấy rõ phải làm sao. Đây là chánh Pháp——nhìn thấy 
và hoàn toàn chấp nhận cái thực sự đang là. Trí tuệ 
phong nhiêu của chúng ta là Phật; nếu nhìn vào mỗi 
vật hiện hành, chúng ta có thê thấy tâm của Pháp. 
Nhưng nếu để cho ái dục can dự vào tri giác, chúng 
ta sẽ bị ái dục sai xử, giống như bị quảng cáo trên báo 
chí ảnh hưởng. Với tâm trí thanh tịnh, chúng ta thoát 
khỏi ảnh hưởng kể trên với hậu quả là mê lầm. Cùng 
với Tăng bảo, Phật và Pháp bảo là chỉ đạo vô tướng. 


365 


The truth of the Buddha, the Dharma, and the 
Sangha ¡is inside each of us. And because we believe 
in them, they become clearer and clearer. 


Being vague, floating around lost in our thoughts, 
is not a way of honoring and respecting the Buddha, 
the Dharma, and the Sangha. lf we are not careful, we 
Will be confused by religious ceremonies and doctrine. 
We have to let go of all sụuch attachments and not 
be moved by them. We have to testify to ourselves 
constantly, day in, day out, focusing our attention. 
Taking refuge in the three gems—the Buddha, 
the Dharma, the Sangha—requires a passionate 
commitment. These are all right within us; if we see 
them as outside we miss something. 


We are creatures of habit. We do zazen to free 
ourselves of suụch conditioning. When we spend that 
time thinking of this and that and what we'll do when 
its over, we “ve wasted that chance to experience clear 
moments. At Ryoan-ji in Kyoto there is a stone basin on 
which ¡is written “Only know what is sufficient.” lf we 
can let go of those manifold, myriad extra thoughts— 
not getting caught on ideas about lust, food, family, 
sleep—then we can see clearly. 


366 


Lẽ thật của Phật, Pháp, và Tăng ngay nội tại mỗi 
chúng ta. Và bởi vì chúng ta tin, nên càng sáng tỏ. 


Mơ hồ, trôi nồi lang thang mất mình trong niệm 
tưởng, không phải là cách thức quy ngưỡng Phật, 
Pháp, và Tăng. Nếu không cần thận, chúng ta sẽ lầm 
lạc bởi nghi thức tôn giáo và giáo pháp. Chúng ta phải 
buông bỏ tất cả chấp trước như thế và không bị những 
chấp trước làm động tâm. Chúng ta phải tự chứng 
tỏ liên tục, ngày này qua ngày khác, phải tập trung 
chú tâm. Quy y Tam Bảo——Phật, Pháp, Tăng đòi hỏi 
cam kết nhiệt tình. Tất cả ngay nội tâm; nếu thấy ra 
ngoài tức đã lầm qua. 


Chúng ta là những sinh vật có tập nghiệp. Chúng 
ta tọa thiền để giải thoát nghiệp chướng. Khi dành 
thời gian nghĩ suy này nọ và tính toán sẽ phải làm gì 
khi kết thúc, chúng ta lãng phí cơ hội để trải nghiệm 
những khoảnh khắc thanh tịnh. Tại Long An tự ở 
Kyoto có một viên đá lõm bên trên viết hàng chữ “Chỉ 
biết đủ.” Nếu có thể buông bỏ vô số niệm tưởng đa 
dạng, dư thừa—không trói buộc vào ý tưởng về ái 
dục, ăn uống, gia đình, ngủ nghỉ—chúng ta có thê rõ 
ràng thường biết. 


367 


What is most important is that we do not get 
confused by these desires; when we think about them 
from morning until night and from night until morning, 
we become so burdened, so heavy. How great it feels 
to wake up in the morning holding on to nothing at alll 
We perceive countless things all day long. But it is our 
choice to pull these things around with us. Even when 
a person is no longer present, we keep dragging along 
things associated with that person. Humans cannot 
live without loving, but when someone is gone, we 
have to let go or else we will continue to be moved 
around by our memories. When we are untouched by 
passions, we are like the lotus blooming in the mud. 
Then our zazen can become true prayer and we can 
take refuge within it. 


So where is this Buddha? How can we take 
refuge in something we cannot see? We talk about 
believing and having faith, but in what? We prostrate 
to a buddha statue, but that statue is not the true 
Buddha. It's fine to look at the form of Buddha for a 
short bit each day, but if we hold tight to an idea of 
what that Buddha is, then we are moving blindly, and 
in that there is no awakening of the true mind. We 
have to awaken to our deepest mind, and not to an 
ego or a concept of a buddha. To polish our wisdom 
we have to take refuge in the Buddha within. 


368 


Điều quan trọng nhất là không si mê vì những 
tham đắm này; khi nghĩ đến từ sáng đến tối và từ tối 
đến sáng, chúng ta sẽ nặng trĩu chất chồng. Thật tuyệt 
diệu làm sao thức dậy sáng sớm không một vật nắm 
giữ! Chúng ta sẽ cảm nhận vô số sự vật suốt cả ngày, 
nhưng lại lựa chọn để bị sự vật lôi kéo. Ngay cả khi 
một người không còn sống nữa, chúng ta vẫn tiếp tục 
lôi kéo những việc liên quan đến người đó. Con người 
không thể sống mà không yêu thương, nhưng khi một 
người qua đời, chúng ta phải buông xả, nếu không kỷ 
niệm sẽ tiếp tục tác động chúng ta. Khi không bị tham 
ái ảnh hưởng, chúng ta như hoa sen nở trong bùn. Rồi 
tọa thiền là lời cầu nguyện chân chính và chúng ta có 
thể quy y lời nguyện. 


Vậy Phật ở đâu? Làm sao chúng ta có thể quy y 
một điều gì không trông thấy? Chúng ta nói về niềm 
tin và tín tâm, nhưng tin vào điều gì? Chúng ta lễ 
lạy tượng Phật, nhưng tôn tượng không phải Phật 
thật. Cũng tốt khi nhìn hình tướng Phật trong chốc lát 
mỗi ngày, nhưng nếu chấp giữ ý niệm Phật là gì thì 
chúng ta đang động tâm một cách mù quáng, và như 
thế không tỉnh ngộ chân tâm. Chúng ta phải tỉnh ngộ 
chân tâm uyên áo, chứ không phải bản ngã hay khái 
niệm về Phật. Đề trí tuệ chiếu sáng, chúng ta phải quy 
y Phật tự tâm. 


369 


Knowing suffering and misery directly, we see 
that there are so many others suffering as well. All 
of these are Buddha, and each and every movement 
we make is the Buddha moving through us. lf we 
conceptualize this, we are not encountering the true 
Buddha. We have to see with these same eyes and 
ears as the Buddha and patriarchs. We take refuge in 
this unobstructed, simple, clear mind. 


Even though our world ¡is progressing 
technologically, we still fall right back into the animals” 
struggle of survival of the fittest. We canft believe in 
others or even in ourselves. lfwe once let go of all that 
ego confusion, we will naturally perceive how things 
truly are. We dont have to force ourselves to be free 
from conflict, free from suffering—these things will 
be resolved naturally. lf we realize original mind, we 
can see how everyone is the same. We will all respect 
each other and respect each others differences as 
well. This is the only way that humans will survive. 


The Sixth Patriarch is guiding us in doing this, 
stressing that awakening is of primary importance. In 
reading his words together, we are not intellectually 
studying phrases and explanations or doctrine, but 
seeing how our own minds” problems are what we 
most need to resolve. 


370 


Trực tiếp biết đau khổ, chúng ta thấy có tất 
nhiều người khác đang khổ. Tất cả đều là Phật, và 
mỗi chuyên động chúng ta tạo tác là Phật hạnh động 
chuyên qua chúng ta. Nếu khái niệm hóa, chúng ta sẽ 
không gặp Phật thật. Chúng ta phải nhận biết cùng 
với mắt và tai của Phật chư Tổ. Chúng ta quy y tâm 
thanh tịnh, đơn thuần, không ngăn ngại. 


Mặc dù thế giới đang tiễn bộ về công nghệ, chúng 
ta vẫn rơi lùi lại cuộc đấu tranh sinh tồn của loài vật 
theo cách phù hợp nhất. Chúng ta không thể tin vào 
người khác hoặc ngay cả tin chính mình. Nếu buông 
bỏ một lần hết mê lầm vị ngã, chúng ta tự nhiên sẽ tri 
giác sự vật đúng như đang là. Chúng ta không phải ép 
mình thoát khỏi xung đột, thoát khỏi đau khỗ—những 
việc này sẽ tự nhiên giải quyết. Nếu nhận ra bản tâm, 
chúng ta có thể thấy mọi người đều như nhau. Chúng 
ta tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự sai khác của 
nhau. Đây là cách duy nhất để loài người sống còn. 


Lục Tổ đang dạy chúng ta như thế, nhắn mạnh 
tỉnh ngộ có tầm quan trọng hàng đầu. Khi cùng nhau 
đọc lời Tổ dạy, chúng ta không học câu cú và giải 
thích hay học giáo pháp theo kiến thức, nhưng thấy 
được cách suy nghĩ của chính chúng ta là vấn đề mà 
chúng ta cần giải quyết nhất. 


371 


What is your mind”s true essence prior to ego? 
How is this realized? How is it expressed? 


The Sixth Patriarch offers incense and teaches the 
formless repentance, the four vows, and the refuge in 
the Three Gems. This is not a Dharma outside you. As 
Rinzai has taught, its not an idea about it, its not a 
form, but the thing itself—this is meeting the buddha 
nature within, without any preconceived notion. lt is 
meeting the world through all of our senses. We meet 
all existence, and this is the Dharma. In any era, in any 
place, this is the encounter beyond doubt. We have 
experience and we have knowledge, and those things 
make the flower that we see different from the flower 
another person sees. But if we perceive the flower 
from the root of the mind, we all perceive it in the 
same way. When the ego rises, cut it! Our pure mind 
is then there to know. 


Wisdom 


The Sixth Patriarch gives us the final resolution: 
do zazen and realize that state of mind of holding on to 
nothing at all. Drop all of the information, knowledge, 
and conditioning you have gathered. Let go of all of it 
right now and, in the midst of this world of delusion, 
vow to live in that clear, purified mind. 


372 


Bản thể của tâm là gì trước khi có bản ngã? Làm 
thế nào nhận biết? Diễn bày? 

Lục Tổ dâng hương và chỉ dạy sám hối vô tướng, 
Tứ hoằng thệ nguyện, và quy y Tam bảo. Đây không 
phải là Pháp bên ngoài. Như Lâm Tế đã nói, [tâm 
Pháp] không phải ý niệm về Pháp, không phải hình 
tướng, mà chính sự vật—là hội ngộ Phật tánh tự tâm, 
không định kiến. Đó là hội ngộ thế gian thông suốt 
mười phương, qua tất cả các giác quan!. Chúng ta gặp 
tất cả hiện hữu, và đây là Pháp. Trong mọi thời đại, 
bất kỳ nơi nào, đây là hội ngộ không nghi. Chúng ta 
có kinh nghiệm và có kiến thức, và vì thế thấy hoa 
khác với người khác thấy. Nhưng nếu thấy hoa từ căn 
nguyên của tâm, tất cả chúng ta đều thấy như nhau. 
Khi bản ngã phát sinh, hãy cắt bỏ! Rồi thì tâm thanh 
tịnh nơi mình hiện diện và nhận biết. 


Trí Tuệ 


Lục Tổ cho chúng ta lời giải tối hậu: tọa thiền 
và nhận biết trạng thái tâm không một vật nắm giữ. 
Buông bỏ tất cả thông tin, kiến thức và cảnh duyên đã 
rước vào. Hãy buông bỏ tất cả ngay bây giờ và, giữa 
thế gian mê vọng này, hãy phát nguyện sẽ sống trong 
tâm thanh tịnh. 

1 Ở mắt gọi thấy, Ở tai gọi nghe, Ở mũi ngửi hương, Ở 


miệng nói bàn, Ở tay nắm bắt, Ở chân đi chạy. (Lâm Tế Ngữ 
Lục) 


373 


This central point must be clear. As Hakuin 
puts it in his Song oƒ Zazen, “All sentient beings are 
essentially buddhas.” Even if someone ¡is a thief or 
a liar or a murderer, that person is still essentially a 
buddha. Each person has to take responsibility for 
their own great cleaning of mind and see the ways in 
which they're not yet awake. Then we will see that, as 
Hakuin goes on to say, “This very place ¡is the land oƒ 
lotuses, this very body is the body oƒ the Buddha.” 


lt is often asked how someone who holds on 
to nothing can understand the pain in the world. 
Or how one who has nothing in his or her mind can 
possibly teach. That is only a concept of something 
not ¡intellectually understandable; that state of 
holding on to nothing has to be experienced. We 
see pain, and with goodwill we want to help. We 
can't sit by and watch it happen. When we have no 
personal ideas and no places in which we're caught, 
we are open to another“s experience. Through all of 
OUFr senses we receive the pain of all people. Because 
our unencumbered perception does not add on ideas 
about the pain, we receive everything just as it is. 


We must not make the mistake of making 
offerings to the physical body. Our ability to perceive 
with our senses fades as we age and then vanishes 
with our death. 


374 


Trọng tâm này cần phải rõ sáng. Như Bạch Ấn 
bảo trong bài Tọa Thiền Hòa Tán: “Mọi chúng sinh 
xưa nay là Phật.” Ngay cả người trộm cướp hay nói 
dối hay sát nhân, người đó vẫn xưa nay là Phật. Mỗi 
người phải chịu trách nhiệm tổng tây uề tâm mình và 
xem xét cách thức tại sao chưa tỉnh ngộ. Rồi chúng 
ta sẽ thấy, như Bạch Ấn bảo tiếp: “Cði giới này là cối 
Liên Hoa, Chính thán này là chán thân Phật.” 


Người ta thường hỏi làm thế nào người không 
một vật nắm giữ có thể hiểu được nỗi đau trên thế 
gian. Hoặc làm thế nào người không một vật trong 
tâm lại có thể chỉ giáo. Nói như thế chỉ là khái niệm về 
điều gì không thê hiểu trên phương diện tri thức; trạng 
thái không một vật nắm giữ phải được chứng nghiệm. 
Thấy đau khô, và với thiện chí, chúng ta muốn giúp 
đỡ. Chúng ta không thể ngồi và xem đau khổ xảy ra. 
Khi không có ý tưởng cá nhân và không có chỗ để bị 
trói buộc, chúng ta mở cửa cho một trải nghiệm khác. 
Thông qua tất cả giác quan, chúng ta tiếp nhận nỗi 
đau của mọi người. Bởi vì tri giác không ngăn ngại 
của chúng ta không thêm thắt ý tưởng về nỗi đau nên 
chúng ta tiếp nhận mọi sự vật như đang là. 

Chúng ta không được phép sai lầm khi cúng 
dường thân vật chất. Khả năng cảm nhận với các giác 
quan yếu dần khi chúng ta già đi và sau đó biến mất 
cùng với cái chết của chúng ta. 


375 


When the body is gone, there is nothing left there 
to honor. But that which was taught in Buddhism more 
than twenty-five hundred years ago ¡is still alive now 
and will remain alive even when the planet ¡is gone. 
People ask how they can believe in what happens 
after they die, but this question arises from deep 
delusion. The Buddha did not receive that morning 
star as a material thing but, through those clarified 
senses, as himself. To return to that original clear 
mind ¡is what we are here forl But to do this requires 
that deep faith. 


People often say that it is good to be natural—to 
eat when we feel like it, to sleep when we feel like 
it, to play when we feel like it. People like to say that 
this is Zen. But Zen is not such a self-satisfying way 
of being. We have to move beyond that to become 
the manifestation of that deeper wisdom. Everyone 
looks outside, seeking wisdom in the words of others, 
and in doing this we ignore our own sacred internal 
places. 


No matter what wonderful buddha we perceive, 
if we are not directly perceiving with our own 
awareness, it is not the absolute Buddha of no shape 
or form. Thus the Sixth Patriarch says, “To think of all 
the evil things is to generate evil practices; to think of 
all the good things is to generate good practices.” 


376 


Khi thân hoại diệt, không còn gì để tôn vinh. 
Nhưng điều Phật giáo chỉ dạy hơn hai ngàn năm trăm 
năm trước vẫn còn hoạt dụng bây giờ và vẫn còn hoạt 
dụng cả khi hành tính tiêu hoại. Có người hỏi làm sao 
có thê tin điều gì xảy ra sau khi họ chết, nhưng câu 
hỏi này phát sinh từ si mê sâu dày. Đức Phật tiếp nhận 
sao mai sáng hôm đó không như một vật thể, nhưng 
qua giác quan thanh tịnh, như chính đức Phật. Trở về 
bản tâm thanh tịnh là sự kiện chúng ta đang hiện diện 
ở đây! Nhưng muốn thành tựu đòi hỏi đại tín tâm. 


Mọi người thường nói sống tự nhiên là tố— đói 
ăn, mệt ngủ, thấy thích thì vui chơi. Mọi người ưa nói 
đây là Thiền. Nhưng Thiền không phải là sống thỏa 
mãn ý mình. Chúng ta phải vượt qua sự kiện này để 
hiện hành trí tuệ uyên áo. A1 cũng nhìn ra ngoài, tìm 
kiếm trí tuệ qua lời lẽ của người khác, và làm như thế, 
chúng ta bỏ qua trú xứ thiêng liêng nội tâm nơi mình. 


Bất kế ta biết đức Phật vi diệu đến đâu, nếu 
không trực nhận với sức tỉnh giác nơi mình thì không 
phải là vị Phật tuyệt đối vô hình tướng. Do đó Lục 
Tổ nói: “Suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy 
nghĩ tất cả việc lành tức sanh hạnh lành.” 


377 


lf we think about something bad, those thoughts 
upset part of the world; our facial expression gets 
tense, and from that there are many reverberations. 
When we think about good things, the effects spread 
and ripple out as if from a stone thrown in a pond. 
Things in the world are not coincidental. 


We all have wisps of good and wisps of bad. 
Even the most evil people might be kind toward 
their own children. We cannot allow ourselves to 
be trapped under the weight of our bad thoughts, 
darkly influenced by our past. Holding on to that past 
is like collecting the clouds that darken the sky. lf we 
go above the clouds, what do we find? We find the 
sun and the moon shining. They have been there the 
whole time. When the clouds are blown away, above 
and below are one and the same. Yet the clouds will 
never be totally gone. They disappear for a while, 
but because we don't recognize our malevolence, 
our desires, they return. Enö stresses that we are not 
trying to get rid of our desires, but to recognize them 
for what they are. Then we can recognize the extent 
to which they cloud our clear mind. 


We have so many thoughts about doing good and 
not doing evil; these are important, but they are only 
borrowed judgments. What we think is bad, someone 
else may think is good. 


378 


Nếu nghĩ việc ác, niệm tưởng ác sẽ làm đảo lộn 
một phần thế giới; trên khuôn mặt chúng ta sẽ biểu 
hiện căng thăng, và từ đó sẽ có nhiều phản ứng. Khi 
nghĩ việc lành, hiệu ứng sẽ lan rộng và gợn thành 
sóng như ném hòn đá xuống ao. Mọi sự vật trên thế 
gian không phải là ngẫu nhiên. 


Tất cả chúng ta đều làm lành và làm ác. Ngay cả 
những người xấu tệ nhất cũng lành thiện với con cái 
họ. Chúng ta không thể cho phép mình trói buộc vào 
sức nặng những suy nghĩ xấu ác của mình, bị quá khứ 
đen tối ám ảnh. Chấp giữ quá khứ giống như gom tụ 
mây làm âm u bầu trời. Nếu đi phía trên đám mây, 
sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy mặt trời mặt trăng chiếu 
sáng. Trời trăng lúc nào cũng từng ở đó. Khi đám mây 
bay giạt, bầu trời phía trên và phía dưới mây là một 
và như nhau. Tuy nhiên, mây sẽ không bao giờ bay 
mất hoàn toàn. Mây có tan một lúc, nhưng vì chúng 
ta không nhận biết việc ác, dục vọng của mình, mây 
sẽ trở lại. Huệ Năng nhân mạnh không phải chúng ta 
có gắng loại bỏ dục vọng, nhưng phải nhận biết dục 
vọng là gì. Sau đó, có thê nhận ra phạm vi dục vọng 
che mờ tâm thanh tịnh nơi chúng ta. 

Chúng ta khởi niệm rất nhiều để làm lành lánh 
dữ; niệm tưởng thật quan trọng, nhưng chỉ là phê phán 
vay mượn. Điều mình nghĩ là xấu người khác có thể 


nghĩ là tốt. 


379 


What we think is good, someone else might think 
is bad. First and foremost, we have to see from our 
true source. This is the most important value in being 
alive. lt is not about saying, “This religion is good); that 
religion ¡is bad.” Every minute of the day, continue 
getting rid of all that gathered information and 
realizing that place where there is no more dualism— 
then you can awaken to the true Buddha. To break 
through the conventional division between self and 
other, heavens and earth and self, and see from that 
place of wisdom ¡is your responsibility. lfÍ you can see 
this even a little, you can live your life recognizing the 
most important value in things. 


What is it that ¡is alive and being expressed 
from that true mind? That purified state of mind ¡s 
not an imagined creation but at one with each and 
every moment“”s actualization—this is our clear mind, 
this mind moment functioning. But in this infinitely 
transforming flow, if there is even one mind moment 
that associates with a second mind moment, and then 
adds a third association to that, we become full of 
ideas and concerns and can't even sit still. lf we are in 
that mind moment of creativity, we can write poetry 
or paint and know the world of heavenly beings. 
When we hold even one mind momernt of hate, when 
we complain and grumble and act out of ignorance, 
then we are in the realm of the jealous gods. 


380 


Điều mình nghĩ là tốt, người khác có thê nghĩ là 
xấu. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta phải nhìn 
từ chân nguyên. Đây là giá trị quan trọng nhất trong 
sự sống. Không phải là nói: “Tôn giáo này tốt; tôn 
giáo kia xấu.” Mỗi phút trong ngày, hãy tiếp tục loại 
bỏ tất cả những tích chứa thông tin và nhận biết nơi 
không còn nhị nguyên đối đãi—bạn sẽ tỉnh ngộ chân 
Phật. Phá thấu sự phân chia theo qui ước giữa mình 
và người, thiên đường và địa giới và bản ngã, và thấy 
từ vị thế trí tuệ là trách nhiệm của bạn. Nếu có thể 
thấy như thế thậm chí một phần nhỏ, bạn có thể sống 
đời mình nhận chân được giá trị quan trọng nhất trong 
sự vật. 


Cái gì sinh động và hiện hành từ chân tâm? Trạng 
thái tâm thanh tịnh không phải sáng tạo tưởng tượng 
mà là một với sự hiện hành từng khoảnh khắc— đây 
là tâm thanh tịnh nơi chúng ta, là tâm niệm hoạt dụng. 
Nhưng trong dòng chuyên hóa vô lượng vô biên này, 
nếu có một tâm niệm liên kết với tâm niệm thứ hai, và 
sau đó nỗi thêm tâm niệm thứ ba, chúng ta sẽ chứa đầy 
ý tưởng và mối bận tâm và thậm chí không thê ngồi 
vên. Nếu lâm vào tâm niệm tạo tác như thế, chúng 
ta có thể làm thơ hay đồ họa và biết được cảnh giới 
của loài trời. Khi dính mắc chỉ một tâm niệm sân, khi 
phàn nàn và càu nhàu và hành động vô minh, chúng ta 
đang ở cõi giới ganh ghét sân hận (A-tu-la). 


381 


The six realms are those of heaven, jealous gods, 
humans, animals, hungry ghosts, and hell, but all are 
the same human mind, transforming infinitely. Those 
who are without wisdom and full of ego give birth to 
confused and malevolent thoughts. And so we have 
to clarify and realize the pure mind, in order to avoid 
being trapped by those malevolent thoughts. We all 
have to realize that world of nothing at all, to see it 
directly and awaken to that truth!l That state of mind 
cannot be conveyed in words, but when we realize it, 
we are clear and our mind tastes of truth. 


The Sixth Patriarch uses the metaphor of a 
lamp: “2ust as a single lamp is able to eradicate a 
thousand years of darkness, so can a single moment 
of wisdom extinguish ten thousand years of stupidity. 
Don't think of your previous errors, and don't think 
constantly of what might happen later. With every 
moment of thought perfect and bright, see your own 
fundamental nature.” 


When we hold on to nothing in our minds, what 
comes through is wisdom. Even if a cave has been 
dark for tens of thousands of years, with one beam 
of light it becomes bright. We who have lived for so 
long in darkness can eradicate the darkness with this 
brightness of wisdom. 


382 


Sáu cối là cõi trời sân hận (A-tu-la), người, súc 
sanh, ngạ quỷ, và địa ngục, nhưng tất cả đều là tâm 
loài người, biến đổi vô hạn. Những người không có 
trí tuệ và đầy bản ngã sẽ sinh khởi niệm tưởng si mê 
và xấu ác. Và vì vậy chúng ta phải rõ sáng và nhận 
biết tâm thanh tịnh, để tránh bị niệm tưởng xấu ác 
trói buộc. Tất cả chúng ta đều phải nhận biết cõi giới 
không một vật, phải thấy trực tiếp và tỉnh ngộ lẽ thật 
này! Trạng thái tâm này không thê truyền đạt bằng 
lời, nhưng khi nhận biết, chúng ta sẽ rõ sáng và tâm 
sẽ trải nghiệm lẽ thật. 

Lục Tổ dùng ẩn dụ chiếc đèn: “Thí như một ngọn 
đèn hay trừ ngàn năm tối, một tâm niệm trí tuệ hay 
diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ lỗi lầm về trước, và 
chớ thường nghĩ việc có thê xảy đến về sau. Mỗi niệm 
mỗi niệm tròn sáng, [sẽ] tự thấy bản tánh.” 


Khi không một vật trong tâm chúng ta, việc gì 
đến đều thấu qua trí tuệ. Ngay cả một hang động tối 
đen hàng chục ngàn năm, với một ánh đèn sẽ chiếu 
sáng. Chúng ta đã sống quá lâu trong bóng tối vẫn có 
thê trừ diệt bóng tối với ánh sáng của trí tuệ. 


383 


When our senses perceive no personalmovement 
at all, we can see without distortion. 


Dont complain about what has already 
happened. Let it gol Don“t add on any extra thoughts!l 
Some people ask how we can review our own behavior 
or plan ahead if we hold on to nothing. Repentance is 
being in this very moment completely. Even if what 
we think was bad was in fact good, we cant continue 
pulling ¡t all around or we'll just strangle ourselves and 
keep ourselves from truly repenting. Things may or 
may not happen as they have been planned; to think 
things must happen in a certain way is a big mistake. 
Being clear from one mind momernt to the next is our 
zazen—not wondering about its meaning or lack of 
meaning, but dying and coming to life again in each 
breath. Life ¡s bright and full in this very momentl 


There are people who do good things, and 
people who do evil things; some who are smart, some 
who are foolish—and all of them are endowed with a 
bright and clear mind from the origin. lf we bring up 
“good” mind, we are expressing that; if we bring up 
“bad” mind, we are expressing that. Our true mind is 
neither good nor bad. Which type of thoughts will it 
be tinted by? lf we are unaware, we will be deluded. 


384 


Khi các giác quan cảm nhận mà bản ngã không 
tác động, chúng ta có thể thấy biết không méo mó. 


Đừng phàn nàn về việc đã xảy ra. Hãy cho qua 
đi! Đừng thêm bất kỳ niệm tưởng dư thừa nào! Có 
người hỏi làm sao có thể xét lại hành vi của mình 
hoặc lên kế hoạch trước nếu chúng ta không nắm giữ 
một vật. Sám hối là hoàn toàn có mặt ngay hiện tiên. 
Ngay cả khi chúng ta nghĩ điều gì là xấu thực tế vẫn là 
tốt, chúng ta không thê tiếp tục lôi kéo điều suy nghĩ 
hoặc chúng ta chỉ có bóp nghẹt chính mình và không 
thể sám hối chân thật. Sự việc có thể hoặc không thể 
xảy ra theo kế hoạch dự tính; nghĩ rằng phải xảy ra 
theo cách nào đó là sai lầm lớn. Rõ biết từ tâm niệm 
này đến tâm niệm tiếp là tọa thiền —không thắc mắc 
có ý nghĩa hoặc vô nghĩa, nhưng chết và sống lại 
trong từng hơi thở. Cuộc sống tươi sáng và tròn đầy 
ngay hiện tiền! 

Có người làm điều tốt, và có người làm điều xấu; 
một số người thông minh, một số người ngu dại— 
và tất cả đều hàm sẵn tâm thanh tịnh xưa nay. Nếu 
tu dưỡng tâm “tốt”, chúng ta sẽ thể hiện tốt; nếu tu 
dưỡng tâm “xấu”, chúng ta sẽ thể hiện xấu. Chơn 
tâm thì chắng tốt chắng xấu. Loại niệm tưởng nảo sẽ 
nhuộm màu chơn tâm? Nếu bắt giác, chúng ta sẽ mê 
lâm. 


385 


But if we become awakened, we will no longer 
be deluded. Will you awaken or not? To do this is not 
about separating from society—it is about knowing 
each and every momernt directly and not being stopped 
by anything you perceive. This is true in daily life and 
in your everyday work in the world. lf you meet this 
true Dharma body directly at least once, you will know 
Ít is not separate from your daily life. Enö concludes 
by telling his audience: “lf you practice according to 
these words, you will see the nature through hearing 
these words. Although you may be a thousand [miles] 
away from me, it will be as if you are constantly by 
my side. lf you do not become enlightened through 
these words, then why have you gone to the trouble 
of coming a thousand miles to see me?” 


The whole assembly, after hearing what the 
patriarch had said, became enlightened. In a happy 
mood, they accepted his teaching and put it into 
practice. 


386 


Nhưng nếu tỉnh giác, chúng ta sẽ không mê lầm 
nữa. Bạn sẽ tỉnh giác hay không? Đề đạt được như thế 
không phải tách biệt xã hội—phải rõ biết từng khoảnh 
khắc trực tiếp và không bị vật đang nhận thức ngăn 
ngại. Điều này đúng trong cuộc sống đời thường và 
trong công việc hằng ngày giữa thế gian. Nếu hội ngộ 
chân Pháp thân trực tiếp ít nhất một lần, bạn sẽ thấy 
không tách rời khỏi cuộc sống hằng ngày. Huệ Năng 
kết thúc bài pháp ban cho thính chúng: “Này Thiện tri 
thức, phải tụng lấy, y đây tu hành, ngay nơi lời nói mà 
thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm nhưng thường ở bên 
cạnh tôi. Nơi lời nói này mà chẳng ngộ tức là đối diện 
với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây.” 


Toàn bộ hội chúng, sau khi nghe Lục Tổ chỉ dạy, 
đều chứng ngộ. Họ hoan hÿ đón nhận bài pháp và ứng 
dụng tu tập. 


387 


7. Temperament and Circumstances lề 


We meet many who had deep karmic dƒfiliations 
with the Sixth Patriarch and learn oƒ their encounters 
with his teachings, which include commentary on the 
Buddhg 5 sutras. 


Inexhaustible Treasury 


After he parted from Emmyo in the mountains, 
Enö returned to the south, stopping ¡in a village in a 
mountainous area about three hours from his home. 
There he met a scholar who invited him to stay in 
his large house. This kind man had an aunt, named 
Inexhaustible Treasury, who was a nun and liked to 
read the Lof„us Sữrra. She had a deep understanding 
of the scholarship of the sutra, but she did not 
understand its essence. 


One day, as she read the suũtra aloud, Enö began 
to explain each section to her, and for the first time 
she deeply understood. She asked how he could 
possibly know the meaning of the sũtra when he was 
unable to read the actual words. 


Enö responded, “You must not be caught on 
these words. lt is not the words themselves that 
are important, but the Buddhas deep, profound 
experience as it is expressed in these words. You have 
to know that experience for yourself:” 


388 


7. Tính Khí và Hoàn Cảnh 


Chúng ta gặp nhiễu người có hệ nghiệp sâu dày 
với Lục Tổ và họ tu học khi gặp được giáo pháp của 
Tổ, bao gôm bình giảng kinh Phật. 


Vô Tận Tạng 


Sau khi chia tay Huệ Minh trên núi, Huệ Năng 
trở về phương nam, dừng lại một ngôi làng miền núi 
cách nhà khoảng ba tiếng đồng hồ. Ở đó, Tổ gặp một 
nho sĩ (Lưu Chí Lược) mời cư ngụ tại tư gia rộng lớn. 
Người có lòng tốt này có người cô là Ni Vô Tận Tạng, 
hay đọc Kinh Pháp Hoa. Ni có tầm hiểu biết uyên bác 
về kinh điển, nhưng chưa hiểu tỉnh yếu. 


Ngày nọ, khi cô tụng to tiếng, Tổ nghe qua liền 
biết được diệu nghĩa, mới vì cô Ni giải nói, và lần đầu 
tiên cô Ni hiểu sâu. Cô Ni nói: “Chữ còn không biết, 
sao có thể hiểu nghĩa?” 


Tổ bảo: “Diệu lý của Chư Phật chắng quan hệ 
đến văn tự, sự thâm chứng của Phật thể hiện trong 
ngôn ngữ. Cô phải tự mình thể nghiệm chứng ngộ.” 


389 


The nun was amazed and saw that he truly 
understood. She told everyone she knew that he was 
deeply enlightened. 


An ancient monastery in the area was provided 
for him to use as a temple. But nine months later his 
enemies found him there and burned his temple. 


Recalling the instructions of his teacher to go 
into the mountains and stay concealed for fifteen 
to twenty years, Enö returned to Koshu in the south 
and for fifteen years lived in seclusion in the deepest 
mountains. The Sixth Patriarch was the first to do 
post-enlightenment training in this way, staying in 
the spiritual womb in order to mature. Even after an 
initial experience of satori, our pure awareness is not 
yet second nature. We have to ripen until the wisdom 
comes forth naturally and spontaneously, without 
self-conscious awareness. Otherwise, we are too 


cerebral and our horizon is too narrow. 


390 


Cô Ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức trong 
thôn rằng: “Đây là hàng tu sĩ có đạo, [nên thỉnh cúng 
dường].” 

Khi ấy một ngôi chùa cô [Bảo Lâm, từ cuối đời 
Tùy tàn phế vì binh lửa, mới y nơi nên cũ dựng lại 
ngôi chùa,] mời Tổ trụ trì ở đó [không bao lâu thành 
một ngôi chùa rất trang nghiêm]. Tổ ở đó hơn chín 
tháng lại bị bọn ác đuôi theo, Tổ bèn trốn đến trước 
núi, bị họ phóng hỏa [, đốt cỏ cây, Tô ấn thân vào 
trong kẹt đá được khỏi, trên đá ngày nay dấu Tổ ngồi 
kiết già và vết nếp y của Tổ vẫn còn, nhân đó gọi là 
hòn đá tỊ nạn]. 


Tổ nhớ Ngũ Tổ dạy [đến Hoài và Hội dừng ẩn,] 
Ngài mới ấn [ở hai ấp ấy] trong 15 đến 20 năm, Huệ 
Năng trở về Quảng Châu phía nam và 15 năm sống 
ân dật trong thâm sơn cùng cốc. Vậy Lục Tổ là người 
đầu tiên hành trì công phu kiến tánh khởi tu, trưởng 
dưỡng thánh thai. Ngay cả sau lần chứng ngộ đầu tiên, 
sức tỉnh giác tinh thuần vẫn chưa phải thể tánh. Phải 
công phu thuần thục cho đến khi trí tuệ tự nhiên đột 
phát, mà không có ý thức tự ngã. Ngược lại, chúng ta 
sẽ quá lý trí và tầm nhìn sẽ hạn cuộc. 


391 


Hökai and Mind 


In his first interview with the patriarch, the monk 
Hökai asked the meaning of the saying “The mind is 
Buddha.” 


What the monk was asking was, “Where is that 
mind and how can I get in touch with it?” Our mind 
seems to have many strata. In Buddhism one way of 
looking at it is in terms of the three realms. When you 
see a flower in the garden and wonder how you can get 
one for yourself, that“s the realm of desire. Or if you see 
it as just an object, that“s the realm of things. When you 
perceive it as an artistic creation, that“s the realm of 
mind. These three realms are all still caught on objects 
as form. Eventually this world and all of the things in 
it will fade. Our life energy will fade as well. We may 
be healthy today, but we dont know what will happen 
tomorrow. lf we dwell on having something, we lÌ 
surely become melancholy when we no longer have it. 
Not being attached to having and not being attached 
to not having make up one of the central points of Zen. 


To the monk“s question, the patriarch responded, 
“For the preceding thought not to be generated is mind, 
and for the succeeding thought not to be extinguished is 
buddha.” The Sixth Patriarch ¡s teaching us not to settle 
for conceptions about words like mind and Buddhag, not 
to limit ourselves to intellectual understanding. 


From early childhood we gather the techniques 
we need to live skillfully in society. 


392 


Pháp Hải và Tâm 
Tăng Pháp Hải, [người quê ở Khúc Giang, Thiều 
Châu,] ban đầu đến tham vấn Tô, hỏi rằng: “Tức tâm 
tức Phật, cúi xin Ngài chỉ dạy.” 


Ý vị tăng hỏi “Tâm ở đâu và làm sao chạm bắt?” 
Tâm thức chúng ta có nhiều tầng lớp. Trong Phật 
giáo, có cách nhìn tâm theo ba cõi giới. Khi nhìn một 
bông hoa trong vườn và tự hỏi làm thế nào để mình 
có được đóa hoa, đó là dục giới. Hoặc thấy hoa chỉ 
biết là vật, đó là sắc giới. Khi nhận thấy vật như một 
tác phẩm nghệ thuật, đó là vô sắc giới. Ba cõi này 
vẫn còn chạm bắt trên các vật thể là sắc tướng. Cuối 
cùng cảnh giới này và tất cả sự vật sẽ phai tàn. Năng 
lượng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tàn phai. Hôm 
nay chúng ta có thể khỏe mạnh, không biết ngày mai 
sẽ ra sao. Nếu trụ vào có vật, chúng ta chắc chắn sẽ 
buôn rầu khi không còn giữ vật nữa. Không dính mắc 
vào có và không dính mắc vào không sẽ tạo một trong 
những trọng tâm của Thiên. 

Đối với câu hỏi của vị tăng, Tổ bảo: “Niệm trước 
chăng sanh tức tâm, niệm sau chăng diệt tức Phật.” 
Lục Tổ dạy chúng ta không nên bằng lòng ngang mức 
ý niệm về danh xưng như tâm và Phật, không tự giới 
hạn mình trong hiểu biết tri thức. 


Từ nhỏ chúng ta thu thập kỹ thuật cần thiết để 
khéo sống trong xã hội. 


393 


But because we accumulate so many ideas 
about how things should be, we lose the ability to 
see, taste, and hear them as they really are. Even if 
we are encountering phenomena of form, if we can 
perceive with true clarity of mind, we know that we 
were never born and will never die—and know that 
we are born every day and die every day. When our 
awareness is not lacquered hard with conditioning, 
it is born and it dies with every single breath, yet its 
truest course never has been born and never will die. 


This is not something we can know intellectually. 
We must directly encounter it. When we try to 
understand it intellectually, we reduce that which 
is beyond birth and death to the level of dualistic 
perception. We have to let go of everything we have 
ever held on to, and then every encounter is new, 
each thing is perceived intimately and directly. This 
way of holding on to nothing at all, adding no small 
self, is what mind is, what Buddha is. 


The Sixth Patriarch continues, “That which 
creates all the characteristics is mind, and that which 
transcends all the characteristics is buddha.” The 
Sixth Patriarch ¡is teaching carefully here because 
Ít is so difficult to imagine a mind that is not full of 
thoughts. We believe that thinking about things is our 
responsibility. But those ideas twist and color what 
We perceive. 


394 


Nhưng vì tích lũy nhiều ý tưởng về sự vật phải 
như thế như thể, chúng ta mất khả năng nhìn, nếm 
và nghe sự vật như thực sự đang là. Ngay cả khi gặp 
những hiện tượng sắc tướng, nếu chúng ta có thể cảm 
nhận với tâm sáng suốt chân thật, chúng ta sẽ biết 
rằng mình chưa bao giờ sinh ra và sẽ không bao giờ 
chết—và biết rằng mình sinh ra từng ngày và chết đi 
từng ngày. Khi sức tỉnh giác của chúng ta không bị 
sơn phết khô cứng với duyên sinh, sẽ sinh và tử từng 
hơi thở, tuy nhiên dòng vận hành của sự tỉnh giác 
chân thực nhất chưa từng sinh và chưa từng tử. 

Đây không phải việc có thể tri giải. Chúng ta 
phải trực tiếp giáp mặt. Khi cố gắng hiểu với tri thức, 
chúng ta hạ thấp điều siêu vượt sinh tử thành tri giác 
nhị nguyên. Chúng ta phải buông bỏ tất cả sự vật đã 
năm giữ, và rồi mọi cuộc gặp gỡ đều mới mẻ, mỗi sự 
vật được nhận thức một cách mật thiết và trực tiếp. 
Pháp tu này không một vật năm giữ, không một chút 
tự ngã nhỏ hẹp thêm thắt, đó chính là tâm, chính là 
Phật. 


Lục Tổ tiếp: “Thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất 
cả tướng tức Phật.” Lục Tổ dạy cần thận ở đây bởi vì 
thật khó nghĩ ra có một tâm không chứa niệm tưởng. 
Chúng ta tin răng suy nghĩ về sự vật là trách nhiệm 
của mình. Nhưng những ý tưởng đó thì vo tròn bóp 
méo và tô màu vật cảm nhận. 


395 


lf we could let go of anything that comes along, 
we wouldnt have to do zazen. All day long seeing and 
feeling only what ¡is in front of us—that is the mind. 
Not adding any extra ideas to what we perceive—that 
is Buddha. In this pure one-mindedness that hears 
the bird's song and then lets go of it, there's no idea 
of profiting, of grabbing a thought or letting go of the 
thought. Just as it is, this is the mind, this is Buddha. 


We do zazen and forget our surroundings. This 
is samadhi. Some say that we need to experience 
samadhi to realize satori. But this is a divisive way 
of looking at it. Wisdom does not come from doing 
zazen. Zazen is just a practice to align our mind. 
lf we entertain lots of thoughts, we soon become 
exhausted. In fact, all that we have to experience—all 
that we are responsible for—is this one instant. We 
get so tired because we dwell upon and talk about 
what other people have said and done. We start the 
day full of vigor, going to work with a clear mind, and 
we end up exhausted from thinking so much. Just 
cooking, just eating, just doing zazen, we only have to 
think about and do one thing at a time. 


People who are caregivers are wholehearted 
at the beginning; they throw themselves into ¡t 
completely. But especially when taking care of family 
members or someone they love, it“s easy to get caught 
up in thoughts of “when will it end?” 


396 


Nếu có thể buông bỏ bắt cứ điều gì dính theo, 
chúng ta sẽ không cần tọa thiền. Cả ngày nhìn thấy 
và chỉ cảm nhận riêng vật nào trước mặt—đó là tâm. 
Không thêm thắt ý tưởng dư thừa vào vật cảm nhận— 
đó là Phật. Trong nhất tâm thanh tịnh nghe chim hót 
và sau đó buông bỏ, không ý kiến về lợi ích, lấy hay 
bỏ niệm tưởng. Chỉ như đang là, đó là tâm, đó là Phật. 


Chúng ta tọa thiền và quên ngoại cảnh. Đây là 
chánh định. Có người nói cần phải thể nghiệm chánh 
định để chứng ngộ. Nhưng đây là phân biệt đối đãi. 
Trí tuệ không phát xuất từ tọa thiền. Tọa thiền chỉ 
là công phu điều chỉnh trực tâm. Nếu ấp ủ nhiều 
niệm tưởng, chúng ta sẽ sớm kiệt quệ. Thực tế, tất cả 
những gì chúng ta phải trải nghiệm —phải chịu trách 
nhiệm —là ngay thời điểm này. Chúng ta cảm thấy 
mệt mỏi vì nói và nhắc đi nhắc lại lời và việc người 
khác nói và làm. Chúng ta bắt đầu một ngày tràn đầy 
sức sông, đi làm với một tâm thanh tịnh, và cuối cùng 
kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nấu, chỉ ăn, chỉ tọa 
thiền, chúng ta phải suy nghĩ từng việc và làm mỗi lúc 
một việc. 


Những người hành nghề chăm sóc [người bệnh] 
ngay từ đầu nhiệt tình; họ hoàn toàn dân mình. Nhưng 
đặc biệt khi chăm sóc người trong g1a đình hoặc người 
thương yêu, họ dễ dàng dính mắc vào ý nghĩ “khi nào 
hết duyên không còn chăm sóc nữa?” 


397 


We could even find ourselves wishing someone 
would hurry up and die—and then we berate ourselves 
for having thoughts like that. We get tired because 
of our ideas about how long the need for caregiving 
might continue. 


We mistakenly think there is something (or 
someone) in the heavens to be grateful for, that 
something wonderful will happen if we are good, 
when in fact the Dharma ¡is about using our mind 
as it is. We read so many books and have so many 
ideas about how to do these things. lt is better not 
to have such complicated thoughts about Buddhism 
but, rather, to directly and straightforwardly perceive 
each thing in each momernt. lf we think about our 
functioning as we function, we get confused. This 
does not mean not to think, but to just see, and leave 
it at just seeing; just hear, and leave it at just hearing; 
just feel, and leave it at just feeling. Being told this, 
we then make our consciousness hard and tense. We 
make our eyes fuzzy and try to invent a way of being 
in which we re not adding anything in, thus making 
our perceptions even foggier. We are so accustomed 
to holding on to thoughts, we don't realize the extent 
to which they stagnate and darken our minds. 


After hearing the patriarchs response, Hökai 
was enlightened. 


398 


Chúng ta thậm chí thấy mình muốn người bệnh 
mau qua đời—và sau đó tự mắng nhiếc mình khởi 
niệm như thế. Chúng ta thấy mệt mỏi vì nghĩ phải tiếp 
tục chăm sóc nữa. 


Chúng ta lầm tưởng rằng có điều gì (hoặc một 
vị nào) trên trời phải biết ơn, rằng điều vi diệu sẽ xảy 
đến nếu chúng ta tốt, trong khi thực tế Pháp đang sử 
dụng tâm chúng ta thì như đang là. Chúng ta đọc rất 
nhiều sách và có rất nhiều ý tưởng về cách phải làm 
những việc kế trên. Tốt hơn là không nên có niệm 
tưởng phức tạp như thế về Phật giáo, mà đúng hơn, 
nên trực tiếp và thăng tắt tri giác từng sự vật trong 
từng khoảnh khắc. Nếu nghĩ về chức năng của mình 
khi đang hoạt động, chúng ta sẽ mê lầm. Điều này 
không có nghĩa không suy nghĩ, mà chỉ thấy, và để 
yên cái thấy; chỉ nghe, và để yên cái nghe; chỉ cảm 
giác, và để yên cảm giác. Được dạy như thế, chúng 
ta khiến tâm thức khô cứng và căng thắng. Chúng ta 
khiến đôi mắt mờ đi và có gắng phát minh cách sống 
không thêm thắt, do đó khiến tri giác chúng ta thậm 
chí càng mù mờ. Quen thói chấp giữ niệm tưởng, 
chúng ta không nhận ra mức độ ngẫm nghĩ lời dạy 
làm trì trệ và che phủ tâm chúng ta. 


Sau khi nghe Tổ trả lời, Pháp Hải ngay lời đó 
liền đại ngộ, 


399 


He said, “l have understood well what you 
have said. I thought that it was something to study. 
Now I see that there is no difference between the 
Buddha”s mind and my mind, and ¡f I let go of the 
thinking, l see, hear, and feel just as the Buddha did. 
My preconceptions were coloring everything. | was 
thinking l was worthless, and either putting myself 
down or raising myself up. But now I see the capability 
I have had from the origin. We think the world is so 
difficult; now I see it as simple: one thing to perceive 
and one thing to let go of.” To not be stuck on anything 
whatsoever is our true responsibility. 


Hotatsu and the Lotus Sũtra 


Next we have the story of a monk who was 
ordained at the age of seven, at a time when the 
practice of deeply reading and  contemplating 
sutras was emphasized. As a result this monk had 
concentrated on reading the Lotus Sutra. 


When the monk came to meet the Sixth Patriarch, 
he did not lower his head to the ground. Lowering 
one's head all the way to the ground in prostration has 
been a custom from the time of the Buddha in India, 
and we still prostrate at Sögen-ji during the morning 
and evening sutra services and upon entering sanzen. 
A prostration is the act of receiving the Buddha”s feet, 
which represent his teaching. We bow in gratitude 
for this blessing of truth, with our elbows, knees, and 
forehead touching the ground. 


400 


Và bảo: “Nay con hiểu lời thầy dạy. Con nghĩ 
có điều cần học tập. Bây giờ thấy răng tâm mình và 
tâm Phật không khác, nếu buông bỏ niệm tưởng, con 
thấy, nghe và cảm nhận giống như Phật. Định kiến 
của con hay tô màu mọi vật. Con nghĩ mình vô dụng, 
và hoặc hạ thấp hoặc nâng cao bản ngã. Nhưng bây 
giờ con thấy năng lực sẵn có từ khởi thủy. Chúng con 
hay nghĩ thế gian quá phức tạp; bây giờ con thấy đơn 
giản: một vật để tri giác và một vật để buông bỏ.” 
Không trói buộc vảo vật là bổn phận sự của chúng ta. 


Pháp Đạt và Kinh Pháp Hoa 


Tiếp theo có câu chuyện một vị tăng xuất gia 
lúc bảy tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa. Và chỉ tập 
trung tụng đọc, học tập bộ kinh này. 


Tăng đến lễ Tổ mà đầu không sát đất. Cúi đầu sát 
đất lễ lạy là một phong tục ở Ấn Độ từ thời Phật, và 
chúng ta vẫn còn lễ lạy tại Tảo Nguyên tự trong thời 
khóa sáng và tối và trước khi tham thiền. Lễ lạy là 
động tác tiếp nhận chân của Phật, đại diện giáo pháp 
của Ngài. Chúng ta cúi đầu biết ơn vì sự ban phước lẽ 
thật này, với khuyu tay, đầu gối và trán chạm mặt đất. 


401 


ln some countries the whole body touches the 
ground. This is not done for an intellectual reason, but 
because by doing this prostration, we manifest empty, 
clear mind. Nor is this a bow to an absolute other or 
a gesture of worship. lf one is bowing to an other, the 
prostration is being done in a dualistic, divided state of 
mind. The monk did a prostration, but he did not lower 
his head. Some people cannot do that for physical 
reasons, but that was not the case for this monk. 


For his failure to prostrate, the Sixth Patriarch 
scolded the monk. “You have not yet thrown yourself 
away completely; you are still full of ego. You wonft 
be able to hear the truth with a mind like that.” 
Prostrations are one way of doing repentance, 
especially to clarify errors of the body. To repent those 
errors of greed and anger and ignorance, prostrate 
over and over and over again. As your head naturally 
touches the ground, your mind becomes empty and 
clear. Prostrating with your whole body, you will 
experience this clear mind directly, as in zazen. 


The Sixth Patriarch then took another tack, 
asking the monk what practice he had been doing. 
He answered that as his practice he recited the Lotus 
Sutra and had done so three thousand times. The 
Lotus Sũtrad is considered the king of all sutras. 


402 


Ở một số nước toàn bộ cơ thể đều chạm đất. Việc 
này không phải vì lý do tri thức, nhưng vì qua lễ lạy, 
chúng ta biểu lộ tâm thanh tịnh rỗng rang. Đây cũng 
không phải lễ bái một đắng tuyệt đối nào khác hay 
một cử chỉ thờ phượng. Nếu một người cúi lạy người 
khác thì việc lễ lạy ở trong trạng thái tâm phân hai nhị 
nguyên. Tăng lễ lạy, nhưng không cúi đầu. Có người 
không lạy được vì lý do cơ thể, nhưng đây không phải 
trường hợp của vị tăng. 


Vì lễ lạy không đúng cách, Lục Tổ quở vị tăng. 
“Chưa hoản toàn buông bỏ bản ngã; ông vẫn còn đầy 
bản ngã. Ông sẽ không thẻ lĩnh hội lẽ thật với một tâm 
như thế.” Lễ lạy là một cách sám hồi, đặc biệt là soi 
sáng lầm lỗi do thân tạo. Đề sám hối lỗi lầm của tham, 
sân, và si, nên lễ lạy nhiều lần. Khi đầu tự nhiên chạm 
đất, tâm sẽ rỗng rang và thanh tịnh. Lễ lạy với toàn 
thân, bạn sẽ chứng nghiệm trực tiếp tâm thanh tịnh, 
giống như khi tọa thiên. 


Lục Tổ sau đó dùng một thủ thuật khác, hỏi vị 
tăng: “Vậy ông chứa chất sự nghiệp gì?” 


Pháp Đạt thưa: “Tôi đã tụng kinh Pháp Hoa đến 
ba ngàn bộ.” 


Kinh Pháp Hoa được coi là vua của tất cả các 
kinh. 


403 


lt is a huge sutra and takes a long time to read, so 
to read it aloud three thousand times would take ten 
full years. But nothing escaped the eyes of the Sixth 
Patriarch, not because he was suspicious of things, 
but because he was empty and clear. “You say you 
have read it three thousand times, but do you think 
that by reading it more times you have learned more 
from it? That is ego. You are carrying around how 
much you have done, but not even noticing that you 
are doing that.” In Buddhism reading sutras is a form 
of letting go of ego attachments. Yet the monk had 
read that sutra three thousand times without his ego 
decreasing at all. 


The Sixth Patriarch again changed the subject 
and asked his name. The young monk replied that it 
was Hotatsu, which means “understanding the law.” 


“That“s a fine name, but you havent realized the 
Law at all. You ve read the sùtras, but only with your lips. 
That is like a frog licking the grasses, or a cicada on a tree 
going “Nee-nee-gee-gee. That is not truly reading the 
sutra.” Thus the Sixth Patriarch reprimanded Hotatsu, 
not with ego but with a parental mind. 


The Buddha taught the Lotus Sũtra for seven 
years, but the truth was beyond what he could teach 
with words. 


404 


Là bộ kinh lớn tụng đọc phải mắt một thời gian 
đài, vì vậy tụng ba nghìn lần phải mất trọn mười năm. 
Nhưng không điều gì thoát khỏi con mắt của Lục Tổ, 
không phải vì Tổ có tâm nghi ngờ, nhưng vì tâm của 
Tổ rỗng rang và thanh tịnh. 

Tổ bảo: “Nếu ông tụng đến ba ngàn bộ, nhưng 
ông có nghĩ răng đọc nhiều lần sẽ học được nhiều 
hơn? Đó là bản ngã. Ông đang chấp giữ rất nhiều việc 
đã làm, nhưng thậm chí không nhận thấy như thế.” 

Trong Phật giáo tụng kinh là một hình thức 
buông bỏ ngã chấp. Tuy nhiên, vị tăng đã tụng ba 
nghìn lần mà không giảm thiêu ngã chấp chút nào. 

Lục Tổ một lần nữa thay đôi chủ đề và hỏi tên 
vị tăng. 

Pháp Đạt thưa: “Tên Pháp Đạt.” 

Có nghĩa “hiểu pháp.” 

Tổ bảo: “Ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt 
pháp, giống như con ếch liếm cỏ, hoặc ve sầu trên 
cây kêu “Nee-nee-gee-gee”. Đó không phải thực sự 
đọc kinh.” 

Vì vậy cách Lục Tổ khiển trách Pháp Đạt không 


phải vì ngã chấp, nhưng với tâm phụ mẫu. 


Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa trong bảy năm, 
nhưng lẽ thật siêu vượt pháp nói ra lời. 


405 


Understanding through words and explanation 
is the usual way in our culture, but we have to be 
careful that we are not enslaved by those words and 
concepts. Hearing the Sixth Patriarch“s words, Hotatsu 
apologized, acknowledging that because of his ego he 
could not have learned the truth in the Lotus Sutra no 
matter how many times he read it. 


“I can tell your wisdom ¡is huge and deep,” he 
told the patriarch, “not a wisdom from intellectual 
interpretation. Please teach me from this wisdom.” 
This time Hotatsu asked seriousÌy. 


With this, the Sixth Patriarch said, “I have had 
no education, and l cant read the sutras words, 
but I know the essence. The Buddha“s teaching ¡is to 
honestly and truly awaken to this truth. Just reading 
some words does not mean we clarify our mind and 
realize the truth in actuality.” He then asked Hotatsu 
to read the sutra to him, saying he would explain it. 


Hotatsu began to read aloud. When he came to 
the section titled “Parables,” the patriarch stopped 
him, saying, “All of these parables only reiterate the 
central point of the sutra. What is that central point?” 


lt is not for the Buddha“s own self-satisfaction 
that each and every one of us must realize that 
wisdom with which we are all endowed, that wisdom 
which is equal in all people. 


406 


Hiểu biết qua ngôn ngữ và giải nghĩa là cách 
thông thường trong nền văn hóa chúng ta, nhưng 
chúng ta phải cần thận không để thành nô lệ bởi từ 
ngữ và khái niệm. 


Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi ngã chấp thưa: 
“[Từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả.] 
Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiêu được nghĩa 
kinh. Trí tuệ của Thầy cao siêu và uyên áo, không 
phải trí năng từ kiến giải. [Học nhân căn tánh ám độn, 
từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu biết 
tông thú.] Xin Thầy chỉ dạy.” 

Lần này Pháp Đạt hỏi nghiêm túc. 

Tổ bảo: “Tôi không biết chữ, nhưng tôi hiểu 
nghĩa kinh. Lời dạy của Đức Phật chân thực và thực 
sự đánh thức lẽ thật. Chỉ tụng từ ngữ không có nghĩa 
tâm sẽ thanh tịnh và nhận ra lẽ thật trong thực tế. [Ông 
thử lây kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nóï].” 


Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm Thí 
Dụ, Tổ bảo dừng lại và nói: “Kinh này nguyên lai lẫy 
nhân duyên ra đời làm tông, dù nói nhiều thứ thí dụ 
cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhân duyên?” 

Không phải vì muốn Đức Phật hài lòng mà mỗi 
chúng ta phải chứng nghiệm trí tuệ vốn sẵn nơi mình, 
bình đẳng đối với mọi người. 


407 


This is not only about humans, but about all 
beings and creatures. Without wisdom, flowers 
couldn't bloom. But even though all existence has 
wisdom, only humans can awaken to that wisdom, 
and this gives us a huge responsibility. The Lofus Sũtra 
teaches this, but in parables and metaphors. So how 
can we actualize it? 


Hakuin misunderstood this Lotus Sutra for 
many years—even though he ¡is said to have had 
the realization of one person in five hundred years. 
According to Master Torei, who wrote Hakuin”s 
biography, Hakuin was awakened at age seventeen, 
and then trained with Dökyö Etan to deepen his 
Dharma awakening. Later he thoroughly realized his 
inner process. At age sixteen Hakuin had read the 
Lotus Sutrga up to the parables section and, being 
disenchanted, said that if this was the king of sutras, it 
was a big mistake. And he didn't pick it up again unti 
twenty-six years later, when he had almost completed 
his training. 


On the autumn evening that he picked up the 
Lotus Sutra again, it was chilly as he sat on the porch 
in the fading light. A cricket was singing in a delicate 
voice. And as Hakuin read the Lotus Sũtrg, he Tinally 
got it. He understood. At age sixteen he could not yet 
have understood. 


408 


Không phải chỉ vì con người, mà vì tất cả chúng 
sinh. Không có trí tuệ, hoa không thể nở. Nhưng dù 
mọi sự hiện hữu đều có trí tuệ, chỉ có con nØười mới 
có thể tỉnh ngộ trí tuệ, và như thế chúng ta có trách 
nhiệm rất lớn. Kinh Pháp Hoa dạy điều này, nhưng 
dùng ấn dụ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể hiện thực 
hóa? 


Bạch Ân đã hiểu lầm Kinh Pháp Hoa trong nhiều 
năm—mặc dù sự chứng ngộ của ngải như thể một 
người đã tu trong năm trăm năm. Theo Đông Lãnh, 
người viết tiêu sử của Bạch Ấn, Bạch Ân đã chứng 
ngộ lúc mười bảy tuổi, và sau đó tu tập với Đạo Cảnh 
Huệ Đoan để đào sâu sở ngộ. Sau đó ngài hoàn toàn 
nhận biết chuyền biến nội tâm của mình. Lúc mười 
sáu tuổi, Bạch Ấn đã đọc Kinh Pháp Hoa đến phẩm 
Thí Dụ, vì không được giải nghĩa, nên nói rằng nếu 
đây là vua kinh điền là sai lầm lớn. Và Bạch Ân không 
tụng nữa cho đến hai mươi sáu năm sau, khi công phu 
tu tập gần như viên mãn. 


Một đêm mùa thu, Bạch Ân tụng lại Kinh Pháp 
Hoa, trời lạnh khi ngài ngồi nơi hiên nhà trong ánh 
sáng mờ nhạt. Một con dễ đang gáy giọng sắc sảo. Và 
Bạch Ân đang tụng Kinh Pháp Hoa, cuối cùng ngài 
nhận được yếu chỉ. Ngài đã hội. Lúc mười sáu tuổi 
ngài chưa hiểu. 


409 


lt is said that on the evening when he read the 
sutra again he cried out in a loud voice, deeply moved 
by the Buddha“s huge vow. And from then Hakuin 
lived in a way that expressed what he had realized 
from this sutra, bringing this wisdom to each and 
every encounter with another person. 


What is it that is Buddha? As Hakuin has said in 
the Song oƒ Zazen: 


“Realizing the form of no form as form, whether 
going or returning we cannot be any place else. 

Realizing the thought of no thought, whether 
singing or dancing we are the voice of the Dharma.” 


We each have many forms, but these are all 
only phenomena; none ¡is the actual truth. These 
phenomena are the source of our confusion. In the 
spring we see the pink buds on the cherry tree. The 
buds darken and then become beautiful flowers. The 
flowers fall, and the new green leaves appear. The 
leaves change colors; they fall off and the chill winds 
blow them away. Only the trunk and branches are 
left. But the tree“s preparation for the next spring 
has already begun, bringing moisture up through the 
trunk from the roots. And because life energy is alWays 
flowing, again the spring breeze blows and the flowers 
bloom. People look only at the tree in bloom and call 
that a cherry tree, but all of these manifestations are 
the cherry tree. 


410 


Đêm đó khi ngài tụng lại kinh, ngài tụng lớn lên, 
giọng rất xúc động vì đại nguyện của Đức Phật. Và 
từ đó Bạch Ấn đã sống đạo, thể hiện sự chứng ngộ từ 
Kinh Pháp Hoa, mang trí tuệ đến từng cuộc gặp gỡ 
VỚI mỌI người. 


Đức Phật là gì? Như Bạch Ấn đã nói trong Tọa 
Thiền Hòa Tán: 


“Trong tướng thấy được vô tướng, 
Đi hoặc về vẫn thường an trụ. 
Trong niệm thấy được vô niệm, 

Ca và múa, tất cả đêu là Pháp âm. ` 


đ 


Chúng ta mỗi người đều mang nhiều hình tướng, 
nhưng tất cả chỉ là hiện tượng; không phải lẽ thật thực 
tế. Những hiện tượng này là nguồn gốc mê lầm của 
chúng ta. Mùa xuân chúng ta thấy chồi nụ trên cây 
anh đào. Chồi đậm dần và sau đó nở hoa đẹp. Hoa 
rụng, và lá xanh tươi mới xuất hiện. Lá thay màu; rơi 
rụng và gió mát thôi tung bay. Chỉ còn thân cây và 
cành trơ trụi. Nhưng cây đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa 
xuân sắp tới, đưa độ ẩm từ rễ lên thân. Và bởi vì năng 
lượng sông luôn luôn trôi chảy, một lần nữa gió xuân 
thôi đến và bông hoa nở rộ. Mọi người chỉ nhìn vào 
cây trỗ hoa và gọi là cây anh đào, nhưng tất cả những 
hiện hành kề trên đều là cây anh đào. 


4II 


The whole yearly cycle is necessary, along with 
the moistening of the earth provided by the rain. And 
this whole cycle is buddha nature. 


In the Buddhadharma—in the millions of words 
in the 5,048 sutras—there is no specific teaching that 
says it has to be like this or it has to be like that. This 
is not because there are many different teachings— 
there is only one truth. But to teach that one truth to 
so many different people, it needs to be said in many 
different ways. A sutra is like a finger pointing toward 
the moon. But once we see that moon, there is no 
reason to keep that finger and put it up on the wall 
and revere it. Or to use another example, in order to 
cross to the other side of a roaring stream we need a 
wooden raft, but that does not mean we should carry 
the raft with us year after year for the rest of our lives. 


When we see, we think we see the world with 
our eyes, but actually it is not our physical eyes but 
our whole body that is seeing. In fact, it is the world 
seeing the world. Hearing, seeing, understanding, 
knowing: these are not separate. We think we see, 
but it is just superficial. We think we hear, but it is just 
superficial. Our awareness is more complex. Crowded 
with preconceived notions, we confuse ourselves. We 
have to clear all of that away. 


412 


Toàn bộ chu kỳ hằng năm đều cần thiết, cùng với 
nước mưa làm âm mặt đất. Và toàn bộ chu kỳ nảy là 
Phật tánh. 


Phật pháp có hàng triệu từ trong 5.048 bộ kinh—— 
không có giáo huấn cụ thể nào bảo phải như thế này 
hay phải như thế kia. Không phải vì có nhiều giáo 
pháp khác nhau—mà chỉ có một lẽ thật. Nhưng để 
chỉ dạy lẽ thật cho nhiều người khác nhau, giáo pháp 
cần được tuyên thuyết nhiều cách khác nhau. Kinh 
giống như một ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng một 
khi thấy được mặt trăng, không có lý do gì để giữ lại 
ngón tay và đặt lên tường để tôn thờ. Hoặc dùng một 
ví dụ khác, để vượt qua bờ suối bên kia, chúng ta cần 
một chiếc bè gỗ, nhưng không có nghĩa chúng ta nên 
vác chiếc bè theo mình năm này sang năm khác suốt 
cuộc đời. 

Khi nhìn, chúng ta nghĩ rằng mình nhìn thế giới 
băng mắt, nhưng thực ra không phải mắt vật chất mà 
toàn bộ cơ thể chúng ta đang thấy. Thực tế, thế giới 
nhìn thấy thế giới. Nghe-nhìn-hiểu-biết (kiến-văn- 
giác-tri): tất cả không tách rời. Chúng ta nghĩ rằng 
mình thấy, nhưng chỉ là phiến diện. Chúng ta nghĩ 
rằng mình nghe, nhưng chỉ là phiến diện. Sức tỉnh 
giác của chúng ta phức tạp hơn. Với quá nhiều định 
kiến, chúng ta tự mình lầm lẫn. Chúng ta phải xóa bỏ 
tât cả. 


413 


In that fresh clarity of no preconceived notions 
and not being caught on any thoughts whatsoever, 
we have opened our eyes to the sight of Buddha 
knowledge. The Sixth Patriarch explains that buddha 
means “enlightenment” and may be reached via four 
gates: 


“lo open the perceptual understanding of 
enlightenment, 

to manifest the perceptual understanding of 
enlightenment, 

tobeenlightenedtothe perceptualunderstanding 
of enlightenment, 

and to enter the perceptual understanding of 
enlightenment. 


First we awaken our eye of wisdom, and then 
we see things as they really are. Seeing things as they 
really are, we see the truth in everything. Finally we 
live within this natural wisdom. This ¡is most difficult 
because people always think that the way they 
already see things is natural wisdom, and they want 
to continue living as they always have. This essence 
has to be clarified. Hotatsu was reading the Lo/ws 
Sữ„rra dualistically, not with a wholehearted, clarified 
mind. lf we read it like that, we will never understand 
it clearly. 

The Sixth Patriarch concludes: “You are so proud 
that you read the Lotus Sutra three thousand times, 
but what you read was its form, not its truth or 
essence. 


414 


Trong sự tỉnh sáng tươi mới không định kiến và 
không trói buộc vào bất kỳ niệm tưởng nào, chúng ta 
khai mở tri kiến Phật. Lục Tô giải thích rằng Phật có 


nghĩa là “giác ngộ” và có thê đạt tới qua bôn công: 


Khai giác tri kiến, 
Thị giác tri kiến, 
Ngộ giác tri kiến, 
Nhập giác tri kiến. 


Đầu tiên chúng ta đánh thức con mắt trí tuệ (Khai), 
và sau đó chúng ta thấy sự vật thật như đang là (Thị). 
Thấy thật như đang là, tức chúng ta thấy lẽ thật trong 
mọi sự vật (Ngộ). Cuối cùng chúng ta sống trong trí tuệ 
bản nhiên này (Nhập). Điều này quả khó khăn nhất vì 
mọi người luôn nghĩ rằng cách họ thấy sự vật đã là trí 
tuệ bản nhiên, và họ muốn tiếp tục sống như họ đã từng 
sông. Bản chất này phải được soi sáng. Pháp Đạt tụng 
đọc Kinh Pháp Hoa theo nhị nguyên, không phải hoàn 
toàn với tâm tỉnh sáng. Nếu tụng đọc như thế, chúng ta 
sẽ không bao giờ hội được ý kinh. 

Lục Tổ kết luận: “Ông rất tự hào khi tụng Pháp 
Hoa ba ngàn bộ, nhưng những chữ ông tụng là hình 
tướng, không phải lẽ thật hay bản thê của kinh. 


415 


Yoư ve only read it with your common knowledge, 
and yet you think and act as if you ve understood it 
completely.” 


People say, “lve realized so many köans” or 
“Every day lve done this many hours of zazen.” Where 
is there any meaning in that? It ¡is all self-conscious 
awareness, crutches for ego, and nothing to do with 
realizing the clarified mind. 


Everyone puts aside that clear awareness and 
runs around busily in the external world. No matter 
what great book or excellent movie or marvelous 
scenery we encounter, we still donˆt understand. We 
just know superficially what it was that we saw, what 
it was that we read; we see the external and never 
look within at the mechanism that is doing the seeing 
and the reading. We must see clearly that no matter 
what horrendous thing we encounter, it is still only 
one moment”s seeing or hearing. No matter what 
beautiful thing we encounter, that is also only one 
moment”s scenery. As Rinzai put it: “In fire, without 
burning; in water, without drowning.” People read this 
and think there is something special or supernatural 
or magical to understand or to realize, but once we 
realize we are empty from the origin, there is nothing 
to burn up, nothing to drown. 


416 


Ông chỉ tụng kinh với kiến thức thường tình của 
mình, nhưng lại nghĩ và hành động như thể hoàn toàn 
lĩnh hội.” 

Có người nói “Tôi giải mã rất nhiều công án,” 
hoặc “Mỗi ngày tôi tọa thiền khán công án nhiều giờ.” 
Đâu là ý nghĩa? Tất cả đều là thức chấp ngã, chỗ bản 
ngã nương tựa, và không liên quan đến việc nhận biết 
tâm thanh tịnh. 


Mọi người đều lầm qua sức tỉnh giác và bận tâm 
lăng xăng với thế gian bên ngoài. Bất kế cuốn sách 
hay hoặc bộ phim tuyệt hoặc cảnh quan đẹp gặp phải, 
chúng ta vẫn không hiểu thấu. Chúng ta chỉ biết một 
cách hời hợt sự vật đã thấy, đã đọc; chúng ta thấy 
bên ngoài và không bao giờ nhìn vào nội dung ngay 
cơ chế đang nhìn và đang đọc. Chúng ta phải thấy rõ 
dù gặp phải điều khủng khiếp đi nữa, vẫn chỉ là nhìn 
hoặc nghe của từng khoảnh khắc. Cho dù gặp phải sự 
vật đẹp đẽ chăng nữa, cũng chỉ là khung cảnh của một 
khoảnh khắc. Như Lâm Tế đã nói: “Vào lửa không bị 
cháy, vào nước không bị chìm [, vào tam đồ địa ngục 
như dạo hoa viên, vào ngạ qui súc sanh mà không thọ 
báo].” Mọi người đọc câu này và nghĩ rằng có điều 
gì đặc biệt hoặc siêu nhiên hoặc huyền nhiệm đề hiểu 
biết hay nhận ra, nhưng một khi nhận biết chúng ta 
xưa nay rỗng rang thì không có gì bị cháy, không có 
øì bị chìm. 


417 


Hotatsu then said, “l understand now. l hadnt 
understood how superficial it is; l would have been 


lá 


better off not reading ¡t at all“ Enö replied: “lt's not 
the sutra“s fault that you didn't read it clearly; that is 


your own responsibility.” 


Some people do zazen, and when it doesnft 
get deep enough, they complain that it's the fault of 
zazen. lf your head is full of many things while you 
chant with your mouth, that is not the fault of the 
sutra. 


People say todays  world ¡is so dark and 
challenging, but that is because of our way of seeing 
it. lÍ we use external things—money or alcohol, for 
example—instead of being used by them, then these 
things can become tools for a healthy, productive way 
of life. We do zazen to realize this true master that is 
not moved around by anything. But this true master 
is not a thing; rather, it“s a state of mind—a state of 
mind we enter when we forget everything. We must 
read the sũtra holding on to no belief; if we hold on 
to anything, our mind moments are misguided. When 
we work in absorption, we need no self-conscious 
awareness at all; we give everything to what we're 


doing. 


418 


Pháp Đạt sau đó thưa: “Bây giờ con đã hiểu. 
Trước đây chỉ hiểu phiến diện; vậy chăng cần tụng 
kinh?” 


Lục Tô trả lời: “Kinh có lỗi gì khi đọc ông không 
sáng suốt? [Đâu có chướng ngại khi ông tụng.]” 


Một số người tọa thiền, và khi không đủ sâu, họ 
phản nàn là lỗi của tọa thiền. Nếu đầu đầy ắp sự vật 
trong khi tụng bằng miệng, không phải là lỗi của kinh. 


Có người nói thế giới ngày nay tăm tối và đầy 
thử thách, nhưng đó là do cách nhìn của chúng ta. 
Nếu sử dựng vật bên ngoài— tiền hay rượu, chăng 
hạn— thay vì mình bị sai xử, những vật này có thê trở 
thành công cụ cho lối sống lành mạnh và hiệu quả. 
Chúng ta tọa thiền để nhận ra chân sư mà không bị 
sự vật làm động tâm. Nhưng chân sư không phải là 
sự vật; đúng hơn, đó là trạng thái của tâm——trạng thái 
tâm mà chúng ta đi vào khi buông bỏ tất cả. Chúng 
ta phải tụng kinh mà không chấp giữ tín ngưỡng giáo 
điều; nếu chấp giữ bất cứ điều gì, tâm niệm của chúng 
ta đều mê lầm. Khi làm việc trong trạng thái định tâm, 
chúng ta không cần tự ý thức; chúng ta dâng hiến tất 
cả cho việc đang làm. 


419 


When we think that we are right and complain 
based upon how right we are, that is when our ego 
shows up. Through zazen we can see how muddled 
we are. We can shave away at our ego, and in doing 
that, without even thinking about it, we can recognize 
our truth within—that truth that has always been 
with us. But as long as we cherish our smaill self, we 
cannot see that wisdom. We always blame our sore 
legs on our zazen. 


For the first time Hotatsu truly understood 
and wept, realizing that hed been read by the sutra 
rather than reading ¡t. He returned to his original 
mind and then said: “But I still have a doubt about 
the Lotus Sũtras contents. Could you please teach 
me? The arhats who heard the Buddha”s teachings— 
the eightfold path, the twelve karmic connections— 
were immediately enlightened. But ¡it says in the 
Lotus Sutra that even though they were awakened, 
they were still unable to understand the Buddha“s 
truth and wisdom. What does this mean? You just 
said that common knowledge could be replaced by 
enlightenment knowledge if people would see their 
clear mind. Yet it says here that awakened arhats and 
bodhisattvas—the direct disciples of the Buddha— 
could not know this Buddha wisdom? Where ¡is that 
wisdom in me, and how is it possible to know it?” This 
is a very good and obvious question. 


420 


Khi nghĩ mình đúng và than phiền dựa trên thái 
độ cho là mình đúng, đó là bản ngã hiển bày. Qua tọa 
thiền chúng ta có thể thấy mình rối loạn như thế nào. 
Chúng ta có thể cạo bỏ bản ngã, và như thế, thậm chí 
không nghĩ đến, chúng ta có thể nhận ra lẽ thật nội 
tạ —lẽ thật này thì luôn ở bên mình. Nhưng bao lâu 
còn trân quý bản ngã nhỏ hẹp, chúng ta không thê 
nhận thấy trí tuệ. Chúng ta luôn đồ lỗi cho đôi chân 
đau thời tọa thiên. 


Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ dầm dề, ngay 
lời nói liền đại ngộ và thưa với Tổ: “Pháp Đạt [từ xưa 
đến nay] thật chưa từng chuyên Pháp Hoa mà [đúng 
hơn] bị Pháp Hoa chuyên.” Pháp Đạt quay về bản 
tâm và sau đó thưa: “Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa tâm 
thường có nghĩ, Hòa thượng [là bậc trí tuệ rộng lớn,] 
cúi mong lược nói nghĩa lý trong kinh. Các vị A-la- 
hán nghe giáo pháp của Phật —Bát chánh đạo, Thập 
nhị nhân duyên— đều ngay đó chứng ngộ. Nhưng 
kinh Pháp Hoa bảo vẫn chưa ngộ Tri kiến Phật và trí 
tuệ. Như vậy là nghĩa gì? Hòa thượng vừa nói kiến 
thức phảm tình có thê thay thế bằng tri kiến giác ngộ 
nếu nhận biết tâm thanh tịnh. Tuy nhiên, ở đây lại nói 
A-la-hán và Bồ-tát đã chứng ngộ—những đệ tử trực 
tiếp của Phật—không thể biết trí tuệ Phật? Trí tuệ này 
ở đâu nơi con, và làm sao biết được?” Đây là câu hỏi 
rất hay và rõ ràng. 


421 


The “Expedient Means” chapter of the Lotus 
Sutra tells the story of a rich man who lived in a large 
house with many generations of his family. One day 
he saw some smoke and realized the house was on 
fire. He ran outside, but then he remembered that 
children were playing in the house, so he went inside 
again to rescue them. Because they didnˆt know they 
were in danger, they didnt even look up from their 
toys when he called out that there was a fire and they 
must hurry and get out. The fire was burning closer 
and closer, and he knew he had to do something. lí 
there had been just two or three children, he could 
have picked them up, but there were very many, so he 
spontaneously called out, “Come outside quickly and 
seel There are sheep pulling carts and deer pulling 
carts and cows pulling carts!” And the kids all jumped 
up in excitement and ran out to see the carts just as 
the timbers fell and the house caved in. But there 
were no carts. The old man had deceived them to 
save their lives. 


But even though there were no sheep carts or 
deer carts or cow carts, he had given them a huge 
white-bullock cart. The sheep cart represents the 
vehicle ofawakening by hearing the Buddha“s teaching 
of the eightfold path. The deer cart is the vehicle of 
hearing the Buddha”s teaching of the twelve karmic 
connections. 


422 


Phẩm “Phương Tiện” trong Kinh Pháp Hoa kế 
câu chuyện một người giàu có sống trong ngôi nhà 
lớn với nhiều thế hệ thân tộc. Ngày nọ, ông thấy khói 
bốc lên và nhận ra căn nhà đang cháy. Ông chạy ra 
ngoài, nhưng nhớ lại bọn trẻ đang chơi trong nhà, nên 
trở vào nhà giải cứu. Bởi vì bọn trẻ không biết đang 
gặp nguy hiểm, thậm chí còn ham đồ chơi không 
nghe thấy khi ông kêu to có hỏa hoạn và bảo chúng 
phải nhanh chóng ra khỏi nhà. Ngọn lửa cháy càng 
gần hơn, và ông biết cần phải hành động. Nếu chỉ có 
hai hay ba đứa trẻ, ông có thể ăm lên, nhưng lại quá 
nhiều, vì vậy ông tự nhiên la to: “Ra ngoài nhanh lên, 
nhìn kìa! Có bầy đê kéo xe và nai kéo xe và trâu kéo 
xe!” Bọn trẻ phấn khởi nhảy lên và chạy ra ngoài để 
xem xe nhưng chỉ có những cây gỗ rơi xuống và ngôi 
nhà bị sập. Nhưng không có xe. Ông lão đã dối gạt để 
cứu mạng bầy trẻ. 


Nhưng dù không có xe dê hay xe nai hay xe trâu, 
ông đã cho chúng một chiếc xe trâu trăng khống lồ. 
Xe dê đại diện cho xe giác ngộ [của hàng Thanh văn] 
khi nghe Phật dạy Bát Chánh Đạo. Xe nai là xe giác 
ngộ [của hàng Duyên giác] khi nghe Phật dạy Mười 
Hai Nhân Duyên. 


423 


The third—the cow cart—is the vehicle of the 
bodhisattva teaching, the practice of the six ãra11ãs, 
or perfections. But the Buddha“s true vow was not 
about awakening only those who heard and realized in 
these ways, but to awaken all humankind. This vehicle 
is the great white-bullock cart. Thus, Hotatsu was 
asking about this truth. 


The Patriarch replied, “lt is very clear; where 
is there any confusion? You cant understand this 
intellectually.” 


The Buddha”s wisdom ¡is beyond time and space. 
We can't measure it with our ordinary means. The 
more we imagine and speculate, the further we stray 
from the truth. The Buddha taught for forty-nine years 
to show ignorant people the way to satori; he did not to 
try to enlighten them. We have to do that for ourselves. 


As it says in the Lotus Sùtra, sentient beings 
awaken to the enlightenment knowledge because they 
are already endowed with it from the beginning. The 
rich man lied to the children about the three carts but 
instead gave them the great white-bullock cart of truth. 
The people using the vehicles of the sheep, deer, and 
COW carts are trying to understand intellectually when 
they were already riding in that white-bullock cart 
anyway. Buddha nature says its cold when it“s cold. It 
says “Good morning” when its morning, and it says 
“Ouch” when it feels pain. But instead of recognizing 
that buddha nature, we look for something special. 


424 


Chiếc xe thứ ba—xe trâu—là Bồ-tát thừa, tu tập 
Lục Độ Ba-la-mật. Nhưng đại nguyện của Phật không 
chỉ đánh thức những người đã nghe và nhận ra như 
thế, mà đánh thức tất cả nhân loại. Chiếc xe phương 
tiện này là xe trâu trắng tuyệt vời. Vì vậy, Pháp Đạt 
đã hỏi về lẽ thật này. 

Lục Tổ đáp: “Thật là rất rõ ràng; mê lầm ở đâu? 
Ông không thê hiểu với kiến thức.” Trí tuệ của Phật 
siêu vượt thời gian và không gian. Chúng ta không 
thê đo bằng phương tiện thông thường. Càng tưởng 
tượng và suy luận, chúng ta cảng rời xa lẽ thật. Đức 
Phật đã giảng dạy trong bốn mươi chín năm để chỉ 
ra con đường giác ngộ cho phàm phu; Phật không cố 
găng khiến họ giác ngộ. Chúng ta phải tự mình giác 
ngộ. 


Như đã nói trong Kinh Pháp Hoa, chúng sinh 
tỉnh ngộ ri kiến Phật bởi vì Xưa nay vốn sẵn có. Ông 
nhà giàu nói dối bọn trẻ về ba chiếc xe nhưng thay 
vào đó đã cho chiếc xe trâu trăng lẽ thật tuyệt vời. 
Những người đang sử dụng xe dê, xe nai, và xe trâu 
lại cố găng tìm hiểu trên mặt tri thức trong khi họ đã 
ngồi trong xe trâu trắng. Phật tánh nói lạnh khi trời 
lạnh, nói “Chảo buổi sáng” khi trời sáng, và nói “Ui- 
da!” khi cảm thấy đau. Nhưng thay vì nhận ra Phật 
tánh, chúng ta tìm kiếm một điều gì đặc biệt. 


425 


Do we have to ask if it is okay to see? Do we have 
to ask if it is okay to hear? Do we have to ask if it is 
okay to taste? Do we have to ask ïf it is okay to smell 
and feel? Thanks to our parents we were born into 
a body that can do all of these things. But who goes 
around thinking, “My eyes are seeing so well right 
now; they work so hard. My ears are hearing so well 
right now; they work so hard. My nose is smelling 
so much right now; it works so hard. My thoughts, 
they are doing so well right now; they work so hard.” 
We do not need to stop our minds with thoughts 
about our natural abilities. To not be stopped by our 
thoughts is to read the Lotus Sutra. We have never 
separated from this sùtra. From the very moment we 
were born, from morning into night we are alWways 
reading the Lotus Sũtra. From birth until death and 
throupgh life after life we are always reading the Lo/us 
Sữfra, yet we never have had to think about it. The 
Sixth Patriarch taught Hotatsu thus about the way of 
using sutras, the way of enlightenment knowledge. As 
we read this Platƒform Sùtrg, we too are seeing how to 
live in its way of truth. 


Chi Tsu and the Lankãävataära Sũtra 


Next the monk Chi Tsu of Ambo approached the 
Sixth Patriarch with a question. 


426 


Chúng ta phải tự hỏi mình nhìn được chưa? 
Chúng ta phải tự hỏi mình nghe được chưa? Chúng 
ta phải tự hỏi mình nếm được chưa? Chúng ta phải tự 
hỏi mình ngửi mùi và cảm giác được chưa? Chúng ta 
biết ơn cha mẹ sinh ra cơ thể có thể làm tất cả những 
việc trên. Nhưng có người nghĩ loanh quanh: “Đôi mắt 
của tôi đang nhìn rất tốt ngay bây giờ; mắt làm việc rất 
chăm chỉ. Đôi tai của tôi đang nghe rất tốt ngay bây 
giờ; tai làm việc rất chăm chỉ. Mũi của tôi ngửi mùi 
rất nhiều ngay bây giờ; mũi hoạt động rất chăm chỉ. 
Suy nghĩ của tôi đang rất tốt ngay bây giờ; suy nghĩ rất 
chăm chỉ.” Chúng ta không cần phải bắt tâm dừng lại 
để suy nghĩ về khả năng tự nhiên của chúng ta. Không 
dừng lại vì những niệm tưởng tức là chúng ta đang 
tụng Kinh Pháp Hoa. Chúng ta chưa bao giờ tách rời 
khỏi kinh. Ngay khi sinh ra, từ sáng đến tối, chúng ta 
luôn tụng Kinh Pháp Hoa. Từ sanh đến tử và suốt đời 
này qua đời nọ, chúng ta luôn tụng Kinh Pháp Hoa, 
nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ suy về kinh. Lục Tổ 
dạy Pháp Đạt về cách ứng dụng kinh, con đường của 
tri kiến Phật. Khi tụng Pháp Bảo Đàn, chúng ta cũng 
đang nhận thấy thái độ sống theo lẽ thật. 


Trí Thông và kinh Lăng-già 


Tiếp theo tăng Trí Thông quê ở An Phong thuộc 
Thọ Châu, đến lễ Tổ cầu giải nghĩa. 


427 


He had read the Lankaävatara Sutra one thousand 
times, but he had not understood the part about the 
three bodies of Buddha and the four wisdoms. Thus, 
he asked the Sixth Patriarch to explain these to him. 


In Buddhism the three bodies, or trikayg, 
are the dharmakayg (the pure Dharma body), 
the sambhogakäya (the wisdom body), and the 
nirmangakaya (the action body). Putting it rather 
simply, the dharmakaya—which ¡is Buddha as the 
essence of the universe—manifests a great vow to 
liberate all sentient beings. The manifestation of that 
vOw is the sambhogakaya, and ¡in order to fulfill that 
huge vow, the nirmanakaya—the physical Buddha— 
came into existence. But from where did this great 
VOW arise? 


This huge universe is endlessly giving birth to 
planets and galaxies, with the oceans of atoms and 
molecules forming into objects and then dissolving 
back into separate atoms and molecules. This universe 
is the pure Dharma body of Vairocana—or Celestial— 
Buddha. lí you go to Nara, Japan, you can see the 
Great Buddha, which stands more than ten meters 
tall in order to represent the hugeness of the universe 
as the pure Dharma body—pure because it is beyond 
any dualistic differentiation. But since it ¡is the whole 
universe, it has no function. lt is simply the basic thing 
as it IS. 


428 


Ban đầu xem kinh Lăng-già đến hơn một ngàn 
lần nhưng không hiểu được Tam thân Tứ trí. 


Trong Phật giáo Tam thân là Pháp thân (Pháp 
thân thanh tịnh), Báo thân (thân trí tuệ), và Ứng Hóa 
thân (thân hoạt dụng). Đúng ra phải nói đơn giản— 
Pháp thân—là Phật như thể tánh của vũ trụ—hiện 
hành đại nguyện độ thoát tất cả chúng sinh. Sự thể 
hiện lời nguyện là Báo thân, và để thực thi lời nguyện 
là Ứng Hóa thân—vị Phật vật lý—xuất hiện. Nhưng 
từ đâu đại nguyện này phát sinh? 


Vũ trụ không lồ không ngừng sản sinh hành tinh 
và thiên hà, với đại dương nguyên tử và phân tử hình 
thành vật thê và sau đó hòa tan trở lại thành nguyên 
tử và phân tử riêng biệt. Vũ trụ là Pháp thân thanh 
tịnh Tỳ-lô-giá-na—hoặc Thiên thể—Phật. Nếu đi đến 
Nara, Nhật Bản, bạn có thể thấy tượng Phật vĩ đại, 
cao hơn mười mét đại diện cho vũ trụ rộng lớn như 
Pháp thân thanh tịnh—thanh tịnh bởi vì siêu vượt nhị 
nguyên đối đãi. Nhưng vì là toàn bộ vũ trụ, nên không 
hoạt dụng. Chỉ đơn giản là nên tảng như đang là. 


429 


lf we put this into a Buddhist framework, the 
whole universe in deepest samadhi ¡is Vairocana 
Buddha. From that deepest samadhi, the vow of 
one mind moment comes forth. Because this mind 
momernt arises from samadhi, there is no ego there. 
This ¡is the sambhogakaya. The nirmanakaya ¡is the 
Buddha”s offering of his own life, leaving behind his 
fame, position, adored wife, darling child, family, 
people, and country, giving it all up completely to 
clarify this path for all beings. This is not about a 
buddha separate from each of us, however, but about 
what we are all doing here. 


The basis of this buddha ¡is the four great 
wisdoms. The first ¡is the great perfect-mirror 
wisdom. This wisdom reflects everything exactly as 
is. This boundless universe”s immeasurable mirror is 
something we all have within us; it is not the province 
of a separate buddha. This great space is our mind”s 
base substance. There is no physical mentation here, 
nor is there any ego. 


The second of the four wisdoms is the universal- 
nature wisdom. As long as we sustain a position of a 
self,we are unable to see everything as truly equal. But 
just as a newborn baby has no preconceived notions, 
when our adult mind becomes purified, we are able 
to perceive without differentiation and judgment. 


430 


Nếu đặt sự kiện này vào khung cảnh Phật giáo, 
toàn thê vũ trụ trong đại định uyên thâm nhất là Phật 
Tỳ-lô-giá-na. Từ đại định uyên thâm này, lời nguyện 
của từng tâm niệm phát sinh. Bởi vì tâm này phát 
sinh từ đại định, không có bản ngã ở đó. Đây là Pháp 
thân. Hóa thân là sự dâng hiến đời sống của chính 
Đức Phật, rời bỏ danh lợi, địa vỊ, vợ quý, con yêu, gia 
đình, nhân dân và đất nước, hoàn toàn buông bỏ để 
sáng đạo vì tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, đây không 
phải là một vị Phật tách biệt với mỗi người chúng ta, 
nhưng là điều chúng ta đang thực thi ngay đây. 


Nền tảng của Phật là Tứ trí. Đầu tiên là Đại viên 
cảnh trí, phản chiếu sự vật chính xác như đang là. Tắm 
gương vô biên của vũ trụ vô lượng này là vật tất cả 
chúng ta đều sẵn có nơi mình; không phải là địa phận 
của một vị Phật riêng biệt. Không gian thênh thang 
này là bản thể của tâm chúng ta. Không có trạng thái 
vật lý ở đây, cũng không có bất kỳ bản ngã nảo. 


Thứ hai trong Tứ trí là Bình đăng tánh trí. Bao 
lâu còn duy trì địa vị của bản ngã, chúng ta không thê 
thấy sự vật thực sự bình đẳng. Nhưng giống như đứa 
trẻ sơ sinh không có định kiến, khi tâm trưởng thành 
của chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thê tri giác mà vô 
phân biệt và không phê phán. 


431 


This universal-nature wisdom sees a mountain 
as tall as Rainier or a small rock in exactly the same 
Way, prior to any concern of whether something is big 
or smaill or red or green. When we do zazen and purify 
our mind, we can realize this state of mind where 
there“s no labeling or seeing things in a relative way. 


Perceiving the world in this way, however, we 
miss the intrinsic differences of each and every thing: 
the particular character of a flower, an animal's 
particular way of being. Each and every person and 
thing has a story, an individual nature. The wisdom 
that sees each thing“s particular detail, like science 
examining precisely the world of electrons, without 
judgment or discrimination, ¡s the world of the third 
wisdom, the mysterious observing wisdom. However, 
if we only give our own flavor to our perceptions, we 
cannot call it the mysterious observing wisdom. 


The fourth of the wisdoms is the perfecting-of- 
action wisdom. Most of us can see and hear; we can 
use our hands, and our feet enable us to walk. We can 
use these capabilities without anyone ever teaching 
us how. No baby who is not blind has to be taught 
how to see, nor does a baby who is not deaf or hard 
of hearing have to be taught how to hear. We are born 
with the knowledge of how to use our senses. This is 
the perfecting-of-action wisdom. 


432 


Bình đẳng tánh trí nhìn thấy ngọn núi cao như 
núi Rainier hay tảng đá nhỏ bé với thái độ như nhau, 
trước khi có sự quan tâm đến một vật là lớn hay nhỏ 
hoặc đỏ hay xanh. Khi tọa thiền và thanh tịnh tâm, 
chúng ta có thể nhận ra trạng thái tâm không dán nhãn 
hoặc nhìn sự vật với thái độ tương đối. 


Tri giác thế gian theo cách này, tuy nhiên, chúng 
ta sẽ bỏ qua những sai biệt bản hữu của mỗi mỗi sự 
vật: đặc tính riêng của một bông hoa, thái độ đặc biệt 
của con vật. Tất cả mỗi người đều có một tiểu sử, một 
bản tính cá nhân. Trí tuệ nhìn thấy từng chỉ tiết cụ thể 
của mỗi sự vật, như khoa học xem xét chính xác thế 
giới các điện tử, mà không phê phán hay phân biệt đối 
đãi, là lãnh vực của trí thứ ba, Diệu quan sát trí. Tuy 
nhiên, nếu chỉ tạo ra hương vị riêng cho tri giác chúng 
ta, không thê gọi đó là Diệu quan sát trí. 


Trí thứ tư là Thành sở tác trí. Hầu hết chúng ta 
đều có thể thấy và nghe; có thể sử dụng đôi tay, và 
đôi chân cho phép mình bước đi. Chúng ta có thể sử 
dụng những khả năng này mà không cần ai dạy cho 
mình. Không đứa trẻ nào không bị mù cần phải dạy 
cách nhìn, cũng như không đứa trẻ nào không bị điếc 
hoặc khiếm thính cần phải dạy cách nghe. Chúng ta 
sinh ra đã biết sử dụng giác quan của mình. Đây là 
Thành sở tác trí. 


433 


We say this is a matter of course, but as long as 
we live and feel, perceive, walk, and create from the 
position of a small self with an ego filter, that is not 
the perfecting-of-action wisdom. 


The Sixth Patriarch has given us this simple 
teaching through which the lessons of all of the 5,048 
sũtras can be embraced. He was said to be uneducated, 
yet he gave these profound teachings, stressing the 
importance of realizing and not just intellectualizing. 
Some things require knowledge, but sometimes 
knowledge can obstruct our experience. As you do 
zazen, you can't sustain a head full of ideas, moving 
around all the time, thinking this and that. Rather, you 
see what a mysterious body you have, with legs that 
bend and fingers with multiple joints. You eat with no 
practice—food enters your mouth and goes down your 
esophagus into your stomach, to be separated into 
what you absorb and what you don't absorb. What 
amazing, mysterious functioning your body has!† lf you 
just hang out in that busy head full of thinking, you 
miss being thankful for this mysterious functioning. 
When you sit, arranging your tendons and muscles in 
a certain way, you can feel the replenishment of your 
ki and feel the spaciousness at your back. This is the 
mysterious observing wisdom. You receive each and 
every thing as your own. You realize that that pain in 
your legs is part of you. You straighten your spine and 
feel your head pierce into the sky. 


434 


Dĩ nhiên, đây là vấn đề, nhưng bao lâu chúng 
ta sông và cảm nhận, tri giác, bước đi, và sáng tạo từ 
địa vị bản ngã nhỏ hẹp với màng lọc ngã chấp, không 
phải là Thành sở tác trí. 

Lục Tổ đã ban cho chúng ta bài pháp đơn giản 
này có thể bao trùm tất cả 5.048 kinh điển. Tổ không 
biết chữ, nhưng đã chỉ dạy giáo lý uyên thâm, nhấn 
mạnh tầm quan trọng việc chứng ngộ và không chỉ 
là tri thức. Có việc phải đòi hỏi kiến thức, nhưng đôi 
khi kiến thức có thể cản trở sự chứng nghiệm. Khi tọa 
thiền, bạn không thê duy trì cái đầu đầy ắp ý tưởng, 
luôn động chuyên, suy nghĩ hết điều này đến điều nọ. 
Đúng hơn, bạn sẽ thấy mình có một cơ thể kỳ diệu, 
với đôi chân uốn cong và ngón tay nhiều khớp. Bạn ăn 
mà không cần phải tập luyện—thức ăn đi vào miệng 
và xuống thực quản vào dạ dày, tách ra làm hai, phần 
hấp thụ và phần không hấp thụ. Cơ thê của bạn hoạt 
dụng thật lạ lùng, kỳ diệu làm sao! Nếu chỉ lang thang 
trong cái đầu bận rộn đầy ặp niệm tưởng, bạn sẽ lỡ 
dịp biết ơn hoạt dụng vi diệu này. Khi ngồi, bạn điều 
chỉnh dây chăng và cơ bắp theo một cách nào đó, có 
thể cảm thấy thêm khí lực và phía sau lưng căng rộng. 
Đây là Diệu quan sát trí. Bạn tiếp nhận mỗi mỗi sự 
vật như của riêng mình. Bạn nhận ra đau nhức ở chân 
là thành phần của mình. Bạn dựng thắng cột sống và 
cảm thấy đầu đâm xuyên bầu trời. 


435 


Don't sit pointlessly; learn to read and know your 
own body. Polish this mysterious observing wisdom 
until you can see the zendö as one huge whole: the 
perfecting-of-action wisdom. Then it is no longer your 
own personal body; you have swallowed everything 
and returned again to that universal great perfect- 
mirror wisdom. Even one who is wholly absorbed in 
mental functioning can realize this. One breath after 
the next, digging within—anyone can experience this 
depth. lf you don”t know yourself this well, how can 
you understand someone else? To understand this 
world ¡is not about knowledge, but about experiencing 
it directly. This ¡is the truth of our zazen. The Sixth 
Patriarch says it in sụuch a way that we can see there is 
no one who is not endowed with this capability. 


lf we think that there is something in this world 
that ¡sa dharmakaya, a nirmanakaya, a sambhogakaya, 
then all we have are concepts. Only when we realize 
these three bodies directly can we know the four 
Wwisdoms. This is how the Sixth Patriarch teaches us. 


Our tendency is to blame things we don't like on 
something outside ourselves—society, the system. 
But when we protect and defend ourselves in this 
Way, we only create more problems. When we touch 
our deepest clear mind, we can see how all of our 
hateful feelings are just mistaken perceptions. 


436 


Đừng ngồi vô nghĩa; hãy học để đọc và biết cơ 
thê chính mình. Trau giỗi Diệu quan sát trí cho đến 
khi có thể thấy thiền đường như một tổng thể lớn lao: 
Thành sở tác trí. Rồi thì không còn là thân thê riêng 
của mình nữa; bạn đã nuốt vào tất cả sự vật và trở lại 
lần nữa với Đại viên cảnh trí. Ngay cả người hoàn 
toàn nhập định trong hoạt động tâm linh cũng có thể 
nhận ra. Mỗi hơi thở kế tiếp, đào sâu vào nội tâm—— 
bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm mức độ thâm sâu 
này. Nếu không biết chính mình như thế, làm sao bạn 
có thể hiểu người khác? Để hiểu biết thế gian không 
phải nhờ kiến thức, nhưng phải trực tiếp trải nghiệm. 
Đây là lẽ thật của tọa thiền. Lục Tổ nói như trên sao 
cho chúng ta có thể nhận biết không ai mà không sẵn 
có khả năng này. 

Nếu nghĩ rằng có điều gì đó ở thế gian là Pháp 
thân, Hóa thân, Báo thân, thì tất cả đều là khái niệm. 
Chỉ khi trực chứng ba thân này, chúng ta mới có thể 
nhận biết tứ trí. Đây là lời Lục Tổ dạy chúng ta. 


Xu hướng của chúng ta là đồ lỗi việc mình không 
thích cho sự vật ở bên ngoài—xã hội, cơ chế. Nhưng 
khi tự vệ và tự bào chữa mình như thế, chúng ta chỉ 
tạo thêm nhiều vẫn đề. Khi tiếp chạm tâm thanh tịnh 
ở tầm mức thâm sâu nhất, chúng ta có thể thấy tất cả 
cảm giác hận thù của mình chỉ là nhận thức sai lầm. 


437 


This does not take away our responsibility for our 
own inappropriate behavior. But no matter what we 
have done, our true base is never injured or changed. 
Without realizing this true base, even though we may 
have a warm feeling for other beings, it will eventually 
reach its limit. When wisdom comes forth from this 
true base, then no matter what we are doing—even 
if we fall into deep despair—that wisdom will support 
and guide us. 


There are many who think they can find virtues 
externally. They run around, thankful for this, thankful 
for that, not knowing that what is most precious is right 
within them. The Chinese character for “confusion” 
resembles a cross with some dots that express being 
at a crossroads, unable to see which is the best way to 
turn. We have no problem if we just go straight ahead. 
But when there are so many choices, we become 
stuck in our tracks. Today we have access to so much 
information, we dont know who to believe or what 
to decide. In society we often have to make choices. 
But in zazen we don't. We dịg within and let go of all 
of our piled-up concepts. We might look like an idiot, 
but we are thoroughly receiving this very moment, 
here and now. 


438 


Tuy như thế chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm 
đối với hành vi không thích đáng của mình. Nhưng 
dù chúng ta hành động ra sao, nên tảng chân thực của 
chúng ta không bao giờ thương tốn hoặc thay đổi. 
Không nhận biết nền tảng chân thực, mặc dù chúng ta 
có thê thấy ấm lòng đối với người khác, rồi cũng phải 
hết. Khi trí tuệ phát sinh từ nền tảng chân thực, dù có 
làm gì —ngay cả rơi vào tuyệt vọng não nề— trí tuệ sẽ 
nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta. 

Nhiều người nghĩ có thể tìm phước đức ở bên 
ngoài. Họ chạy loanh quanh, biết ơn việc này, nhớ 
ơn việc kia, không biết điều quý báu nhất là ngay nơi 
mình. Chữ Nho “mê” tượng hình chữ thập với nhiều 
chấm diễn tả đang ở ngã tư, không biết đường nảo tốt 
nhất đề đi. Sẽ không có vấn đề nếu chúng ta đi thăng 
về phía trước. Nhưng khi có nhiều sự lựa chọn, chúng 
ta kẹt cứng trong lỗi mòn của mình. Hôm nay chúng 
ta truy cập nhiều thông tin, chúng ta không biết phải 
tin ai hoặc quyết định thế nào. Ngoài xã hội chúng 
ta thường phải lựa chọn. Nhưng tọa thiền thì không. 
Chúng ta đào sâu nội tâm và buông bỏ tất cả hàng 
đống khái niệm. Có thê chúng ta trông giống như tên 
ngốc, nhưng chúng ta tiếp nhận trọn vẹn ngay hiện 
tiền, ở đây và bây giờ. 


439 


In Buddhism, the Buddhadharma and the 
Buddhas way sound similar, but they are very 
different. The Buddha”s way is our daily way of life, 
how we carry our mind all day long. In each and every 
day, how do we live our lives? 


This moral aspect of Buddhism necessarily 
changes with each culture and each era. Still, no 
matter what, there is one unchanging law, and that 
is the Buddhadharma—the law of mind. The Buddha 
realized this Dharma and saw that everything is in flux. 
Nothing stays the same. The truth of material forms 
can be taught, but the Dharma has to be experienced. 


The Sixth Patriarch“s teaching of the three bodies 
and the four wisdoms is followed by an explanation 
of consciousness. As we have already seen, our five 
senses are windows through which we encounter 
the external world. Next comes the awareness that 
notes and judges what we perceive; this ¡is the sixth 
consciousness. The seventh consciousness is our 
ego awareness. The eighth, where everything we 
experience is recorded, ¡is the collective consciousness. 
The seventh awareness—the ego awareness—is what 
gets us confused. Originally we saw everything equally, 
but as our ego awareness came into play, we began to 
think of ourselves as a limited, isolated existence. 


440 


Trong Phật giáo, Phật pháp và Phật đạo nghe 
như tương tự, nhưng rất khác xa. Phật đạo là thái độ 
sông hằng ngày của chúng ta, tâm chúng ta tạo tác cả 
ngày ra sao? 


Từng ngày một, chúng ta sống thế nào? Khía 
cạnh đạo đức này của Phật giáo nhất thiết phải thay đôi 
tùy theo mỗi nền văn hóa và từng thời đại. Tuy nhiên, 
bắt kế thế nào, có một định luật bắt biến, và đó là Phật 
pháp luật pháp của tâm. Đức Phật đã nhận ra Giáo 
Pháp này và thấy tất cả sự vật đều trôi chảy. Không một 
vật đứng yên như cũ. Lẽ thật về sắc tướng vật chất có 
thể nói ra lời, nhưng Pháp thì phải chứng nghiệm. 


Giáo pháp của Lục Tổ về Tam thân và Tứ trí được 
giảng nghĩa theo duy thức học. Như đã thấy, năm giác 
quan của chúng ta là năm cửa tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài. Tiếp theo là thức tâm ghi nhận và phê phán 
sự vật chúng ta nhận thức; đây là thức thứ sáu, ý thức. 
Thức thứ bảy là thức chấp ngã. Thức thứ tám, nơi tất 
cả kinh nghiệm được thu giữ, là tàng thức. Thức thứ 
bảy—thức chấp ngã—là thức làm chúng ta mê lầm. 
Khởi thủy chúng ta thấy sự vật bình đăng, nhưng khi 
thức chấp ngã tạo tác, chúng ta bắt đầu nghĩ về bản 
thân mình như hiện hữu biệt lập, hạn cuộc. 


441 


With the universal-nature wisdom, we transmute 
Our ego awareness into the wisdom that allows us 
to move beyond our narrow ego-ideas and give 
everything to all beings. We can then see with the 
mysterious observing wisdom what others most need, 
and function accordingly. Then the five senses all give 
life to the perfecting-of-action wisdom. When the ego 
is no longer blocking the collective consciousness, the 
light can pour throupgh, revealing the great perfect- 
mirror wisdom—the dharmakaya. As the functioning 
of ego consciousness is transmuted, ¡it becomes 
the wisdom of the sambhogakaya, through which 
all of our actions and senses become the source of 
liberation for all beings. We are then the perfecting- 
of-action wisdom—the nirmanakaya. In this way the 
Sixth Patriarch teaches us that the deluded mind ¡is 
our mind and the clear mind is also our mind. They 
are not separate; only our perspective changes. 


lf this sounds too philosophical, our zazen is 
much simpler: only sweep away those clouds blocking 
the light and do not be moved around by anything. 
When we let go of the idea of a small self, we know this 
great perfect-mirror wisdom. When we see things as 
equal, the sixth awareness changes to the mysterious 


observing wisdom. 


442 


Thức chấp ngã chuyên thành Bình đắng tánh trí 
là trí tuệ cho phép chúng ta siêu vượt những ý tưởng 
ngã chấp hẹp hòi và ban phát tất cả cho mọi chúng 
sinh. Sau đó với Diệu quan sát trí chúng ta có thê biết 
những gì người khác cần nhất, và sẽ hoạt dụng phù 
hợp. Rồi thì, năm giác quan đều phát sinh thành sở tác 
trí. Khi bản ngã không còn cản trở tàng thức, ánh sáng 
có thê tuôn tràn, làm hiển lộ Đại viên cảnh tr—Pháp 
thân (tánh). Khi chức năng của thức chấp ngã (Mạt- 
na thức) chuyên hóa thành trí tuệ (Bình đẳng tánh trí) 
của Báo thân (trí), qua đó tất cả hành động và giác 
quan của chúng ta là nguồn giải thoát cho tất cả chúng 
sinh. Sau đó là Thành sở tác tr—Hóa thân (hạnh). 
Như thế, Lục Tổ dạy rằng tâm sĩ mê là tâm chúng ta 
và tâm thanh tịnh cũng là tâm chúng ta. Cả hai không 
tách rời; chỉ cái nhìn của chúng ta thay đổi. 


Nếu điều này nghe có vẻ quá triết học thì tọa 
thiền đơn giản hơn rất nhiều: chỉ cần quét sạch những 
đám mây ngăn che ánh sáng và không bị sự vật làm 
động tâm. Khi buông bỏ niệm tưởng của cái ngã nhỏ 
hẹp, chúng ta nhận biết Đại viên cảnh trí. Khi nhìn 
thấy sự vật bình đăng, thức thứ sáu chuyên thành 


Diệu quan sát trí. 


443 


The fiíth level of awareness then becomes 
the perfecting-of-acion wisdom, and our nature 
returns from ego to become the dharmakaya, the 
sambhogakaya, and the nirmanakaya. We switch from 
being self-centered to prioritizing all beings in society. 
We realize all things as equal yet see them exactly as 
they are individually—clearly and without preference. 
This is the perfecting-of-action wisdom. 


In Zen the central work ¡is to completely cut 
through that root of self-conscious awareness. When 
the patriarchs said to die completely, this is what they 
meant. Whether its for three minutes or for only 
one minute, this is what is most important. You dont 
have to keep at it for a whole lifetime; with just one 
experience of this, you change from the root. lf you 
truly slash through to the very bottom, your whole way 
of being changes right then. 


Hearing this, the monk came to know that these 
four wisdoms—the great perfect-mirror wisdom, the 
universal-nature wisdom, the mysterious observing 
Wwisdom, and the perfecting-of-action wisdom—are our 
original state of mind, not something to find externally. 
He thanked the Sixth Patriarch sincerely and said that 
the subtlety of this profundity still had to be polished, 
as a jewel that has been mined needs to be refined. 
The way to use this wisdom can be learned from köans. 
We polish this great perfect-mirror wisdom with that 
köoan of Jöshùs mu. The universal-nature wisdom we 
polish with Tözan”s köan of the three pounds of flax. 


444 


Tiền ngũ thức sau đó trở nên Thành sở tác trí, 
và thê tánh chúng ta từ bản ngã chuyển thành Pháp 
thân, Báo thân và Hóa thân. Chúng ta chuyền từ việc 
tự cho mình là trung tâm bây giờ dành ưu tiên cho tất 
cả chúng sinh ngoài xã hội. Chúng ta nhận ra tất cả sự 
vật đều bình đăng nhưng vẫn nhìn chính xác họ có cá 
tính như đang là —rõ ràng và không thiên vị. Đây là 
Thành sở tác trí. 


Trong Thiền, công việc chủ yếu là hoàn toàn cắt 
đứt gốc rễ của thức vị ngã. Khi chư Tổ nói phải hoàn 
toàn chết hắn (một phen đại tử), nghĩa lý ở chỗ này. 
Cho dù ba phút hay chỉ một phút, đây là điều quan 
trọng bậc nhất. Bạn không phải giữ như thế suốt cả 
đời; chỉ cần chứng nghiệm một lần, sẽ chuyển hóa từ 
gốc rễ. Nếu thực sự cắt đứt tận căn đề, toàn bộ thái độ 
sống của bạn sẽ thay đổi ngay lúc đó. 


Nghe như thế, vị tăng biết được Tứ trí—Đại 
viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí, Diệu quan sát trí, và 
Thành sở tác trí—là bản tâm của chúng ta, không phải 
từ bên ngoài. Tăng chân thành cảm tạ Lục Tổ và nói 
rằng sự tinh tế uyên áo này vẫn phải được trau giồi, 
như viên ngọc đã được đảo lên cần phải được mài 
giũa. Pháp tu ứng dụng trí tuệ có thể học được từ công 
án. Chúng ta trau giỗi Đại viên cảnh trí với công án 
Không của Triệu Châu, Bình đăng tánh trí với công 
án Ba Cân Giai của Động Sơn. 


445 


And the mysterious observing wisdom we polish 
with Hyakujö's köan of the fox. Finally the perfecting- 
of-action wisdom is polished with the köan of Shuzan's 
Shippei. The basis of all of this has to be held precious 
so that we can see what exactly can be done for the 
liberation of all beings. 


Chijo and Buddha Nature 


One day a monk named Chijo, who had joined 
the order ¡in his childhood, came to pay homage to 
the patriarch. He said, “I have studied with Master 
Daitsu but have been unable to resolve my doubts. 
Thus, | have come here to pay my respects to you.” 


“How did Master Daitsu teach you?” Enö asked. 
“What did you not understand?” 


The monk answered, “After being there for three 
months, I had not received any teaching at all. Being 
determined and committed, I became frustrated and 
went to the master“s chamber one night and asked, 
“What is the essence of my mind? It ¡is said that to 
realize our true mind directly and see within, we 
become Buddha. What ¡is my truth?ˆ Master Daitsu 
said to me, “Do you see the expanse of the whole 
universe?” l said, “Yes, of course, l see it He said, “1s 
there a form there?” | answered, “Of course it has no 
form“ 


446 


Và Diệu quan sát trí với công án Con Chồn 
Hoang của Bá Trượng, cuối cùng Thành sở tác trí với 
công án Gậy Trúc của Thủ Sơn. Nền tảng của tất cả 
những công án này phải được bảo trọng để chúng ta 
có thê thấy chính xác việc gì phải thành tựu để giải 
thoát tất cả chúng sinh. 


Trí Thường và Phật Tánh 


Ngày nọ, tăng Trí Thường [, người ở Quí Khê, 
Tín Châu,] xuất gia từ nhỏ, một hôm đến tham lễ Tô. 


Sư thưa: “Học nhân gần đây đến núi Bạch Phong 
ở Hồng Châu lễ Hòa thượng Đại Thông [nhờ chỉ 
nghĩa kiến tánh thành Phật,] nhưng chưa giải quyết 
được hồ nghi, từ xa đến đây lễ Hòa thượng, [mong 
Hòa thượng từ bị chỉ dạy].” 


Tô bảo: “Kia có ngôn cú gì thử nhắc lại xem. 
Ong hiêu thê nào?” 


Trí Thường thưa: “Trí Thường đến nơi kia, trải 
qua ba tháng, chưa được chỉ dạy, do lòng tha thiết vì 
pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi: 
“Thế nào là thể tánh của tâm con? Nghe nói trực chỉ 
nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đâu là lẽ thật nơi 
con? Đại Thông nói: “Ông thấy hư không chăng?? 
Trí Thường đáp: “Thấy!? Đại Thông hỏi: “Ông thấy 
hư không có tướng mạo chăng?ˆ Trí Thường đáp: “Hư 
không vô hình mà có tướng mạo gì?) 


447 


He said, “Then there is no form of the universe, 
and the same is true of your essence. To understand 
this is true kenshö. I do not quite grasp this. Please 
teach me more exactly,” the monk asked. The patriarch 
replied, “What Master Daitsu said is not mistaken, but 
it is still coming from intellectual understanding. As 
long as you try to understand this intellectually, your 
perspective is relative, because there is still someone 
there to do the understanding.” 


To say there is no form is still in the relative realm 
of form. lt is not the true experience of formlessness, 
which is beyond having and not having. To carry around 
an idea that things are not knowable is a big burden. A 
concept of unknowability is still only a shadow of the 
real thing. As long as ideas and definitions of emptiness 
remain, how can there be nothing there? lf we take 
ideas for the actuality, it is like seeing a shadow and 
thinking that shadow is the object. 


For instance, Riku Taifu is said to have come to 
Master Nansen with some words of Jö Höshi, who 
was a thinker in China before Bodhidharma, sure that 
they were true words of enlightenment: “Heaven and 
earth are of one root; all things and I are the same.” But 
Nansen pointed at a peony blooming in the garden and 
said, “Do you actually look at this flower and think to 
yourself, “leaven and earth are of one root; all things 
and I are one and the same”? That's ridiculoust” 


448 


Đại Thông bảo: “Bản tánh của ông ví như hư 
không, trọn không một vật có thể thấy, gọi là chánh 
kiến tánh.” Học nhân nghe lời này vẫn chưa giải quyết 
(điều nghi), cúi xin Hòa thượng chỉ dạy.” 

Tổ bảo: “Lời Thầy kia nói không nhằm lẫn, 
nhưng vẫn còn kiến tri. Bao lâu còn cố gắng hiểu trên 
tri giải, chỉ là tương đối, bởi vì vẫn còn cái ngã đang 
hiểu biết.” 


Nói không có tướng mạo vẫn còn trong lĩnh vực 
tương đối của sắc tướng, không phải chứng nghiệm 
vô tướng, tức là siêu vượt có và không. Cưu mang 
ý tưởng sự vật bất tri là gánh nặng lớn. Khái niệm 
về bất tri vẫn chỉ là cái bóng của chính sự vật. Bao 
lâu còn ý tưởng và định nghĩa của tánh Không, làm 
sao có thê là Không? Nếu lấy ý tưởng cho là thực tế, 
giống như nhìn thấy bóng và nghĩ là vật. 

Ví dụ, Lục Hoàn đại phu đến gặp Nam Tuyên, 
ông dẫn lời Triệu pháp sư, một nhà tư tưởng ở Trung 
Hoa trước Bồ-đề Đạt-ma, và tin chắc là lời nói xuất 
phát từ sự chứng ngộ, và hỏi: “Trời đất cùng ta đồng 
gốc, vạn vật cùng ta một thể.” 

Nam Tuyền chỉ hoa mẫu đơn nở rộ trong vườn 
và nói với đại phu: “Ông có thực sự nhìn vào bông 
hoa này và nghĩ “Trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật 
cùng ta một thê.” Thật là kỳ quái!”? 

2 Bích Nham Lục tắc 40: Nam Tuyền nói: “Thời nhân thầy 
hoa này như trong mộng.” 


449 


There ¡is no liberation in knowing those words, 
even though they are an excellent description of the 
truth. In the same way, the Sixth Patriarch was telling 
Chijo that we must take buddha nature out of the 
world of the conceptual and make it real. 


Hearing the Sixth Patriarchs response, Chijo 
understood that we have to directly perceive without 
any trace of intellectual understanding inserted. “1f I 
had not asked you this, | would have been deluded for 
my whole life. | was just piling up delusion on delusion, 
but now, right here, I find I have no existence at all.” 
In this way Chijo expressed his deep gratitude to the 
Sixth Patriarch. 


Another day, Chijo asked, “The Buddha preached 
the three vehicles, and he also spoke of the Supreme 
Vehicle. I donˆt understand these doctrines and would 
like for you to explain them to me.” 


The Patriarch responded that there ¡is only 
one truth, but there are many kinds of people. The 
differences are not in the Dharma itself but in the 
people perceiving it. Some hear the words from the 
Buddha's own mouth. Some who read can know the 
Dharma from books. There are some who practice the 
vow of the Mahayana. 


450 


Không có giải thoát khi hiểu biết những lời này, 
mặc dù mô tả lẽ thật tuyệt vời. Cũng vậy, Lục Tổ bảo 
Trí Thường phải đưa Phật tánh ra khỏi thế giới khái 
niệm và biến thành hiện thực. 


Nghe câu trả lời của Lục Tổ, Trí Thường hiểu 
rằng phải trực tiếp nhận biết mà không qua dấu vết 
của kiến tri xen vào. “Chăng vào thất Tổ sư thưa hỏi, 
Mờ mịt chạy hai đầu. Tôi chồng chất mê lầm trên mê 
lầm, nhưng bây giờ, ngay đây, tôi thấy hiện hữu vốn 
là không.” Như thế, Trí Thường đã bảy tỏ lòng biết ơn 
đối với Lục Tổ. 


Trí Thường một hôm hỏi Tổ: “Phật nói pháp ba 
thừa, lại nói Tối thượng thừa. Đệ tử chưa hiểu, cúi 
mong Ngài vì chỉ dạy”. 


Tổ bảo: “[Pháp không có bốn thừa.] Chỉ có một 
lẽ thật, nhưng tâm người tự có những sai biệt. Sai biệt 
không phải trong Pháp mà trong tâm người nhận thức. 
Có người thấy nghe tụng đọc lời từ miệng của Đức 
Phật [là Tiểu thừa], có người ngộ pháp hiểu nghĩa [là 
Trung thừa], có người [y pháp] lập nguyện tu hành 
là Đại thừa, [muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy 
đủ, tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng 
không được.] 


451 


In order to realize this truth, we have to see that 
all beings have clear nature. That ¡is all there is. But 
there are many ways to realize this. The Supreme 
Vehicle ¡s knowing that we all have the same state of 
mind as the Buddha. 


The Sixth Patriarch concluded that our original 
nature is to embrace everyone and everything, and 
to actualize this is our responsibility as humans. We 
don't need to ask someone else about this, but we 
must realize it for ourselves. Remember always that 
you are not yet sufficient, and continue from morning 
until night and from night until morning, no matter 
what you re doing. Then your buddha nature will 
manifest. This ¡is the Supreme Vehicle. Chijo was 
deeply grateful, and from that time on he never left 
the side of the Sixth Patriarch. 


Shido and the Two Bodies 


Next the monk Shido asked, “I have been reading 
the Nirvũng Sũtrg for more than ten years but have not 
grasped its main idea. Will you please teach me?” 


The Sixth Patriarch responded, “Which part do 
you not understand?” 


Shido quoted the famous lines from the sutra: 
“All phenomena are impermanent and subject to 
origination and cessation. But because it involves the 
cessation of origination and cessation, nirvana is bliss.” 


452 


Đề nhận ra lẽ thật này, chúng ta phải thấy rằng 
tất cả chúng sinh đều có bản tánh thanh tịnh. Tất cả 
chỉ là thế, nhưng có nhiều cách để nhận biết. Gọi là 
Tối thượng thừa, tức cùng trạng thái tâm như Phật. 


Lục Tô kết luận rằng chân tánh nơi chúng ta trùm 
phắp mọi người và mọi sự vật, và để hiện thực là trách 
nhiệm của chúng ta là con người. Chúng ta không cần 
phải hỏi ai về điều này, nhưng phải chính mình nhận 
biết. Hãy luôn luôn nhớ rằng bạn vẫn tu chưa đủ và 
tiếp tục công phu từ sáng đến tối và từ tối đến sáng, 
bất kế đang làm gì. Rồi Phật tánh nơi bạn sẽ hiển lộ. 
Đây là Tối thượng thừa. Trí Thường rất biết ơn, và từ 
đó không bao giờ rời xa Lục Tổ. 


Chí Đạo và Hai Thân 


Tăng Chí Đạo, [người quê ở Nam Hải, Quảng 
Châu.] đến thưa hỏi: “Học nhân từ xuất ø1a, xem kinh 
Niết-bàn hơn mười năm chưa rõ được đại ý, cúi mong 
Hòa thượng thương xót chỉ dạy”. 


Tô bảo: “Chỗ nào ông chưa rõ?” 


Chí Đạo thưa rằng: “Chư hạnh vô thường là 
pháp sanh diệt, sanh diệt điệt rôi, tịch diệt là vui, nơi 
đây con nghi ngờ. ” 


453 


lf there were no change at all, everything would 
be frozen. Yet when we plant seeds, they germinate 
and grow. The plants get bigger and then flower and 
bear fruit. Everything flows and changes. A newborn 
baby weighing fewer than ten pounds becomes an 
adult weighing more than one hundred pounds. 
Without this capability for change, the world would be 
full of perpetual babies. lf there is one thing that does 
not change, it is the truth that everything changes. We 
all get caught on the changing forms, on that which 
is in flux, and think of them as if they are absolute. 
lf we realize that everything is phenomena, that all 
things are impermanent and subject to origination 
and cessation, we will no longer be caught on dualistic 
ideas of good and bad. All people are sometimes 
good and sometimes bad—even a terrifying thief can 
be someone's beloved father. When we put labels on 
people, we re not seeing the whole picture. When we 
see clearly the nature of phenomena, we can taste 
the flavor of each thing as it is. 


“What doubts do you have?” asked the patriarch. 


“All sentient beings have two bodies: the physical 
body and the Dharma body,” replied Shido. “Does the 
Dharma body receive this bliss, or does the physical 
body? 


454 


Nếu không biến đổi, sự vật sẽ bị đông cứng như 
băng. Tuy nhiên, khi trồng hạt giống, sẽ nảy mầm và 
phát triển. Cây càng lớn và sau đó trổ hoa đơm trái. 
Sự vật đều trôi chảy và biến đổi. Bé sơ sinh trọng 
lượng dưới mười cân thành người lớn nặng hơn một 
trăm cân. Không có khả năng biến chuyền, thế giới sẽ 
đầy trẻ em muôn đời. Nếu có một điều gì bất biến, đó 
là lẽ thật rằng tất cả vô thường. Tất cả chúng ta đều 
trói buộc vào hình tướng biến đổi, vì thế có sự trôi 
chảy, và nghĩ là tuyệt đối. Nếu nhận biết tất cả sự vật 
là hiện tượng, đều vô thường và tùy thuộc vào sinh 
diệt, chúng ta sẽ không còn trói buộc vào ý tưởng nhị 
nguyên tốt và xấu. Tất cả mọi người đôi khi tốt và 
đôi khi xấu —ngay cả một tên trộm ghê gớm có thể 
là người cha lành thiện của một người. Khi dán nhãn 
lên con người, chúng ta sẽ không thấy toàn bộ khung 
cảnh. Khi thấy rõ thê tánh những hiện tượng, chúng 
ta có thể nêm được hương vị từng sự vật như đang là. 


Tổ hỏi: “Ông nghỉ như thế nào?” 


Thưa rằng: “Tất cả chúng sanh đều có hai thân 
gọi là sắc thân và Pháp thân. [Kinh nói: Sanh diệt diệt 
rồi, tịch diệt là vui.] Chăng biết [thân nào tịch diệt.] 
thân nảo thọ vui. [Nếu là sắc thân, vô thường có sanh 
có diệt, khi tịch diệt, bốn đại phân tán, toàn là khổ, 
khổ không thể nói vui.] 


45S 


There is no one who is happy about their body 
dying, so why does it say there is bliss and perfect rest? 
On the other hand, l understand that the Dharma 
body doesn't have any physical functions, but then 
what experiences this bliss?” 


The monk had intellectually understood the 
Buddha”s teaching and divided it in this dualistic way 
into two separate bodies. This type of thinking is what 
obstructs us in our daily life as well. Didnˆt the Buddha 
die? Didnt Bodhidharma die? And the patriarchs, 
didn't they all die? So why don”t we just enjoy our life 
while we can? People who think this way do Zen to 
feel better, to have a happier home, so that their work 
will go well, or to improve their personality. We have 
to go beyond this in order to see clearly. 


The monk continued, asking about the five 
skandhas described in the Hear£ S„íra—“heaps” or 
“aggregates” that create our perceptions of the world 
through our five senses and our awareness at the 
roots of those perceptions. First we perceive, then we 
think “this is a flower” or “this is a bird,” and from 
there we begin an activity—to cut the flower and 
put it in a vase, for example. These movements and 
experiences are called being alive. So where do our 
perceptions and our memories come from? We can 
use the analogy of the ocean: When the wind blows, 
the waves arise and the ocean moves; when the wind 
stops, all of those waves return to being just still water. 


456 


Không ai hạnh phúc khi có thân sắp chết, vậy 
tại sao lại nói rằng có an nghỉ viên mãn? Mặt khác, 
tôi hiểu răng Pháp thân không có chức năng vật lý, 
[thường hằng không tri không giác nếu tịch diệt tức 
đồng cỏ cây gạch đá,] ai sẽ thọ vui?” 

Vị tăng hiểu Phật pháp trên tri giải và phân chia 
theo nhị nguyên. Đây là cách suy nghĩ ngăn ngại 
chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Đức Phật không 
viên tịch sao? Bồ-đề Đạt-ma có viên tịch không? Và 
chư Tổ, không phải đều viên tịch? Vậy tại sao chúng 
ta không thưởng thức cuộc sống của mình khi có thể 
được? Người nào nghĩ thế khi tu Thiền sẽ cảm thấy 
tốt hơn, có mái nhà hạnh phúc hơn, do đó việc làm 
tiễn triển tốt, hoặc sẽ cải thiện nhân cách của mình. 
Chúng ta phải vượt trên điều này để thấy biết rõ ràng. 


Vị tăng tiếp tục, hỏi về năm uẫn trong Tâm 
Kinh—“nhóm” hay “uẩn” tạo ra tri giác thế gian qua 
năm giác quan và nhận thức ngay gốc của tri giác. 
Trước hết chúng ta tri giác, sau đó suy nghĩ “đây là 
bông hoa” hoặc “đây là con chim”, và từ đó hoạt động 
bắt đầu —ví dụ cắt hoa và chưng trong bình. Những 
hoạt động và kinh nghiệm này được gọi là sống. Vậy 
tri giác và trí nhớ của chúng ta từ đâu đến? Chúng ta 
có thê sử dụng ấn dụ đại dương: Khi gió thôi, sóng 
nổi lên và đại dương chuyền động; khi gió dừng, tất 
cả ngọn sóng trở lại chỉ là nước. 


457 


Waves are temporary, but the quality of the 
water is continuous. When we die, we are cremated 
and return to ash, or we are buried and return to the 
earth, in the same way that the waves return to the 
ocean of water. “But,” asked Shido, “if reincarnation is 
out of the question, then things will remain forever in 
a state of lifelessness.” He was asking what it means to 
say that this body disappears and then there is bliss. 
What is left to enjoy and know bliss after the physical 
body is extinguished? 

The Sixth Patriarch answered: “To explain the 
teaching of the Supreme Vehicle on the basis of what 
you have just said would be to imply that there is a 
dharmakaya separate from the physical body, and 
that one must transcend generation and extinction in 
order to seek quiescence.” 


Buddhism is to awaken to our buddha nature, 
our clarified mind. lt is not a practice of looking 
around in our head for some god or for some perfect 
way to be. Nor is it to look externally for something to 
rely on. Most people believe either that when we die 
everything is completely finished or that there is an 
eternal soul that lives forever. The Buddha suggested 
that both of these views obscure the truth. He would 
never respond to this question even when asked it 
directly. 


Once a monk came to him and said, “Are we 
to pray for a good future rebirth?” But the Buddha 
would not answer. 


458 


Sóng thì tạm thời, nhưng tính chất nước thì liên 
tục. Khi chết, chúng ta được hỏa táng và trở về tro 
bụi, hoặc được chôn cất và trở về đất cát, giống như 
sóng trở về biển nước. “Nhưng, Chí Đạo hỏi, nếu luân 
hồi không phải là vấn đề thì sự vật sẽ mãi mãi trong 
trạng thái chết.” Chí Đạo hỏi thân chết rồi và vui ý 
nghĩa thế nào. Cái gì còn lại để biết vui sau khi thân 
xác diệt? 


Tổ quở: “[Ông là Thích tử sao lại tập theo ngoại 
đạo về đoạn kiến và thường kiến mà] luận nghị về 
pháp Tối thượng thừa, cứ theo lời ông nói, tức là 
ngoài sắc thân riêng có Pháp thân, lìa sanh diệt để cầu 
tịch diệt.” 

Phật giáo nhằm đánh thức Phật tánh, bản tâm 
thanh tịnh nơi chúng ta. Không phải là pháp tu trong 
đầu tìm kiếm loanh quanh một vị thần hoặc một 
đường lối toàn bích. Cũng không phải nhìn ra ngoài 
tìm nơi nương tựa. Hầu hết mọi người tin rằng khi 
chúng ta chết tất cả đều chấm dứt (đoạn kiến) hoặc có 
một linh hồn vĩnh hăng sống mãi mãi (thường kiến). 
Đức Phật bảo cả hai quan điểm đều che lấp lẽ thật. 
Phật sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi ngay cả khi hỏi 
trực tiếp. 

Một vị tăng đến gặp Phật và nói: “Chúng ta có 
cầu nguyện cho một sự tái sinh tốt trong tương lai 
không?” Nhưng Phật không trả lời. 


459 


Later the same monk brought up the question in 
a different way, and again the Buddha did not answer. 
The monk was determined that he would ask one 
more time, and if the Buddha still didn”t answer, that 
would mean he had no understanding, and the monk 
would give up his belief in his teaching. 


When asked for the third time, the Buddha said, 
“lf a person is hit by a poison arrow, do you first try to 
research what kind of poison was on this arrow? Or 
do you as quickly as possible remove the arrow?” 


The monk replied that, of course, before anything 
else you take out the arrow. 


The Buddha answered, “I am right now giving 
everything to people who are dealing with this actual 
moment. When you have awakened to this very 
moment, the answer to your question will be clear.” 


Both of these two ways of seeing things—either 
that we die and then are completely gone or that we 
live eternally in the form of an ongoing soul—>come 
from an egoistic view. The conflicts in this world— 
the wars, the struggles—occur because of things that 
people have done in the past. lf we believe that life is 
finished at death, we fail to take this into consideration. 
lf we think we will be finished at death, then none 
of our questions or our sense of responsibility would 
ever arise. 


460 


Về sau, cũng vị tăng này hỏi một cách khác, và 
một lần nữa Phật không trả lời. Tăng xác định sẽ hỏi 
một lần nữa, và nếu Phật vẫn không trả lời, có nghĩa 
Phật không biết, và tăng sẽ từ bỏ đức tin vào Phật 
pháp. 


Khi được hỏi lần thứ ba, Phật bảo: “Nếu một 
người trúng mũi tên độc, trước hết có cố gắng nghiên 
cứu loại chất độc nào trên mũi tên hay không? Hay là 
nhồ bỏ mũi tên bằng cách nào nhanh nhất?” 

Tăng trả lời, tắt nhiên, trước khi làm gì khác phải 
nhỗ mũi tên. 

Phật trả lời: “Ngay bây giờ Ta ban tất cả cho 
người nào đang đối phó với giây phút thực tại. Khi 
tỉnh ngộ ngay hiện tiền, sẽ có câu trả lời rõ ràng cho 
câu hỏi của ông.” 

Cả hai cách nhìn sự việc—hoặc là chúng ta chết 
và sau đó hoàn toàn mắt luôn, hoặc chúng ta sống mãi 
mãi dưới hình thức linh hồn tiếp tục—đều từ quan 
điểm bản ngã. Xung đột trên thế giới— chiến tranh, 
đấu tranh—xảy ra vì việc người ta đã hành động trong 
quá khứ. Nếu tin rằng đời sống chấm dứt khi chết, 
chúng ta sẽ bất cần không xét nét. Nếu nghĩ rằng 
chúng ta sẽ chấm dứt khi chết thì không thắc mắc nào 
của chúng ta hay ý thức trách nhiệm sẽ phát sinh. 


461 


But if we think there ¡is eternal life, we also shy 
away from responsibility and lack passion for settling 
these deep questions about our true nature. This 
is why the Buddha did not respond to the monk”s 
questions. 


Without actually experiencing true nature, there 
is no real meaning in intellectually understanding it. 
We canft play soccer or do similar activities without 
diving into them. As any athlete or artist knows, we 
have to practice our craft, again and again, with our 
whole body and being. Then we can go beyond the 
intellectual understanding of it. Athletes know how 
much practice is required to cultivate their abilities. 
The same applies to musicians. Nothing can be 
mastered with a simple, slight amount of effort. lt is 
a question of whether or not we have actually burst 
beyond life and death. 


There is a story from China about a red dog and a 
white dog. In the story, red dogs were common, while 
white dogs were very rare because after one more 
lifetime they would be reborn as humans. 


The red dog said to the white dog, “Oh, how 
fortunate you arel After one more birth you re going 
to be born as a human beingl” 


But the white dog said, “Actually, m a little bit 
Wworried about that.” 


462 


Nhưng nếu nghĩ rằng có sự sống đời đời, chúng 
ta sẽ né tránh trách nhiệm và thiếu nhiệt tình để giải 
quyết những câu hỏi uyên thâm về chân tánh nơi 
mình. Đây là lý do tại sao Phật không trả lời câu hỏi 
của vị tăng. 


Không thực sự chứng nghiệm chân tánh, sẽ 
không có thực nghĩa trong hiểu biết tri giải. Chúng ta 
không thể chơi bóng đá hoặc sinh hoạt tương tự nếu 
không dẫn thân vào. Như bất kỳ vận động viên hay 
nghệ sĩ nôi tiếng, chúng ta phải hành nghè, lặp đi lặp 
lại, với toàn thể sinh mạng. Rồi thì chúng ta có thể 
siêu vượt hiểu biết tri giải. Vận động viên phải biết 
cần thực tập thế nào để trau giỗi năng lực của mình. 
Nhạc sĩ cũng vậy. Không thê điều động việc gì với nỗ 
lực đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là câu hỏi liệu chúng ta 
có thực sự nung nấu tâm siêu vượt sống và chết hay 
không. 

Có một câu chuyện Trung Hoa về một con chó 
đỏ và con chó trăng. Trong truyện, loại chó màu đỏ rất 
phô biến, trong khi chó trăng rất hiếm vì sau một đời 
nữa sẽ được tái sinh làm người. 

Con chó đỏ nói với con chó trắng: “Ô, thật may 
mắn! Sau lần tái sinh nữa, bạn sẽ sinh làm người!” 


Nhưng con chó trăng nói: “Thực ra, tôi hơi lo 
lăng vê điêu này. ” 


463 


The red dog said, “Why would you be worried? 
You re going to be born as a human being in your next 
lifel” 


And the white dog said, ^Well, you know I really 
love the taste of dog shit. Do you think [ can still eat it 
when lm a human?” 


When we think we can imagine what the joy of 
cessation is like, we are like those dogs imagining what 
it is like to be human. We complain about the pain 
and the challenges of zazen, about how restricted we 
feel, and we wonder why the Buddha even bothered. 
But when we can open the eye that sees from a place 
where there is no obstruction, we know the Buddha”s 
state of mind when he said that all three realms were 
his home and all of the people in them his children. 
Today zazen is so frequently done in a dualistic way 
that this mind of the Buddha is not understood. But if 
we honestly keep going—even though our legs hurt, 
we become so sleepy, and we feel so restricted—we 
will know this huge wide-open state of mind. After a 
life dedicated to profit and loss, that bliss of cessation 
brings the realization that there is nothing to be afraid 
of or conceited about. 


The Sixth Patriarch tells Shido that while scholars 
may propose that there are two separate things—a 
physical body and a Dharma body— 


464 


Con chó đỏ nói: “Tại sao lo lăng? Bạn sẽ sinh ra 
là người trong kiêp sau mà!” 


Và con chó trăng nói: “Ừm, bạn biết tôi thực sự 
thích mùi vị phân chó. Bạn có nghĩ tôi vẫn có thể ăn 
thịt chó khi làm người không?” 


Khi nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng niềm vui 
tịch diệt ra sao, chúng ta giống như con chó tưởng 
tượng làm người như thế nào. Chúng ta phàn nàn về 
nỗi đau và sự thử thách của tọa thiền, về việc chúng 
ta cảm thấy bị giới hạn như thế nảo, và chúng ta tự 
hỏi tại sao Phật có lúc lo lắng. Nhưng khi mở mắt 
sáng nhìn từ nơi không chướng ngại, chúng ta sẽ biết 
trạng thái tâm Phật khi Phật nói cả ba cõi là nhà mình 
và mọi người trong nhà đều là con Phật. Ngày nay 
tọa thiền thường hành trì theo nhị nguyên nên không 
nhận biết tâm Phật. Nhưng nếu tiếp tục tọa thiền một 
cách chân thật—mặc dù chân đau, buồn ngủ, và cảm 
thấy bị bó buộc——chúng ta sẽ biết trạng thái rộng mở 
của tâm. Sau một đời dành cho được/mất, chấm dứt 
cách sống như thế sẽ hạnh phúc khi nhận biết rằng 
không một vật để sợ hãi hay kiêu mạn. 


Lục Tổ nói với Chí Đạo trong khi học giả cho 
rằng có hai thân riêng biệt—sắc thân và Pháp thân— 


46S 


The Buddha, who speaks of his true experience, 
says something different. The Dharma body that we 
encounter through our experience is not something 
separate from our physical body. We are accustomed 
to thinking our body is something actual and our 
thoughts something absolute. We think phenomena 
are real and have substance and that we are victims 
of terrible circumstances that make us suffer so much. 
People mistakenly think that Buddhism ¡is “chilly” and 
removed, that the teachings don't really help people 
because of the view that everything ¡s all phenomena 
anyway. lt is because people believe they are absolute 
and not phenomena—because they take this body 
for something absolute—that they suffer. lf we really 
want to liberate society, we have to awaken to this 
world of phenomena and see that is it not society that 
is sick but the phenomena we believe in that make it 
seem sick. We suffer because we havent awakened to 
the experience of this true nature, instead mistaking 
phenomena for what ¡is real. The Dharma teaches us 
how to return to a truthful way of living, to bring forth 
the wisdom needed today. 


Ryokan wrote in a poem: 


When there is a crisis, a crisis is fine. 
When there is sickness, sickness is fine. 
When there ¡is death, death is fine. 


This does not mean to fatalistically accept these 
things, to give in to crisis, sickness, and death. 


466 


Phật nói về kinh nghiệm thực sự của Ngài, lại 
bảo khác. Pháp thân mà chúng ta chứng ngộ thì không 
tách rời khỏi sắc thân. Chúng ta đã quen suy nghĩ thân 
là một vật thực tế và niệm tưởng là điều tuyệt đối. 
Chúng ta nghĩ hiện tượng là chân thực và có thực thê 
và chúng ta là nạn nhân của hoàn cảnh khủng khiếp 
làm chúng ta đau khổ nặng nề. Mọi người lầm tưởng 
rằng Phật giáo “vô cảm” và mang tính loại trừ, và 
giáo lý không thực sự cứu giúp người vì cho răng 
tất cả đều là hiện tượng. Đó là vì người ta tin rằng 
mình là tuyệt đối và không phải hiện tượng—vì họ 
xem thân này là tuyệt đối—nên đau khổ. Nếu thực sự 
muốn giải thoát xã hội, chúng ta phải tỉnh ngộ trước 
thế giới hiện tượng và sẽ thấy không phải xã hội mang 
bệnh mà hiện tượng chúng ta tin vào thành ra bệnh 
hoạn. Chúng ta đau khổ vì chưa từng tỉnh ngộ chân 
tánh, thay vì thế lại hiểu lầm hiện tượng cho là thật có. 
Phật Pháp dạy chúng ta làm thế nào trở về cách sống 
chân thực, phát khởi trí tuệ cần thiết cho ngày nay. 


Lương Khoan viết trong một bài thơ: 

Gặp nạn phải thời, nạn tai cũng tốt thôi. 
Bị bệnh phải thời, bệnh hoạn cũng tốt thôi. 
Chết đến phải thời, chết cũng tốt thôi. 

Như thế không có nghĩa chấp nhận thuyết định 
mệnh, chịu thua đối với khủng hoảng, bệnh tật, và 
chết chóc. 

467 


Rather, when we find ourselves in this place of crisis, 
we throw ourselves into it, giving everything to it, fully 
participating in itl We can't run away from this physical 
body. When it's in pain, we canft escape that. To realize 
how to use this body and not be used by it is Zen. 


When Master Dairyö was asked by a monk about 
eternal life, he answered: “The mountain flowers 
bloom like a brocade; the surging stream flows as ifÍ 
blue with indigo.” Because this cannot be understood 
intellectually, he did not give an intellectual answer. 
Instead he expressed that which sees and that which 
is being seen as one and the same. The very moment 
when the flower falls is eternal. The flowing river is not 
about intellectual understanding but about ongoing 
being. When there is no separation, this small physical 
body becomes the whole universe; there is only the 
essence of experiencing. This is not an intellectual idea. 


While having a physical body, we can know 
that infinite life of the universe yet not lose a single 
individual characteristic. As Hakuin says in his So oƒ 
Z4azen, we do zazen and without even thinking about 
it we lose track of our body completely; we lose track 
of our thinking completely. 


468 


Đúng ra, khi thấy mình giữa cuộc khủng hoảng, 
hãy dân thân, cống hiến tất cả, hoàn toàn tham gia! 
Chúng ta không thể trốn khỏi sắc thân. Khi đau đớn, 
chúng ta không thể thoát khỏi. Nhận biết cách sử dụng 
sắc thân và không bị sắc thân sai xử là Thiền. 


Có vị tăng hỏi [, “Sắc thân bại hoại, thế nào 
là Pháp thân kiên có?”] Đại Long đáp: “Hoa núi nở 
dường gẫm, nước khe trong tợ chàm!.” 

Bởi vì ở đây không thể hiểu được trên tri giải, 
Đại Long không trả lời theo tri thức. Ngược lại, ngài 
thê hiện cái thấy và vật được thấy là một và như nhau. 
Hiện tiền hoa rơi, đó là thường hằng. Sông nước trôi 
chảy không phải vấn đề hiểu biết tri thức mà là hiện 
hữu diễn bày. Khi không tách biệt, sắc thân nhỏ bé 
này trở thành toàn bộ vũ trụ; chỉ có bản thê của trải 
nghiệm. Đây không phải là một ý niệm tri thức. 

Trong khi có sắc thân, chúng ta vẫn có thê biết 
đời sống vô lượng vô biên của vũ trụ mà chưa từng 
mất một đặc điểm riêng. Như Bạch Ẩn nói trong Tọa 
Thiền Hòa Tán, chúng ta tọa thiền và thậm chí không 
hề suy nghĩ về tọa thiền thì sẽ hoàn toàn mất dấu sắc 
thân; hoàn toàn vắng bặt suy nghĩ. 


3 Bích Nham Lục Tắc 82 Đại Long Pháp Thân Kiên Cố. 

4 Hoa núi nở dường gắm, nước khe trong tợ chàm có thễ 
hiểu đó là hiển lộ của Pháp thân kiên cố. Nhưng nếu chỉ thuần 
hiểu trên tri thức thì khi Sắc thân bại hoại chưa hẳn đạt tâm an 
bình. 


469 


In the beginning we need the words and the 
thoughts to get us going, to put our intention into 
it. But this can”t be realized by thinking about it. The 
thoughts that constantly come and go during our 
day-to-day lives obscure that abundant mind. Unless 
we become each thing itself, we live our whole life 
moved by things that are external. It doesn“t matter 
ifÍ we are praised or blamed; we have to realize that 
huge, clear mind. Enö is pointing to this and letting 
us see it clearly. When we awaken to this experience, 
which of us will be pulled around by profit and loss? 
Which will be worrying about what they will be doing 
tomorrow? 


All of these teachings sound so splendid when 
spoken with flapping lips, but we must not let ourselves 
be caught on them, no matter who is speaking them. 
The words themselves cannot be the truth, no matter 
what excellent sũtra they are written in. No matter 
how much we appreciate a teaching, it is still only a 
doctrine in words and phrases. Until we realize it with 
Our own experience, it is not the actual truth. We have 
to realize that which comes from nothing at all yet 
functions as seeing with our eyes, hearing with our 
ears, smelling with our noses, tasting with our mouth, 
moving with our body, holding things with our hands, 
and walking with our feet. 


470 


Ban đầu chúng ta cần ngôn ngữ và niệm tưởng 
đề tiến tới, để phát sinh ý định. Nhưng việc này không 
thê chứng ngộ băng cách suy nghĩ đến. Niệm tưởng 
liên tục đến và đi trong cuộc sống hằng ngày sẽ che 
khuất tâm phong nhiêu. Trừ khi là một với từng sự 
vật, nêu không chúng ta sẽ sống cả đời mình bị sự vật 
bên ngoài chi phối. Không quan trọng nếu được ca 
ngợi hay bị than trách; chúng ta phải nhận ra đại tâm 
thanh tịnh. Huệ Năng đang chỉ vào điều này và cho 
chúng ta thấy rõ ràng. Khi đánh thức chứng nghiệm 
này, ai trong chúng ta bị được/mất lôi kéo? Ai sẽ lo 
lắng những việc phải làm ngày mai? 


Tất cả giáo pháp này nghe thật tuyệt vời khi nói 
ra với môi lưỡi, nhưng chúng ta không nên để mình 
trói buộc vào, bất kế người nói là ai. Lời nói không 
thê là lẽ thật, bất kế được viết ra trong bài kinh thật 
hay. Cho dù chúng ta cảm kích một bài giảng, vẫn chỉ 
là một học thuyết bao gói trong câu cú. Cho đến khi 
nhận biết qua chính mình chứng nghiệm, bài giảng 
vẫn chưa phải thực sự là lẽ thật. Chúng ta phải chứng 
nghiệm từ không một vật tuy vậy rốt cuộc sẽ hoạt 
dụng khi nhìn với mắt, nghe với tai, ngửi với mũi, 
nếm với miệng, di chuyên với thân, cầm nắm mọi vật 
với tay và đi đứng với đôi chân. 


471 


As long as our functioning is fettered by dualism, 
our ego is like the bottom of a big barrel that is full of 
wet, rotting leaves covered with bearcat, ferret, and 
raccoon shit, all fermenting together and becoming 
methane gas. There is nothing so terrifying as the way 
the human ego works. lt can be used in a good way to 
bring life to all things, but instead we bring prejudice, 
we bring selfish wishes for our own personal profit, 
we bring hate. 


The Buddha himself taught everyone he met to 
let go of that ego. He also taught that the physical 
body is only temporary, so people ask why we need to 
do this if we are all going to die anyway. Yet within our 
minds we all feel that we are missing something, and 
we long to become settled. The idea that we cannot 
achieve awakening is what stops us from doing so. 
But what the Buddha taught applies to all people. 
Because we dont realize this, we get caught on the 
lesser joys of phenomena that are like fragile bubbles 
popping on the surface of a pond, and we fail to seek 
the actual source. 


The Sixth Patriarch was teaching this very kindly 
to the monk. Having heard the patriarchs words, 
Shido was deeply enlightened. In a rapturous mood, 
he made obeisance and departed. 


472 


Chừng nào sự hoạt dụng của chúng ta bị nhị 
nguyên trói buộc, bản ngã sẽ giống như đáy chiếc 
thùng lớn chứa đầy lá cây âm mục, phủ đầy phân chồn 
gấu, tất cả lên men và thành khí methane. Không vật 
gì đáng sợ bằng cách thức bản ngã con người hoạt 
động. Có thể sử dụng bản ngã một cách tốt đẹp mang 
lại sự sống cho tất cả, nhưng ngược lại, nếu chúng ta 
có thành kiến, mong muốn ích kỷ vì quyên lợi riêng 
mình, sẽ mang lại thù hận. 


Mọi người gặp Phật đều được chỉ dạy buông bỏ 
bản ngã. Phật cũng dạy sắc thân chỉ tạm bợ, vì vậy 
có người hỏi tại sao chúng ta cần phải tu tập như trên 
nếu tất cả đều sẽ chết. Tuy nhiên, trong tâm ai cũng 
đều cảm thấy mình thiếu văng một điều, và chúng ta 
khao khát bình an. Ý tưởng không thể đạt ngộ sẽ ngăn 
chúng ta buông bỏ bản ngã. Nhưng lời Phật dạy dành 
cho tất cả mọi người. Bởi vì không nhận biết, chúng 
ta bị trói buộc vào niềm vui thấp hèn của hiện tượng 
giống như bọt bóng mỏng manh xuất hiện trên mặt 
ao, và không tìm thấy chân nguyên thực sự. 


Lục Tổ ân cần chỉ dạy vị tăng. Chí Đạo nghe kệ 
đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui. 


473 


Seigen Gyöshi and the Levels of Practice 


Seigen Gyoöshi became one of Enös most 
influential disciples. When he first met the Sixth 
Patriarch, he asked, “What can I do right now?” 


At that time scholars said that people had to 
experience fifty-two levels of practice in a specific 
order, and that it might take many lifetimes to realize 
true nature—first, one followed the precepts, then 
exhaustively studied the rules and the texts, and then 
finally became a buddha. The higher classes were 
encouraged to study and were told they would one 
day become buddhas if they progressed through these 
ranks. Yet this was a time of great political strife, and 
so people didnt want to wait many lifetimes to free 
themselves from their deep insecurity. They wanted 
a teaching for their immediate challenges, for their 
present state of mind. Seigen Gyöshi was telling Enö 
that he didn“t want to have anything to do with those 
fifty-two levels. 


The Sixth Patriarch responded, “What have 
you been doing up until today? What rank have you 
been in until now?” Seigen Gyöshi answered that he 
had been ¡in the ultimate truth. Just as there is no 
distinction between enlightened and ignorant human 
beings, there is no ranking in the ultimate truth. To 
sweep away all ideas about ranks is the true, ultimate 
truth. 


474 


Thanh Nguyên Hành Tư và Quả Vị Tu Tập 


Thanh Nguyên Hành Tư là một đại đệ tử của 
Huệ Năng. Lần đầu tiên gặp Tổ, ngài hỏi: “Phải làm 
việc gì ngay bây giờ [mà không rơi vào giai cấp]?” 

Vào thời đó, các học giả cho biết phải trải qua 
năm mươi hai quả vị tu tập theo thứ tự cụ thể, và mất 
nhiều kiếp để nhận ra chân tánh— đầu tiên, trước là 
giữ giới, sau đó văn và tư đầy đủ quy tắc và kinh điền, 
rồi cuối cùng thành Phật. Các quả vị cao hơn được 
khuyến khích tu học và một ngày nào đó sẽ thành Phật 
nếu tiến độ qua các quả vị. Tuy nhiên, lúc bấy giờ là 
thời điểm xung đột chính trị lớn, và vì vậy người ta 
không muốn phải chờ đợi trải qua nhiều kiếp để giải 
thoát khỏi bất an nặng nề. Họ mong muốn một giáo 
pháp cho những thử thách tức thì, ngay tình trạng tâm 
hiện tại. Thanh Nguyên Hành Tư thưa với Huệ Năng 
không muốn tu theo năm mươi hai quả vị. 


Tổ hỏi: “Ong từng làm việc gì? Đạt quả vị nào?” 


Ngài thưa: “Đã đạt lẽ thật tối thượng (Thánh để 
cũng không làm).” 


Không có thứ lớp trong lẽ thật tối thượng cũng 
giống như người chứng ngộ và phàm phu không khác. 
Quét sạch mọi ý tưởng về ngôi vị là lẽ thật tối thượng. 


475 


Seigen Gyöshi was there to have his state of mind 
tested and confirmed; his question was not one that 
required an answer. He was not expressing any doubt 
but speaking from his deeply awakened state of mind. 
The Sixth Patriarch saw this clearly, and he asked him 
to teach the monks in his assembly. Seigen Gyöshi 
then became the head monk at the Sixth Patriarch“s 
temple. Some time later the Sixth Patriarch told 
Seigen Gyoshi that he should be in society teaching 
and spreading the truth and gave him transmission. 
Seigen Gyöshi returned to his home area of Kishu and, 
at the temple of Jögö-ji on Seigen Mountain, raised 
many monks. 


Nangaku Ejö and the True Root 


Nangaku Ejö had been training with National 
Teacher Shuzan, who suggested that to have a true 
awakening he should be training instead with the Sixth 
Patriarch. When Nangaku Ejö arrived at the mountain 
temple of the Sixth Patriarch, Enö asked him, “Where 
are you from?” 


He replied, “I am from Shuzans döjö, and he told 
me to come here for training.” 


The Sixth Patriarch responded, “ls that so? Well, 
maybe you came in accordance with his instructions, 
but what ¡is it that heard those instructions, and 
what brought you here?” Nangaku Ejö was stuck. He 
bumped into a wall. 


476 


Thanh Nguyên Hành Tư đến đây đề kiêm nghiệm 
và xác chứng trạng thái tâm mình; câu hỏi của ngài 
không phải yêu cầu trả lời. Ngài không có nghi vấn 
nảo nhưng nói lên từ trạng thái tâm tỉnh ngộ. Lục Tổ 
thầm nhận, và Tổ yêu cầu ngài dạy tăng chúng. Sau 
đó, Tổ khiến Thanh Nguyên Hành Tư làm thủ chúng 
trong chùa. Thời gian sau, Lục Tổ bảo Thanh Nguyên 
Hành Tư giảng dạy trong Pháp hội và truyền bá lý đạo 
và Tổ truyền pháp cho ngài [, bảo: “Ông nên phân hóa 
một nơi, không khiến cho đoạn dứt”]. Thanh Nguyên 
Hành Tư trở về quê nhà Kiết Châu, trên núi Thanh 
Nguyên hoằng pháp, nối tiếp giáo hóa. [Sau Ngài 
tịch, thụy là Hoăng Tế Thiên sư.] 


Nam Nhạc Hoài Nhượng và Chân Nguyên 


Nam Nhạc Hoài Nhượng ban đầu đến yết kiến 
Quốc sư Huệ An ở Tung Sơn. Quốc sư An khuyến 
khích Sư muốn đạt chân ngộ hãy đến Tào Khê tham 
vấn. Khi Ngài đến lễ bái, Tổ hỏi: “*Ở đâu lại?” 


Ngài thưa: “Ở Tung Sơn được dạy đến đây tu”. 


Tổ bảo: “Ông đến đây vì nghe theo lời chỉ dạy. 
Nhưng cái gì đã nghe. Đem được vật gì lại?” 


Nam Nhạc không đáp được, như va phải bức 
tường. 


477 


He said, “Well, lm a person of training.. .” 


The Sixth Patriarch said, “That is form. What is it 
that brought you here?” 


“Well, it was my mind.” 
“Where is that mind?” 
“My mind? Well, my name is Ejö.” 


“That“s a name.” 


No matter what he said, it was not accepted. 
Nangaku Ejö had studied extensively, yet when asked 
about the true root of it all, he had no answer. 


Finally he was completely out of confidence. 
He“d intellectually understood what he was, but still 
he became angry when he was insulted and glad 
when he was praised. He was still a slave, even while 
thinking he was in charge. He had many thoughts and 
ideas, but he couldnt control what happened. His 
frustration is something we all experience, even more 
So as we get older. Our friends die, and we recognize 
that our time left is getting shorter. In the morning we 
wake up, and our body is not as easy as it once was. 
But we think that there is nothing we can do about it, 
because everybody dies eventually. lf that is the case, 
then what have we lived for? What is this truth? What 
is beyond this gate? To know this, we have Zen. 


478 


Ngài thưa: “[Nói giống một vật tức chẳng trúng. ] 
Tôi là người tu...” 

Lục Tô nói: “Đó là hình thức. Động cơ nào mang 
ông đên đây?” 

“Vâng, là tâm tôi.” 

'““Tâm đó ở đâu?” 

“Tâm tôi? Ô, tên tôi là Hoài Nhượng.” 

“Đó là một cái tên.” 

Dù ngài nói gì, Tổ cũng không chấp nhận. Nam 
Nhạc Hoài Nhượng học rộng, nhưng khi hỏi vê chân 
nguyên, không trả lời được. 


Cuối cùng ngài hoàn toàn mất tự tin. Với kiến 
thức tuy hiểu mình là gì, nhưng vẫn giận khi bị xúc 
phạm và vui khi được khen ngợi, vẫn là nô lệ, ngay 
cả khi nghĩ rằng mình làm chủ. Ngài suy nghĩ và khởi 
niệm nhiều, nhưng không thể tự chủ đối với những 
việc xảy ra. Sự thất vọng của ngài là việc tất cả chúng 
ta đều trải nghiệm, càng nhiều hơn khi tuổi già. Những 
người bạn qua đời, và chúng ta nhận ra thời gian còn 
lại của mình càng ngắn. Buổi sáng thức dậy, và thân 
không dễ chịu như trước đây. Nhưng chúng ta biết 
không thể làm gì được, bởi vì cuối cùng tất cả mọi 
người đều chết. Nếu như thế thì chúng ta sống để làm 
gì? Lẽ thật là gì? Cái gì qua khỏi rào cản này? Muốn 
biết, chúng ta có Thiên. 


479 


Nangaku Ejö continued to interrogate himself 
for eight years, asking again and again what is it that 
sees, what is it that hears, what is it that smells, what 
is it that tastes, what is it that feels. 


He questioned deeply, and finally he understood. 
He had crushed the bones and plucked out the 
marrow. He had shaved it all away, and for the first 
time he went beyond time to where there is no birth 
and no death. He went beyond space to that very 
Source of being alive, where there is nothing at all, yet 
it uses our hands and legs and mouth and eyes. We 
use it freely, but if we try to grasp it, there is nothing 
to grab. 


The Sixth Patriarch then asked Nangaku Ejö if 
one has to train to know this. He was providing the 
finishing touch with this question. We all have the 
same deep mind from birth. We dont receive this 
clear mind because we awaken, but we awaken to the 
fact that we have always had it—all of us. Nangaku Ejö 
didnˆt understand this when he was first questioned. 
Now he replied that if we don't see it, it ¡is like we 
are living in a murky dream, unable to see clearly, but 
once we have realized it, we don”t have to be confused 
or suffer no matter what comes along. 


The Sixth Patriarch confirmed, “lt ¡is just like 
that, and no matter what anyone says, it cannot be 
damaged—even if someone threatens to kill us.” 


480 


Nam Nhạc Hoài Nhượng tiêp tục tự xét trong 
tám năm, tiêp tục nghi vân cái gì thây, cái gì nghe, cái 
øì ngửi, cái gì nêm, cái gì cảm giác. 


Ngài đào sâu câu hỏi và cuối cùng nhận ra. Ngài 
đã bao phen nát xương và cạo tủy, buông bỏ tất cả, và 
lần đầu tiên siêu vượt thời gian đến chỗ bắt sinh và bất 
tử. Ngài siêu vượt không gian đến đầu nguồn mạch 
sống, nơi không một vật, mà vẫn sử dụng tay chân và 
miệng mắt. Chúng ta vẫn sử dụng tự do, nhưng nếu cố 
găng nắm giữ thì không một vật đề lấy. 


Lục Tổ sau đó hỏi Nam Nhạc: “Lại có tu chứng 
chăng?” Ngài trả lời rốt ráo [“Tu chứng tức chăng 
không, nhiễm ô tức chăng được”]. Tất cả chúng ta 
đều sẵn có bản tâm từ khi sinh ra, không phải nhận 
được vì chứng ngộ, nhưng chúng ta chứng ngộ thực 
tế mình luôn có bản tâm—tất cả chúng ta. Nam Nhạc 
chưa nhận biết khi bị hỏi lần đầu. Bây giờ ngài trả 
lời rằng nếu không chứng ngộ, giống như sống trong 
mộng tối tăm, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng một 
khi nhận ra bản tâm, chúng ta sẽ không còn mê lầm 
hoặc đau khổ dù gặp tình cảnh thế nào. 

Lục Tổ xác nhận, bảo: “[Chỉ cái chăng nhiễm 
ô nầy là chỗ chư Phật hộ niệm.] Ông đã như thế, ta 
cũng như thế, và dù ai nói ra sao, bản tâm không hề 
hư hại—ngay cả khi có ai đe dọa giết chúng ta.” 


481 


We can kill something of shape but not 
something with no form. This truth of Nangaku Ejö 
is the same as the truth of the Sixth Patriarch and 
of the Buddha. Nangaku Ejö then received the Sixth 
Patriarch”s transmission. 


Yöka Genkaku and the Importance of a Teacher 


Next we have the story of Yöka Genkaku, whom 
we commonlly refer to with the honorific Daishi. When 
Yöka was young, he studied the sutras, the precepts, 
and the doctrines to understand the Buddha's 
message and to know how to live accordingly. One 
day while reading the Vimalakirti Sutra he deeply saw 
the essential meaning. This sutra tells of a layman, 
Vimalakirti, who was so deeply awakened that even 
the arhats held him ¡in great respect and kept a 
reverent distance. In the sùũtra, many disciples tell of 
their experiences of the not-two, and finally Mañjuésr 
says to them, “You can”t speak the truth about this 
place of not-two. When you put it into words, it always 
becomes two.” In this way, Mañjusri also falls into 
the duality of words. Only Vimalakirti remains silent, 
always realizing the truth and teaching the truth. It 
was said that Vimalakirtis silence was like a hundred 
roars of thunder, and in reading about this Yöka Daishi 
was deeply awakened. 


482 


Chúng ta có thê giết vật có tướng nhưng không 
thể giết vật vô tướng. Lẽ thật này của Nam Nhạc 
không khác lẽ thật của Lục Tổ và Phật. Nam Nhạc 
sau đó được Lục Tổ truyền tâm ấn. 


Vĩnh Gia Huyền Giác và Tầm Quan Trọng 
của vị Thầy 


Tiếp theo chúng ta có câu chuyện về Vĩnh Gia 
Huyền Giác, thường gọi là Đại sư. Vĩnh Gia thuở nhỏ 
học tập kinh luận, [chuyên về pháp môn chỉ quán của 
tông Thiên Thai,] nhân xem kinh Duy Ma Cật phát 
minh được tâm địa. Kinh này kế về một cư sĩ, ngài 
Duy Ma Cật, người đã giác ngộ đến mức ngay cả bậc 
A-la-hán cũng tôn trọng và kính ngưỡng. Trong kinh, 
nhiều vị đệ tử (của Phật) kế ra sự chứng nghiệm lý bất 
nhị, và cuối cùng Văn Thù Sư Lợi bảo các vị: “Ông 
không thê nói lẽ thật về chỗ bất nhị. Khi thốt ra lời, 
tức đã rơi vào nhị nguyên.” Như thế, Văn Thù Sư Lợi 
cũng rơi vào nhị nguyên của ngôn ngữ. Chỉ Duy Ma 
Cật lặng thinh, luôn nhận biết lẽ thật và chỉ dạy lẽ 
thật. Sự im lặng của Duy Ma Cật là sắm sét, khi đọc 
sự kiện này Huyền Giác đại ngộ. 


483 


One of the Sixth Patriarch/s disciples, Haiyo 
Gensaku, met Yöka Daishi when traveling and was 
amazed at his deep wisdom. He asked him who his 
teacher was. 


“ 


Yoka Daishi answered, have no teacher. 
While reading the Vimalakirti Sutra | was somehow 
awakened, forgetting my body, my thoughts, all my 
ideas. From that time on, the words that came out 
of my mouth expressed this wisdom, but no one has 
confirmed it.” 


Gensaku explained that from the time of the 
Buddha down through the twenty-eight patriarchs 
to Bodhidharma and following, this awakening has 
been transmitted and confirmed. “lt may feel right 
and good to you personally, but there has to be a 
confirmation; it has to be directly perceived as a true 
understanding.” 


Yöka Daishi agreed that his understanding should 
be confirmed and asked Gensaku to do so. Gensaku 
said that he couldn't do that but his teacher, the 
Sixth Patriarch, could confirm his experience. Yöka 
Daishi agreed to go and learn the truth from the Sixth 
Patriarch. 


484 


Một trong những đệ tử của Lục Tổ là Huyền 
Sách, khi Vĩnh Gia du phương đến thăm hỏi [cùng 
bàn chuyện sôi nổi]. Vĩnh Gia ngạc nhiên về trí tuệ 
uyên áo của Huyền Sách mà mỗi lời nói ra đều thầm 
hợp [với chư Tổ]. Huyền Sách hỏi: “Nhân giả được 
pháp nơi Thầy nào?” 


Vĩnh Gia Đại sư trả lời: “lôi nơi kinh Duy Ma 
Cật ngộ được Phật tâm tông quên thân, quên nghĩ. Từ 
đó, lời lẽ phát ra từ miệng đều thê hiện trí tuệ mà chưa 
có người chứng minh.” 


Huyền Sách giải thích từ đức Phật [Oai Âm 
Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm Vương về 
sau,] qua hai mươi tám vị Tổ đến Bồ-đề Đạt-ma về 
sau sự chứng ngộ đều có truyền thừa và ấn chứng. 
“Chứng ngộ có thể hay tốt cho cá nhân ông, nhưng 
phải được ân chứng, phải trực nhận mới là chân ngộ. 
[Không Thây tự ngộ là thiên nhiên ngoại đạo. ]” 

Huyền Giác đồng ý phải có thầy ấn chứng và 
nói: “Xin nhân giả vì tôi chứng minh”. 

Huyền Sách bảo: “Lời tôi nhẹ không thê được, 
[ở Tào Khê] có Lục Tổ Đại sư, [bốn phương nhóm 
họp về đều là những người thọ pháp,] có thể chứng 
minh. [Nếu ông chịu đi thì cùng tôi đồng đi.]” 

Huyền Giác bèn đồng với Huyền Sách đến tham 
vân. 


485 


When he arrived at the monastery, in accordance 
with the protocol for greetings that had been in place 
since the time of the Buddha in India, he did three 
circumambulations to honor the patriarch. But then, 
instead of bowing to the Sixth Patriarch, he just stood 
there holding his traveling staff, which went against 
all expectations of good manners. 


The Sixth Patriarch asked why, since he appeared 
to be a student of Buddhism, he didnt know the 
correct way of entering sanzen, the way that shaves 
away all ego attachment. “l cant see that humility 
in your behavior. Why are you so rude? You cannot 
realize the true Dharma with behavior like that,” said 
the patriarch. 


“The question of birth and death ¡sa momentous 
one,” replied Y6ka, “and since death may come at any 
moment, | have no time to waste on ceremony.” 


“It is not about prostrating to me,” said Enö, “but 
about prostrating to the Dharma body. You have to 
let go of that personal body and realize this Dharma 
body directly, or the Dharma will never be clear.” 


Yöka Daishi said, “I understand that, but we have 
only received this physical body in order to realize 
this true Dharma body, and for doing this, which ¡is 
the sole purpose of our being alive, we have no time 
to waste.” 


486 


Khi đến, thay vì cúi chào Lục Tổ, Huyền Giác 
[nhiễu Tổ ba vòng,] chống tích trượng mà đứng, 
không phải lòng kỳ vọng đúng pháp. 


Tổ hỏi: “Phàm là Sa-môn ông không biết bước 
vào tham thiền đúng pháp là [phải đủ ba ngàn oai 
nghi, tám muôn tế hạnh, ] để cạo bỏ hết ngã chấp. Đại 
đức từ phương nào đến, sanh đại ngã mạn? Sao hỗn 
xược vậy? không thể chứng đạt chân Pháp với oai 
nghi như thế.” 


Huyền Giác thưa: “Sanh tử là việc lớn, [vô 
thường mau chóng] và vì cái chết có thê đến bất cứ 
lúc nào, con không có thời gian lãng phí để lễ mễ.” 

“Không phải về việc lễ bái ta” Huệ Năng nói, 
“nhưng lễ bái Pháp thân. Phải buông bỏ sắc thân cá 
nhân và trực nhận Pháp thân, nếu không, Pháp sẽ 
không bao giờ sáng tỏ.” 

Huyền Giác thưa: “Con hiểu, nhưng thầy và con 
nhận sắc thân này chỉ để chứng nghiệm chân Pháp 
thân, và muốn thực hiện mục đích duy nhất để sống 
còn này, chúng ta không có thời gian đề lãng phí.” 


487 


“^Why don't you understand the concept of 
birthlessness and thus comprehend the question of 
transiency?” the patriarch retorted. 


Yöka replied, “To realize the essence of mind is 
to be free from birth and death; once this problem is 
solved, the question of transiency no longer exists.” 


Life and death exist only in the mind, as it says 
in the words to which the Sixth Patriarch awakened: 
“abiding nowhere, awakened  mind  arises.” 
Nonetheless when there is an ego, our minds become 
burdened with memories, conditioning, and habits. 
And because of this we have to do a great cleaning. 
When the subject and object become one, there is 
only the whole universe known directly as love, or 
what some call “God.” To live in this moment and 
encounter whatever comes without any sense of 
being someone who is doing that encountering is the 
deepest compassion. Here truest love can circulate; it 
is not a cold, removed Dharma, it is the true Buddha. 


The patriarch confirmed Yöka“s understanding. 


Yöka put out his mat, prostrated, thanked him, 
and prepared to leave. 


“Are you leaving so soon?” Enö asked. 


488 


Tô bảo: “Sao chăng thê nhận cái vô sanh, và từ 
đó liêu tính vô thường không mau ư?” 


Huyền Giác thưa: “Chứng ngộ bản thể của tâm 
[tức là vô sanh], giải thoát sinh tử; [liễu vốn không 
có mau] một khi đại sự quyết nghi, vấn đề luân hồi 
không còn nữa.” 


Sống và chết chỉ tồn tại trong tâm, như đã nói 
trong câu Lục Tổ đã ngộ: “ Nên không chỗ trụ mà sanh 
tâm fïnh giác.” Ngoài ra, khi có bản ngã tâm chúng ta 
sẽ gánh nặng kỷ niệm, cảnh duyên và tập khí. Và vì 
thế chúng ta phải tổng vệ sinh quét bỏ. Khi chủ thể và 
đối tượng là một, chỉ trực tiếp biết toàn thê vũ trụ như 
là tình thương, hay điều gì gọi là “Thượng đề.” Sống 
ngay hiện tiền và khi gặp gỡ bất cứ sự việc gì đến mà 
không cảm thức ai đang tạo dựng hoàn cảnh tức là đại 
từ bi. Ở đây là tình thương chân thật nhất (vô duyên 
từ) có thê luân lưu; không phải là một Pháp lạnh lùng, 
xa cách, mà là chân Phật. 


Tổ chấp nhận Huyền Giác [và bảo: “Như thế, 


như thế”]. 


Huyền Giác mới trải chiếu, [đầy đủ oai nghi] lễ 
bái, trong chốc lát liền cáo từ. 


Tô bảo: “Trở vê chóng vậy?” 


489 


“I| am not moving at all/” responded Yöka Daishi. 
“There is no arriving or leaving, only the filling of the 
whole universe. In this there is nothing like a later or 
a sooner.” 


The Sixth Patriarch tested him further, “So who 
knows that no motion exists?” 


Yöka said, “I have no sense about that. You re the 
one who brought it up! I am only reflecting you like a 
mirror.” 


Enö was deeply satisfied that Yöka was not 
paying lip service to an idea of truth but had clearly 
understood. He told him, “You are truly beyond birth 
in your understanding.” 


Yoka responded, “Now you are bringing up 
things like birthlessness. Why do you bring these up 
when there is no reason to be concerned with that?” 


Because we get caught on ideas, it is difficult to 
keep that clarity of mind. When we get caught, we 
become fearful, we get resistant. Realizing this place 
free from fear and resistance is the subtle flavor of 
zazen. 


The Sixth Patriarch again confirmed Yöka Daishi 
and asked him to stay for just one night. Later Yöka 
wrote the Song oƒ Enlightenment, which is among the 
required readings for all people in training. 


490 


Huyền Giác thưa: “Vốn tự không động, không 
có người đến hay đi, chỉ là lấp đầy toàn bộ vũ trụ. 
Trong này không một vật là muộn hay sớm, há có 
mau chóng ư?” 


Tổ thử nghiệm lần nữa, bảo: “Ai biết chăng 
động?” 


Huyền Giác thưa: “Nhân giả tự sanh phân biệt. 
Con chỉ phản ánh như một tắm gương.” 


Tổ rất hài lòng Vĩnh Gia không đề cập ý tưởng 
về lẽ thật nhưng đã thấu rỡ, bảo: “Ông rất được cái ý 
vô sanh”. 


Huyền Giác thưa: “Vô sanh há có ý sao?” 


Bởi vì chúng ta bị trói buộc vào ý tưởng, rất khó 
để giữ tâm thanh tịnh. Khi bị trói buộc, chúng ta sợ 
hãi, muốn đề kháng. Nhận ra nơi này không sợ hãi và 
không kháng cự là hương vị tinh tế của tọa thiền. 


Lục Tổ một lần nữa chấp nhận Vĩnh Gia Đại Sư, 
và bảo: “Lành thay! Hãy dừng lại một đêm.” 

Về sau, Vĩnh Gia viết Chứng Đạo Ca, là một trong 
những bài kệ cần thiết cho tất cả hành giả tu thiền. 


491 


Shiko and Samaädhi 


The next section is about a monk named Shiko. 
Not much is known about him, but he is referred to as 
having trained with Goso Gunin, the Fifth Patriarch, 
which makes him a brother-disciple of the Sixth 
Patriarch. He had realized samadhi and then gone to 
live in a smalltemple. While on a journey, Enö“s disciple 
Gensaku heard about a very advanced monk who had 
been training alone for twenty years. Arriving at his 
temple, Gensaku asked Shiko what he was doing. lt 
was obvious what he was doing, but this was a testing 
question. 


Shiko said, “I am abiding in samadhi.” 


Gensaku countered, “ls samadhi something 
you can enter and then leave? Well then, let me 
ask you this: Are you entering samadhi knowingly 
or unknowingly? lf you say it is without knowing, 
then the mountains and rivers and flowers are all in 
samadhi constantly and so are you from the origin. 
Its natural to be there. Do you need to know that in 
order to enter it? lf you say you plan to enter it, then 
that can also be done by pigs and horses and dogs and 
cats. Are you trying to become a cat?” 


“l| am not thinking that now I will enter samadhi, 
nor am I thinking that l will not. For twenty years, 
without thinking about it I've been sitting in samadhi.” 


492 


Trí Hoàng và Chánh Định 


Phần tiếp theo là về tăng Trí Hoàng, không được 
biết nhiều. Ban đầu Trí Hoàng tham học nơi Ngũ Tổ, 
nên vừa là huynh đệ vừa là đệ tử của Lục Tổ. Tự 
cho đã được chánh thọ, mới cất am ngồi thiền trải 
qua hai mươi năm. Đệ tử của Tổ là Huyền Sách du 
phương đến Hà Sóc nghe danh Trí Hoàng, liền đến 
am hỏi: “Ông ở đây làm gì?” Thấy rõ Ngài đang làm 
gì, nhưng đây là một câu hỏi kiểm tra. 


Trí Hoàng nói: “Nhập định”. 


Huyền Sách hỏi: “Có phải định là nhập rồi xuất? 
Vậy xin hỏi: Ông nói nhập định là có tâm nhập hay 
không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả [vô 
tình cỏ cây ngói đá| sông nước và hoa cỏ nên được 
định và như thế đương nhiên từ khởi thủy ông đều 
định. Ông có biết trình tự nhập định? Nếu có tâm nhập 
thì tất cả loài hữu tình hàm thức như lợn và ngựa và 
chó và mẻo cũng được định. Ông có muốn biến thành 
mẻo chăng?” 


Trí Hoàng bảo: “Tôi chính khi nhập định chẳng 
thấy có tâm và không tâm. Trong hai mươi năm không 
hề nghĩ đến, tôi hằng ngồi trong đại định.” 


493 


To which Gensaku said, “Then ¡snt the original 
state of mind a perpetual samaädhi? lf you can enter 
or leave samadhi, that is only a temporary state.” 


There are many kinds of samadhi. One kind is 
when you do something with deepest absorption and 
forget yourself: Fishing samadhi, chess samadhi, sports 
samanhi, painting samadhi, martial arts samadhi. This 
act of becoming one with your activity has its own 
value. But if that is all there is to it, wouldnt focusing 
deeply on any activity bring us an awakening just like 
the Buddha”s? What Gensaku was saying was that true 
samandhi can't be temporary; it has to be the samadhi 
of the whole universel 


Shiko thought about this for a long time, and 
finally he asked Gensaku who his Dharma teacher 
was. Gensaku responded that his teacher, the Sixth 
Patriarch, had also studied under Goso Gunin. 
Shiko then asked, “How does he define dhyang and 
samadhi? How does the Sixth Patriarch see this?” 


ln Zen we have the teaching of continuous clear 
mind moments—to always be right here, right now 
with what is smack in front of our face. Because we are 
seldom like that, we miss things, we make mistakes. 
Gensaku replied that the Sixth Patriarch taught that 
“the five skandhas are fundamentally empty, the six 
types of sensory data are nonexistent”. 


494 


Huyền Sách nói: “Vậy [chẳng thấy có tâm và 
không tâm] tức là trạng thái bản tâm thường định, 
[sao lại (nói) có xuất nhập,] nếu có xuất nhập tức là 
không phải đại định chỉ là trạng thái tạm thời.” 


Có nhiều loại đại định. Một là khi ông làm điều 
gì với sự thu hút chuyên sâu nhất và quên mình: Định 
khi đánh cá, khi chơi cờ vua, trong thể thao, khi vẽ 
tranh, trong võ thuật. Chính hành động này là một 
với sinh hoạt có giá trị đặc biệt. Nhưng nếu tất cả chỉ 
có thế, có phải sức tập trung thật sâu vào bất kỳ hoạt 
động nào cũng đưa đến giác ngộ giống như Đức Phật? 
Điều Huyền Sách đã nói là chánh định thì không phải 
tạm thời; phải là đại định của toàn thể vũ trụ pháp 
giới! 

Trí Hoàng không trả lời được. Giây lâu mới hỏi: 
“Thầy kế thừa ai?” 

Huyền Sách nói: “Thấy tôi là Lục Tổ học Pháp 
với Ngũ Tổ ở Tào Khê”. 

Trí Hoàng hỏi: “Lục Tổ lẫy gì làm Thiền định?” 


Trong Thiền có giáo pháp về tâm niệm thanh 
tịnh liên tục—luôn luôn ngay đây, bây giờ với sự vật 
chúng ta chạm trán. Bởi vì hiếm khi được như vậy, 
nên chúng ta lầm qua, vi phạm sai lầm. Huyền Sách 
đáp: “Thầy tôi nói: [ Diệu trạm viên tịch, thể dụng như 
như,] năm ấm vốn không, sáu trần chăng phải có.” 


495 


We have the faculty of perceiving, which can 
be measured in many different ways, but the point is 
not to intellectually consider it, but to experience it 
completely As Rinzai said——and he said it so carefully— 
do not add on any second or third mind moments. 
Do not add any emotions or thoughts to what you 
perceive; only directly perceive it and stop there. lí 
you are settled deeply with what you do, you become 
what you see and you become what you hear. Our 
zazen should enable us to function like this, and then 
our state of mind is always in the present moment. 
We cannot realize the kindness of the Buddha without 
knowing these continuous clear mind moments. 


Gensaku“s teaching enabled Shiko to correct his 
twenty years of mistaken zazen, his narrow view of 
samadhi. He apologized as soon as he understood 
and went straight to see the Sixth Patriarch. 


The Sixth Patriarch asked him from where he 
had come. 


Shiko explained that he had been with Goso 
Gunin, the Fifth Patriarch, and described how his 
samadhi had been honored by many people, even 
though he had mistakenly stayed satisfied with a 
narrow form of samadhi for his own sake instead of 
using it to liberate others. 


496 


Chúng ta có chức năng tri giác, có thể đo lường 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng vấn đề không phải 
là xem xét trên mặt tri thức, mà phải chứng nghiệm 
toàn bộ. Như Lâm Tế đã nói—và nói một cách cần 
trọng—đừng thêm thắt tâm niệm thứ hai hoặc thứ ba. 
Đừng thêm bắt kỳ cảm xúc hay niệm tưởng vảo vật 
cảm nhận; chỉ trực tiếp cảm nhận và dừng ngang đó. 
Nếu an trụ sâu vào việc đang làm, ông là một với vật 
đang thấy và là một với vật đang nghe. Tọa thiền phải 
cho phép chúng ta hoạt dụng như thế, và trạng thái 
tâm phải luôn hiện tiền. Chúng ta không thê nhận ra 
lòng từ của Đức Phật nêu không nhận biết những tâm 
niệm tương tục này. 

Bài pháp của Huyền Giác giúp Trí Hoàng điều 
chỉnh hai mươi năm tọa thiền sai lầm của mình, với 
tầm nhìn hạn hẹp về đại định. Trí Hoàng sáảm hồi ngay 
khi hiểu ra, bèn đi thắng đến yết kiến Lục Tổ. 


Lục Tổ hỏi: “Nhân giả từ đâu đến?” 


Trí Hoàng liền thuật lại [đầy đủ duyên] trước 
học với Ngũ Tổ, và mô tả cách thức đại định của ngài 
được nhiều người tôn kính, mặc dù ngài đã sai lầm 
khi hải lòng với một dạng thức định nhỏ hẹp là tự lợi 
thay vì lợi tha. 


497 


He told the Sixth Patriarch that Gensaku had 
corrected that misunderstanding, and then he asked 
the Sixth Patriarch to teach him 


The Sixth Patriarch responded, “You have 
realized a very advanced awareness, but you have 
been mistaken in being caught and attached to it. As 
it says in the Diamond Sutrg, do not be caught on the 
mind of the past, the mind of the future, or the mind 
of the present.” lf we get caught on anything at all 
we stagnate and our mind cannot function freely. We 
should be naturally and freely able to become morning 
when it is morning, afternoon when it is afternoon, 
night when it is night; we become the winter when 
the winter comes, we become the spring when the 
Spring comes, the summer when the summer comes, 
and the autumn when the autumn comes. When we 
are hungry, we eat. When we are tired, we sleep. This 
is our natural way of mind. 


The patriarch continued, “You worked on this for 
twenty years, so it has been well realized, but your 
mistake was to think that if you are not in a place of 
emptiness, it is not samadhi.” You cannot ignore the 
hugeness of the functioning of this great mind. lt is 
not nothing; it is infinitely full, constantly manifestingl 
lf you think otherwise, then you have handicapped 
yourself. 


498 


Ngài nói với Lục Tổ răng Huyền Giác đã chỉ lỗi 
này, và thỉnh câu Lục Tô dạy bảo. 


Lục Tổ bảo: “Ông có tiễn bộ trong sự tỉnh ngộ, 
nhưng nhằm lẫn vì dính mắc trói buộc. Như Kinh 
Kim Cang nói, tâm quá khứ, tâm tương lai, hoặc tâm 
hiện tại [bất khả đắc], chớ nên dính mắc.” Nếu dính 
mắc vào vật tâm sẽ trì trệ và sẽ không hoạt dụng tự 
tại. Chúng ta hãy mặc nhiên và tự tại để là sáng khi 
trời sáng, là chiều khi trời chiều, là đêm khi trời đêm; 
là mùa đông khi đông đến, là mùa xuân khi xuân về, 
là mùa hẻ khi hè tới, và mùa thu khi thu sang. Đói, ăn. 
Một, ngủ. Đây là tâm thái tự nhiên của chúng ta. 


Lục Tổ tiếp tục: “Ông đã tu trong hai mươi năm, 
nên có tỉnh ngộ, nhưng sai lầm của ông là nghĩ rằng 
nếu tâm không trụ vào Không thì không phải đại 
định.”Š Ông không thể không biết chức năng rộng lớn 
của đại tâm. Không phải là KHÔNG NGƠ; mà tròn 
đủ vô cùng, liên tục hiện hành! Nếu ngược lại, chính 
mình làm mình tàn phê. 


5 Ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp 
không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, 
tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như 
như, không có lúc nào mà chẳng định. (Pháp Bảo Đàn bản dịch 
của HT Thích Thanh Từ) 


499 


We all have so many habits and so mụuch 
conditioning. While none of this affects our clear 
minds in any way, it can confuse us. Some of those 
thoughts we have all day long are about things that 
actually exist, but so many are not. Thoughts that 
arise simultaneousÌly with an object or an occasion or 
a thing that needs doing will leave when that thing 
is completed. But if we keep thinking about what we 
have done, we never move on to the next thing. Our 
mind ¡is working correctly when we let go of each 
moment as it happens. 


Hearing this, Shiko was profoundly awakened. 
He had been sitting like a tree or a rock, thinking that 
was deep zazen. Daitö Kokushi has said that for thirty 
years he too had been stuck in this deep hole of being 
sure that there was nothing at all. How many get stuck 
there? This ¡is not the state of mind of the Buddha and 
the patriarchs, and Daitö said that he would not be 
deceived again. 


For all of us who do zazen, this is a very 
important section. How easily we make up something 
in our heads and try to become that, trying to make 
something specific happen. Rather than meticulously 
experiencing each moment, we try to imitate a more 
advanced person's posture or way of doing a breath. 


500 


Tất cả chúng ta đều có nhiều tập khí và phan 
duyên vào cảnh rất nhiều. Trong khi không điều gì kê 
trên ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh, nhưng lại khiến 
chúng ta mê lầm. Cả ngày chúng ta khởi niệm, có 
niệm liên quan đến vật đang hiện hữu, nhưng tất 
nhiều niệm về vật không có mặt. Niệm tưởng phát 
sinh đồng thời với sự vật hoặc cảnh duyên hoặc việc 
cần làm phải rời đi khi làm xong. Nhưng nếu tiếp tục 
suy nghĩ việc đã xong, chúng ta sẽ không bao giờ đi 
tỚI VIỆC tiếp theo. Tâm sẽ hoạt động chính xác khi 
buông bỏ mỗi lúc xảy ra. 


Trí Hoàng ngay đây liền đại ngộ. Ngài đã ngồi 
như cội cây hay tảng đá, nghĩ răng đó là tọa thiền 
thâm sâu. Đại Đăng Quốc Sư nói trong ba mươi năm 
ngài cũng kẹt cứng trong hang ô sâu kín tin chắc là 
không một vật. Có bao nhiêu người kẹt cứng chỗ đó? 
Đây không phải trạng thái tâm của Phật và chư Tổ, và 
Đại Đăng bảo ngài sẽ không bị dối gạt như thế nữa. 


Đối với tất cả chúng ta, những người tọa thiền, 
đây là đoạn rất quan trọng. Chúng ta dễ dàng tạo ra 
điều gì trong đầu và cô gắng trở thành điều đó, cố 
gắng làm sao cho điều gì đặc biệt xảy ra. Thay vì trải 
nghiệm tỉ mỉ từng giây phút, chúng ta cố gắng mô 
phỏng tư thế của một người lão luyện hơn hoặc cách 
hít thở hay hơn. 


S01 


Instead we should just become an empty pipe 
that joins the air outside our body with the air inside 
our body. It is that simple. We need to work on this 
thoroughly, with a true teacher, so we become that 
state of mind where, as Bodhidharma said, we let go 
of all connections to the outside, let go of all concerns 
within, and our mind becomes like a tall, firm wall. 
Then we are deeply on the way. This is how the Sixth 
Patriarch has taught us. 


The Truest Teaching 


Next in this chapter about people who had deep 
karmic affiliations with the Sixth Patriarch we have 
a monk who asked about the truth of the teaching 
of Goso Gunin on Yellow Plum Mountain. This monk 
was asking who, of all the people to whom the Fifth 
Patriarch had transmitted the Dharma, had received 
the truest teaching. This was not something personal; 
it was about that truth that was transmitted from 
Bodhidharma to Niso Eka to Sanso Kanchi. The bowls 
and robe that had been given to Enö by Goso Gunin 
were only symbols. They represented the transmission 
of the true mind, but without the actual essence of 
that true mind, they are nothing but symbols. 


Then the monk asked the same thing in another 
way: “Have you got it, then?” 


502 


Thay vì thế, chúng ta nên chỉ là một đường ống 
rỗng rang nối không khí ngoài thân với không khí bên 
trong thân. Thật đơn giản. Chúng ta cần phải tu như 
thế một cách triệt để, với một bậc chân sư, chúng ta sẽ 
đạt trạng thái tâm, chỗ Bồ-đề Đạt-ma nói, buông bỏ 
liên hệ bên ngoài, buông bỏ quan tâm bên trong, và 
tâm sẽ như tường cao vách chắc. Sau đó, chúng ta tiền 
sâu vào đường đạo. Đây là cách Lục Tổ dạy chúng ta. 


Chánh Pháp Chân Truyền 


Tiếp theo trong chương này về những vị có 
duyên nghiệp sâu dày với Lục Tổ, có vị tăng hỏi về 
lẽ thật trong giáo pháp của Ngũ Tô Hoằng Nhẫn trên 
núi Hoàng Mai. Vị tăng hỏi ai, trong tất cả đệ tử được 
Ngũ Tổ được truyền Pháp, đã tiếp nhận được giáo 
pháp chân thật nhất. Đây không phải một việc cá 
nhân; đó là lẽ thật truyền từ Bồ-đề Đạt-ma đến Nhị 
Tổ Huệ Khả đến Tăng Xán Giám Trí. Y và bát do 
Ngũ Tô Hoằng Nhẫn trao cho Huệ Năng chỉ là biểu 
tượng, đại diện cho sự truyền thừa chân tâm, nhưng 
nếu không có bản thể của chân tâm, sẽ không là gì 
ngoài sự tượng trưng. 


Sau đó, tăng hỏi cũng việc này theo cách khác: 
“Thầy đã được truyền thừa chân tâm, vậy thì sau này 
thế nào?” 


S03 


This was truly a rude question. lf the Sixth 
Patriarch replied that he had received it, that is not 
the teaching of the Heart Sutra, where ¡it says clearly 
that there is no attainment, yet if he replied that he 
had not received it, that would be an even bigger 
problem. The Patriarch said, “I do not understand the 
Dharma.” His answer is not about Dharma knowledge 
but about the deep awareness of it. 


We all imagine that if we sit long enough, we will 
eventually get awakened. An ignorant person willthen 
become a buddha. This ¡is a conceptl We will never 
get awakened with concepts. All of us are already 
awakened from the origin. We give rise to deluded 
thoughts and cloud that clear mind. As Mumon Ekai 
has said, we acknowledge Bodhidharmas wisdom 
but not his knowing; the Buddhadharma ¡is not an 
intellectual understanding of something but ¡is deep 
wisdom. Bodhidharma spent all day every day in 
that state of mind, free from unnecessary thoughts, 
or he would have been worried that he couldn't 
speak Chinese, that he was already 140 years old, 
that his health probably would not hold out during 
a long voyage. lt ¡is the actualization of the true root 
that must be realized—not a mental perception, but 
this profound love that ¡is referred to as compassion. 
lt is this that moved Bodhidharma, not a search for 
his own satisfaction and fame but a deep love for all 
people. 


S04 


Đây thực sự là một câu hỏi bạo. Nếu Lục Tổ trả 
lời đã thọ nhận chân tâm, sẽ không đúng với Bát-nhã 
Tâm Kinh, nói rõ là không có chứng đắc, nhưng nếu 
trả lời không, sẽ là vấn đề lớn hơn. Lục Tô nói: “Tôi 
không hiểu Pháp.” Câu trả lời của Tổ không phải về 
kiến thức mà là thâm ngộ Phật Pháp. 


Chúng ta đều tưởng rằng nếu ngồi lâu, sẽ chứng 
ngộ. Phàm phu rồi sẽ thành Phật. Đây là khái niệm! 
Chúng ta sẽ không bao giờ chứng ngộ nhờ khái niệm. 
Tất cả chúng ta xưa nay đã giác ngộ. Chúng ta khởi 
niệm mê vọng làm che mờ tâm thanh tịnh. Như Vô 
Môn Huệ Khai nói, chúng ta tỉnh ngộ trí tuệ của Bồ- 
đề Đạt-ma nhưng không phải hiểu biết kiến thức của 
Tổ; Phật pháp không phải là sự hiểu biết tri thức điều 
gì mà là trí tuệ uyên áo. Bồ-đề Đạt-ma hằng ngày suốt 
thời đều ở trong tâm thái này, không một niệm không 
cần thiết, hoặc giả lo lắng không nói được tiếng Hoa, 
đã 140 tuổi, sức khỏe có lẽ sẽ không tốt suốt cuộc 
hành trình thời gian dài. Phải chứng ngộ sự hiện hành 
của chân nguyên—không phải tri giác tâm linh mà 
là tình thương thâm cùng gọi là từ bi. Chính sự kiện 
này đã chuyên hướng Bồ-đề Đạt-ma, không phải tìm 
kiếm thỏa mãn danh vọng riêng tư mà là từ bi đối với 
mọi người. 


S0S 


Thus, the Sixth Patriarch said, “l do not 
understand the Dharma.” 


The Robe 


One day when the patriarch was kneeling on a rock 
to wash his robe, a monk suddenly appeared before him 
and paid him homage. “My name is Hoben,” he said, 
“and l am a native of Sichuan. When | was in South 
India I met Bodhidharma, who instructed me to return 
to China. He told me that the robe he inherited from 
Makakashö-sonja has now been transmitted to you. 
May I see the robe and begging bowl you inherited?” 


Having shown him the two relics, the patriarch 
asked him what line of work he was taking up. 


“l| am pretty good at sculptural work,” the monk 
replied. 

“Let me see some of your work then,” demanded 
the patriarch. 


A few days later, Hoben had completed a lifelike 
statue of the patriarch, about seven inches high, a 
masterpiece of sculpture. 


Enö laughed and said, “You are good at carving 
the appearance, but without the essence there is no 
meaning to it. lf the essence is not there, then the 
value of being alive is not expressed.” 


S06 


Do đó, Lục Tổ nói: “Tôi không hiểu Pháp.” 


Pháp Y 


Một hôm Tổ quì gối trên đá giặt y. Chợt có một vị 
tăng đến lễ bái thưa rằng: “Phương Biện là người Tây 
Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc, thấy Tổ Đạt- 
ma dạy Phương Biện phải chóng đến nước Đường là 
nơi Tổ truyền Chánh pháp nhãn tạng và y Tăng-già-lê 
của Tôn giả Ca-diếp, đến đời thứ sáu nơi Thiều Châu 
ở Tào Khê, nên đến đó chiêm lễ. Phương Biện từ xa 
đến, cúi mong được thấy y bát đã được truyền.” 


Lục Tổ bèn đưa ra cho ông xem [hai xá-lợi], và 
hỏi: “Thượng nhân làm nghề gì?” 


Phương Biện đáp: “Chuyên nghề đắp tượng”. 


Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo: “Ông thử đắp xem”. 


[Phương Biện mờ mịt không biết]. Qua mấy 
ngày, ông đắp được tượng sông động như thật của Tô, 
cao bảy tắc, rất đẹp đẽ. 

Tổ cười, bảo: “Ông chỉ giỏi đắp hình tướng mà 
chăng giỏi tánh Phật tất không ý nghĩa. Nếu thể tánh 
không có thì giá trị của sự sống không được thể hiện.” 


S07 


He patted Hoben on the head and told him to 
make efforts to understand this essence. 


The Sixth Patriarch then gave his robe to Hoben, 
since he had been told that it would cause conflict for 
him to keep it. 


Hoben tore the robe into three pieces, one for 
dressing the statue, one for himself, and one to bury. 
He later built a temple at that spot, vowing it would 
be a temple of great activity. 


Thoughts 


In the final section of the chapter, a monk comes 
to the Sixth Patriarch with a question about a poem 
by Master Gorin: 


[Gorin] has q technique 

By which one can eradicate the hundred thoughts. 
The mind nongctivates with regard to the sensory 
realms, 

And bodhi increases day by day. 


This was similar to Jinshù Jözas poem, and the 
Sixth Patriarch had the same reaction, saying that this 
was not a fully awakened expression. Master Gorin 
says he has no more thoughts, but the Sixth Patriarch 
counters that he has lots of thoughts, coming and 
going all day long. 


S08 


Tổ vỗ nhẹ vào đầu Phương Biện và bảo hãy cố 
gắng lĩnh hội thê tánh. 


Tổ liền cho y để đền công đắp tượng, vì có thể 
sau này gây tranh chấp nếu Tổ giữ lại y. 


Phương Biện lấy y chia làm ba phần: một phần 
đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần 
thì gói chôn xuống đất, thê rằng: “Sau này, người nào 
đào được y này là tôi tái sanh để trụ trì nơi đây dựng 
lập lại chùa chiền”. 


Niệm Tưởng 


Trong phân cuôi cùng của chương, có vị tăng 
đọc bài kệ của Thiên sư Ngọa Luân răng: 


Ngọa Luân có tài năng, 
Hay đoạn trăm tư tưởng, 
Đối cảnh tâm chẳng khởi, 
Bồ-đề ngày ngày lớn. 


Điều này tương tự như bài thơ của Thượng tọa 
Thần Tú, và Lục Tổ cũng có phản ứng tương tự, nói 
rằng đây không phải là một biểu hiện hoàn toàn tỉnh 
ngộ. Ngọa Luân bảo ông không còn suy nghĩ nữa, 
nhưng Lục Tổ nói ông có rất nhiều niệm tưởng, cả 
ngày đến rồi đi. 


S09 


Why do we have eyes if we aren”t seeing with 
them, why do we have ears if we aren“t hearing with 
them, why do we have a nose if we arent smelling 
with it, why do we have feelings? We see good things 
as good, we see bad things as bad; sometimes we 
are happy, sometimes we are sad. This is the truth of 
our mind, but there is no form to the mind. There is 
nothing to rely on there. Humans” greatest value is 
found in being completely present in each second. 


The patriarch responded with this poem: 


[Enö] is without techniques 

And does not eradicate the hundred thoughts. 
The mind is activated ƒrequently with regard to 
the sensory realms. 

How could bodhi increase? 


The Sixth Patriarch defines zazen as bringing 
forth no thoughts about what we perceive externally 
and being unmoved by anything we feel internally. We 
live in a dualistic world of good and bad. Rather than 
trying to run away, it ¡is better to encounter it in this 
spirit. Responding to things just as they are means not 
trying to reshape and remake them by thinking about 
them. This is not easy to do, and so we do susokkan, 
we do the köan of mu, we try to let go of all of those 
ideas that are extra. lt is not about becoming some 
thing but to become each moment exactly as it is. See 
and taste the flavor of this very clearly. 


S10 


Tại sao có mắt mà chúng ta không nhìn, tại sao 
có tai mà không nghe, tại sao có mũi mà không ngửi, 
tại sao chúng ta có cảm xúc? Chúng ta thấy điều tốt 
là tốt, thấy điều xấu là xấu; đôi khi chúng ta vui, đôi 
khi chúng ta buồn. Đây là lẽ thật của tâm chúng ta, 
nhưng tâm không tướng mạo. Không một vật nương 
tựa. Giá trị lớn nhất của con người là từng giây phút 
hiện diện trọn vẹn. 


Lục Tổ đáp lại bài thơ như sau: 


Huệ Năng không có tài, 
Chẳng đoạn trăm tư tưởng, 
Đối cảnh tâm thường khởi, 
Bồ-để làm gì lón. 


Lục Tô định nghĩa tọa thiền ngoài đối với tất cả 
cảnh giới thiện ác, tâm niệm chăng khởi gọi là tọa, 
trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Chúng ta 
sông trong một thế giới nhị nguyên tốt và xấu. Thay 
vì cố chạy trốn, tốt hơn nên giáp mặt trong tinh thần 
này. Đáp ứng sự vật như đang là, có nghĩa không cố 
tô vẻ thêm bằng cách suy nghĩ. Điều này không dễ 
làm, và vì vậy chúng ta tu số tức quán, tham công án 
Không, cố găng buông bỏ tất cả ý tưởng dư thừa. Đây 
không phải trở thành một điều gì mà sống từng phút 
giây đúng như đang là. Thấy và nếm trải hương vị 
thật rõ ràng. 


5I1 


8. The Sudden School 
and the Gradual School 


On the differences in the teachings oƒ the Sixth 
Patriarch and !Jinshu Jöza with tales oƒ encounters 
between their ƒollowers. 


The Sixth Patriarch resided at Horin temple 
on Mount Soken in Koshu (near Hong Kong). Jinshũ 
Jöza had gone to Choan, the capital, where he was 
supported by the emperor. Both Enö and Jinshu had 
received the transmission of the Fifth Patriarch and 
had raised many disciples, but they were completely 
opposite in their approaches. Many who had done 
scholastic work and found it far from satisfactory 
gathered around the Sixth Patriarch, welcoming the 
chance to experience the truth and not just read about 
it. Many people also gathered around Jinshu Jöza, 
often for his fame and favor with the emperor. These 
two were called the one from the south and the one 
from the north, and their contrasting styles became 
known as the Sudden and the Gradual schools. 


The Sixth Patriarch would teach that “abiding 
nowhere, awakened mind arises” The teaching 
of Jinshu Jöza was that we have to clean our mind 
constantly, as described in the poem he had written: 

Our body is the bodhi tree, 
Our mind a mirror bright. 


512 


-f 8. Đốn và Tiệm lề 


Sự khác biệt trong giáo lý của Lục Tổ và Thượng 
tọa Thân Tú với câu chuyện gặp gỡ những học nhân. 


Lục Tổ ngụ tại chùa Bảo Lâm núi Tào Khê 
Quảng Châu (gần Hồng Kông). Thượng Tọa Thần 
Tú đã đến thủ đô Trường An, được hoàng đề ủng hộ. 
Cả Huệ Năng và Thần Tú đều được Ngũ Tổ truyền 
dạy và đều giáo dưỡng đệ tử, nhưng giáo pháp hoàn 
toàn trái ngược. Nhiều người tu theo giáo tông thấy 
không thỏa đáng nên đến với Lục Tổ, mong cơ hội 
trải nghiệm lẽ thật chớ không chỉ đọc và hiểu. Nhiều 
người cũng theo Thượng tọa Thần Tú, thường vì danh 
tiếng và ân sủng của hoảng đề. Hai vị được gọi là nam 
Năng và bắc Tú, và pháp tu tương phản của hai vị là 
Đốn và Tiệm. 


Lục Tổ dạy tu theo “Nên không chỗ trụ mà sanh 
tâm finh giác”. Giáo lý của Thượng tọa Thần Tú là 
liên tục thanh tịnh tâm, như được mô tả trong bài kệ: 


Thân là cây bồ-đề 
Tâm như đài gương sáng 


S13 


Carefully we wipe them hour by hour, 
And let no dust alight. 


The monks who trained with one of them often 
disputed with those who trained with the other, not 
for reasons of truth but because they all felt that the 
teacher they were training with had to be the superior 
one. 


ln response to the arguing, the Sixth Patriarch 
told the monks that there is no north or south in the 
Dharma. The Buddha taught that there is only one 
clearly seeing eye with which all people are endowed 
from the origin. At various times the Buddha taught 
in different ways: the four noble truths, the eightfold 
path, the Lotus Sutra, the Nirvang Sutra, and so forth. 
But he always taught that all people are essentially 
buddhas, and he made no divisions or differentiations 
among them. 


Yet each person has a unique character. Some 
people can realize the truth instantly, while others 
are full of ideas and take a long time. But anyone who 
keeps the effort going honestly will without fail realize 
that truth. There ¡is the well-known story of Seppö 
and Gantö, who both trained under Master Tokusan. 
Gantö was younger but realized enlightenment 
Sooner. Seppö was always saying that he was without 
merit and that is why his enlightenment was taking 
such a long time. 


S14 


Ngày ngày phải lau chùi 
Chớ đề dính bụi bặm. 


Học tăng được đảo tạo với vị này thường tranh 
cãi với học tăng đệ tử vị kia, không phải vì lý do lẽ 
thật mà vì thấy thầy của họ là người hay nhất. 


Đáp lại sự tranh cãi, Lục Tổ bảo đồ chúng răng: 
“Pháp [vốn một tông,] người có Nam Bắc.” Đức Phật 
dạy rằng chỉ có một cái thấy rõ suốt mà xưa nay mọi 
người đều sẵn có. Vào những thời điểm khác nhau, 
Đức Phật chỉ dạy theo nhiều cách khác nhau: Tứ Diệu 
Đé, Bát Chánh Đạo, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết-bảàn, 
và vân vân. Nhưng Phật luôn dạy rằng chúng sanh 
xưa nay là Phật, và Phật không phân biệt người nào. 


Tuy nhiên, mỗi người có một nhân tính độc đáo. 
Một số người có thể nhận ra lẽ thật ngay tức thì, trong 
khi người khác chất chứa nhiều ý tưởng và phải mất 
thời gian dài. Nhưng bắt cứ ai thành thật nỗ lực không 
thoái chuyên chắc chắn sẽ nhận biết lẽ thật. Có câu 
chuyện nổi tiếng về Tuyết Phong và Nham Đầu, cả 
hai đều tu tập với Đức Sơn. Nham Đầu còn trẻ nhưng 
giác ngộ sớm hơn. Tuyết Phong luôn nói rằng mình 
không có phước nên giác ngộ chậm. 


S1§ 


So he worked hard and constantly did the chores 
that no one else wanted to do. Wherever he would 
go, he would volunteer for the job of tenzö, the head 
cook at a monastery. This was not cooking for twenty 
or thirty people but for several thousand. Since he was 
doing the rice cooking wherever he went, he had no 
time for sitting zazen. When he had a spare moment, 
he repaired things or cleaned the toilets. Although 
Seppö was awakened much later ¡in life than Gantö, 
his Dharma line continued, whereas Gantö“s did not; 
following Seppö came the great masters Unmon and 
Högen. While awakening suddenly or quickly, as Gantö 
did, may seem like the better way to do it, Seppö had 
a meticulousness that reaped long-lasting results. 


Many of the disciples of Jinshù Jöza spoke poorly 
of the Sixth Patriarch, saying that since he had been 
with Goso Gunin for only eight months and always 
in the rice-pounding room, he could not have truly 
awakened. People only believed in him because he was 
teaching in the outback of the southern mountains. lf 
he were to come to Beijing, where the true scholars 
were, they would grill him and he wouldnˆt know 
what to say. 


Jinshu Jöza was not caught on what people were 
saying. He corrected his disciples, telling them that 
they did not know what they were talking about. 


Slố 


Vì vậy, Tuyết Phong làm việc gian khổ và thường 
lánh những công tác không ai muốn làm. Bất cứ nơi 
nảo đi qua, Tuyết Phong đều tình nguyện làm điển tọa 
(tri khó, trị nhật), người đứng đầu việc bếp núc ở một 
tu viện. Đây không phải là nấu ăn cho hai mươi hay 
ba mươi nhưng cả ngàn người. Vì phải nâu bếp bất cứ 
nơi nào đi đến, Tuyết Phong không có thời gian tọa 
thiền. Khi rảnh rỗi, ngài sửa chữa dụng cụ hoặc lau 
dọn nhà vệ sinh. Mặc dù Tuyết Phong sau này giác 
ngộ sau Nham Đầu, dòng Pháp của ngài vẫn tiếp nối, 
trong khi Nham Đầu thì chấm dứt; sau Tuyết Phong là 
các bậc đại sư Vân Môn và Pháp Nhãn. Trong khi đốn 
ngộ nhanh chóng, như Nham Đầu, có vẻ tốt hơn, Tuyết 
Phong lại từng bước chắc chắn gặt hái kết quả lâu dài. 


Nhiều đệ tử của Thượng tọa Thần Tú nói xấu 
Lục Tổ [là không biết một chữ, không có cái gì hay], 
bảo Tổ tu với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ tám tháng và 
luôn ở phòng giã gạo, không thê thực sự chứng ngộ. 
Sở đĩ có người tin vào Tổ vì Tổ dạy ở vùng hẻo lánh 
núi non phía nam. Nếu Tổ đến Bắc Kinh, nơi có học 
giả trình độ cao, họ sẽ tra hỏi Tổ và Tổ sẽ không đáp 
được. 


Thượng Tọa Thần Tú không nghe theo lời thiên 
hạ. Ngài sửa dạy đệ tử, bảo họ đã bất giác khi bàn tán. 


S17 


Enö had been awakened before he'd even arrived 
at Yellow Plum Mountain. While Jinshus monks spent 
years studying the various teachings of Buddhism 
before realizing the Buddha's true mind, Enö naturally 
awakened to it without any studying. Jinshu Jöza also 
said that when Goso Gunin made Enö rather than 
him the Sixth Patriarch, the Fifth Patriarch knew very 
well what he was doing. He told his disciples, “lf I 
were not needed here to teach the emperor, Ì would 
go myself and learn from the Sixth Patriarch. This ¡is 
a melancholy point for me. Donrt think that you are 
going to get awakened just because you are training 
here; go to him and realize your true nature.” 


Stealing the Dharma 


One day Jinshu told his disciple Shisai to attend 
the talks being given by the Sixth Patriarch and report 
back on what Enö was teaching. In accordance with 
his teacher“s request, Shisai went to the patriarch”s 
monastery and joined the assembly there. The Sixth 
Patriarch could tell immediately from the way Shisai 
moved that he was not a typical monk. Someone 
whose mind is awakened to the Dharma can easily 
see when someone has been training for a long time. 


The Sixth Patriarch said out loud that someone 
had come to steal the Dharma. Shisai immediately 
stepped forward to explain who he was and why he 
was there. 


S18 


Huệ Năng đã giác ngộ trước khi đến Hoàng Mai. 
Trong khi học tăng của Thần Tú trải qua nhiều năm 
nghiên tầm nhiều giáo pháp đạo Phật trước khi nhận 
ra chân tâm, dĩ nhiên Huệ Năng được trí vô sư mà 
thâm ngộ [pháp thượng thừa]. Thần Tú cũng nói [tôi 
không bằng vậy] khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thay vì 
chọn Thần Tú, đã chọn Huệ Năng [truyền y pháp] làm 
Tổ thứ sáu, Ngũ Tổ biết rất rõ việc mình làm. Thần 
Tú nói rằng: “Tôi hận không thể đi xa để thân cận học 
hỏi Lục Tô, vì luống thọ ân phải chỉ dạy Quốc vương. 
Vậy các ông đừng nghĩ rằng tu ở đây sẽ chứng ngộ, 
nên đến Tào Khê tham hỏi Lục Tổ và nhận ra chân 
tánh.” 


Trộm Pháp 


Một hôm Thần Tú sai đệ tử là Chí Thành bảo 
rằng: “Ông [thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà] đến 
Tào Khê nghe pháp, nếu nghe được điều gì, hết lòng 
ghi lấy, trở về nói cho tôi nghe.” Chí Thành vâng 
mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham thỉnh [, không 
nói từ đâu đến]. Xem cách Chí Thành đến, Lục Tổ nói 
ngay ông không phải là tu sĩ điển hình. Một người đã 
chứng ngộ Phật Pháp sẽ dễ thấy người nảo đã tu tập 
thời gian dài lâu. 

Khi ấy Lục Tổ bảo chúng răng: “Ngày nay có 
người trộm pháp đang ẩn trong hội này.” Chí Thành 
liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. 


S19 


“You have come on an order from Jinshù Jöza to 
Spy, so you are not coming here to learn the Dharma 
of your own accord,” stated the Sixth Patriarch. 


“No, that is not true,” responded Shisai. “I told 
you who l am and where | have come from because | 
want to be here learning what you are teaching.” 


“Well then, if you honestly want to learn, tell us 
how you have been taught up until now.” 


Shisai told the Sixth Patriarch that he had been 
taught to meditate on purity, remaining ¡in a sitting 
position without ever lying down. 


The Sixth Patriarch responded, “Abiding 
nowhere, awakened mind arises.” 


To try to stop a mind ¡in order to purify it goes 
against the nature of the always-changing mind. Our 
mind has to be free. To try to make it do something 
will only make it sick. That way of practicing is like 
trying to keep a cow out of a neighbor“s field by 
keeping it harnessed all the time. But returning to our 
wild nature isn”t satori either; that would be like a dog 
that goes to everybody“s house begging. lf we bring 
our mind into oneness, there is nothing that cannot 
be accomplished. We have to train it, rather than let 
it go in every which direction. 


520 


Tổ bảo: “Ông từ Ngọc Tuyên lại nên là kẻ do 
thám, không phải đến đây học Pháp lợi lạc cho ông.” 


Chí Thành đáp: “[Chưa nói là phải, đã thưa rồi 
là không phải.] Con đã nói từ đâu đến vì muốn ở đây 
học pháp của Ngài.” 

Tổ bảo: “Nếu ông thành thật muốn học Pháp, 
hãy nói thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng?” 


Chí Thành thưa: “Thường chỉ dạy đại chúng trụ 
tâm quán tịnh, thường ngồi chắng nằm.” 


Lục Tổ đáp: “Nên không chỗ trụ mà sanh tâm 
tỉnh giác.” 

Cố găng dừng tâm đề thanh tịnh hóa là trái với 
tính chất của tâm luôn biến chuyên. Tâm chúng ta phải 
tự do. Cố bắt tâm làm việc gì sẽ chỉ làm tâm bệnh. Tu 
tập như thế giống như gắng giữ một con bò khỏi chạy 
qua cánh đồng hàng xóm bằng cách luôn nắm chặt 
giây vàm. Nhưng trở về tính chất hoang dã của chúng 
ta cũng không phải là chứng ngộ; sẽ giống như con 
chó đi đến nhà mọi người xin ăn. Nếu đưa tâm về nhất 
thể, sẽ không một vật để thành tựu. Chúng ta phải đào 
luyện tâm, thay vì đề tâm lang thang khắp nẻo. 


521 


At the same time, we have to see clearly that 
we are not doing zazen to become a good person or 
just to change a mind that is full of unpleasant things. 
That is doing zazen because we are told to, because 
we think we need to change in some way. 


Shisai received the teaching and was deeply 
impressed, saying that he had been training with 
Jinshu Jöza for nine years, but just hearing these 
words he was finally able to realize a deep awakening. 


“I| understand,” said the patriarch, “that Jinshù 
teaches about precepts, samadhi, and wisdom. How 
does he define these terms?” 


These three are considered the basic teachings: 
that to live correctly we need precepts, to have our 
mind aligned we need samadhi, and to proceed in 
the most profound way we need wisdom. We all have 
many varieties of perceptions and ideas. These three 
are necessary for us to function correctly in our daily 
lives. Thus Shisai answered that he had been taught to 
refrain from doing bad things, to do good things, and 
to purify his mind. Jinshu Jöza had taught Shisai to let 
no dust alight, just as he had written in his poem. 


The Sixth Patriarch responded that he had no 
such rules. We don't have to take precepts from 
someone else, do meditation because we're told to, 
and be taught about wisdom. 


522 


Đồng thời, phải thấy rõ chúng ta không tọa thiền 
để thành một người tốt hay chỉ để thay đổi tâm thức 
chứa đầy những điều bất như ý. Như thế có nghĩa 
chúng ta tọa thiền bởi vì được dạy bảo, bởi vì nghĩ 
rằng mình cần phải chuyên hóa theo một cách nào đó. 


Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: “Đệ tử ở chỗ Đại 
sư Thần Tú, học đạo chín năm mà không được khế 
ngộ. Ngày nay nghe Hòa thượng nói một bài kệ liền 
khế ngộ được bản tâm.” 


Tổ bảo: “Tôi nghe Thầy ông dạy học nhân pháp 
giới định tuệ, chưa biết Thầy ông nói giới định tuệ, 
hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem”. 

Giới Định Tuệ là giáo lý cơ bản: để sống chân 
chính chúng ta cần giới luật, muốn trực tâm cần đại 
định, và muốn tiễn hành thật thâm sâu cần trí tuệ. Tất 
cả chúng ta đều có tri giác và ý tưởng đa dạng. Giới 
Định Tuệ cần thiết để chúng ta hoạt dụng chân chính 
trong cuộc sống hằng ngày. Do đó Chí Thành thưa: 
“Đại sư Thần Tú nói: Các điều ác chớ làm gọi là giới, 
các điều thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình 
gọi là định”. Thượng tọa Thần Tú nói với Chí Thành, 
không để dính bụi, như trong bài kệ của ngài. 


Lục Tổ trả lời không có quy tắc như vậy. Chúng 
ta không bắt buộc phải nhận giới từ người khác, phải 
thiền định vì được dạy bảo, và được dạy về trí tuệ. 


523 


When we think in terms of necessities, we just 
obscure the already-clear mind. lf we see how our 
mind works, it is obvious that we are all clear and 
in samadhi from the origin. As we use our eyes, we 
forget our eyes; as we use our ears, we forget our 
ears; in using our nose, we aren't thinking about our 
nose; using our mouth, we forget about having a 
mouth. But if we stop and get caught on a thought 
about what we are doing, we can no longer function 
freely. We have to let go of all of that. 


It is all Buddhism, but Jinshu Jöza taught about 
precepts, meditation, and wisdom, while the Sixth 
Patriarch spoke about different approaches. Enö”s 
teaching is that of the supreme school, in which the 
only objective is to awaken. Our focus has to be on 
OUurF essence, not on concepts of doing good and 
avoiding doing bad. Practicing that triad of precepts, 
meditation, and wisdom is one path, but no matter 
which path we take, we must know the essence 
directly and clearly. To know this is the same as the 
Buddha”s awakening. We don't have to try to be quiet; 
we are from the origin already this quietness. When 
this true nature is moving, it is naturally observing 
and actualizing precepts. When the true nature is not 
moving, it is naturally in a state of samadhi. We all can 
experience and express this. 


524 


Khi nghĩ đến có sự áp đặt hay ép buộc, chúng ta 
che khuất tâm thanh tịnh sẵn có. Nếu thấy cách thức 
tâm hoạt động, rõ ràng là xưa nay chúng ta đều sáng 
suốt và ở trong đại định. Khi sử dụng đôi mắt, chúng 
ta quên đôi mắt; khi dùng tai, chúng ta quên tai; dùng 
mũi chúng ta không suy nghĩ về mũi; dùng miệng 
chúng ta quên mình có miệng. Nhưng nếu dừng lại và 
trói buộc vào suy nghĩ việc đang làm, chúng ta không 
còn hoạt dụng tự do nữa. Chúng ta phải buông bỏ tất 
cả. 

Tất cả đều là đạo Phật, nhưng Thượng Tọa Thần 
Tú dạy về giới luật, thiền định, và trí tuệ, trong khi Lục 
Tổ nói về những cách tiếp cận khác. Tổ bảo: “[Thầy 
ông nói giới định tuệ là tiếp người Đại thừa.] Tôi nói 
giới định tuệ là tiếp người Tối thượng thừa, mục tiêu 
duy nhất là chứng ngộ. Trọng tâm phải dựa trên bản 
nguyên, không phải trên các khái niệm làm lành lánh 
dữ. Thực hành Tam vô lậu học Giới Định Tuệ là một 
đường đạo, nhưng dù đi theo đường nào, chúng ta 
phải biết bản nguyên trực tiếp và rõ ràng. Nhận biết 
bản nguyên sẽ giác ngộ giống như Đức Phật. Chúng 
ta không phải cố im lặng; xưa nay chúng ta đã tự là 
thính lặng. Khi chân tánh động dụng, tự nhiên sẽ tuân 
giữ và hiện hành giới luật. Khi chân tánh bất động 
dụng, tự nhiên ở trạng thái định. Tất cả chúng ta đều 
có thể chứng nghiệm và thể hiện như thế. 


525 


Shisai heard the teaching of the Sixth Patriarch 
and thanked him from his deepest mind. We think 
that there is a world in which we move, but it is all only 
phenomena. lf we try to plan for “this” to continue 
forever, we make a big mistake. We can think that it 
has to be this way or that, but such thoughts have 
nothing to do with our true nature. People are always 
living an idea about life, something of their own 
invention. When we are not carrying around a me or 
an ï, we simply receive the hearing of the bell, and 
from nothing at all we see everything. As Shidö Munan 
has said, to hold on to a self and carry its weight is to 
manifest a living hell. To be born in accordance with 
what is necessary, carrying no idea of a self, is the way 
of the Buddha. 


As long as we are caught on our own ideas, we 
cannot see the people and things surrounding us. lí 
we let go of those personal ideas and desires and our 
thoughts about how much we are suffering, we can 
see more clearly and move accordingly. This is the 
knowledge of emancipation. We can then see this 
clear mind with which all people are endowed—even 
those we think of as vicious and malicious. Our true 
nature itself is the path of awakening. lf we realize this 
true nature, we naturally and spontaneously want to 
Wwork so that all people are able to know it as well. 


526 


Chí Thành nghe kệ rồi hết lòng hối tạ. Chúng 
ta nghĩ có một thế giới và mình vận hành trong đó, 
nhưng tất cả chỉ là hiện tượng. Nếu có lên kế hoạch 
cho “việc này” mãi tiếp tục, chúng ta sẽ sai lầm lớn. 
Chúng ta có thể nghĩ thế giới phải theo cách này hay 
cách kia, nhưng những suy nghĩ như vậy chẳng liên 
quan đến chân tánh nơi chúng ta. Con người luôn 
sống với ý tưởng về cuộc sống, một điều gì do chính 
họ sáng chế. Khi không cưu mang cđi /ồi, chúng ta 
chỉ đơn giản tiếp nhận cái nghe tiếng chuông, và từ 
không một vật, chúng ta nhận biết tất cả. Như Chí 
Đạo Vô Nan đã nói, chấp giữ bản ngã và cưu mang 
sức nặng của bản ngã là thể hiện sự sống ở địa ngục. 
Được sinh ra tùy thuận nhu cầu, không cưu mang ý 
niệm bản ngã, là Phật đạo. 

Bao lâu còn trói buộc vào ý tưởng riêng của 
mình, chúng ta không thể nhìn thấy mỌi người và sự 
vật chung quanh. Nếu buông bỏ ý kiến và ham muốn 
cá nhân và những niệm tưởng từng làm chúng ta đau 
khổ biết bao, chúng ta có thê thấy rõ ràng hơn và hành 
động phủ hợp. Đây là tri kiến giải thoát. Sau đó chúng 
ta có thê thấy tâm thanh tịnh này mà tất cả mọi người 
đều sẵn có—ngay cả những người xấu xa và hiểm 
độc. Chân tánh nơi chúng ta chính là con đường giác 
ngộ. Nếu nhận biết chân tánh, chúng ta tự nhiên và tự 
động muốn làm việc như thế nào để mọi người đều 
nhận biết như vậy. 


527 


When we follow one line of a path”s teaching, 
we can easily become prejudiced against others. 
Obstructed by the idea that we have already 
understood, we are not able to see clearly. lt is easy to 
be trapped by ideas of having to follow specific rules, 
or meditate a certain way, or have a certain kind of 
wisdom. We have to return to that newborn mind. 
And not just while sitting in the zendö, but no matter 
what we're doing, we should be always clarifying 
and purifying without sandwiching in any extraneous 
ideas. This is zazen. 


lt makes no difference what we name these 
ways of realization. We have to live the true essence 
that the Buddha taught, in every action, each motion. 
People in society will say that it has to be done this 
way or that way. But those proscriptions change with 
every era, each locale. Arguing over gods and buddhas 
causes wars. Our ideas about what god is, what ethics 
are, are always changing. These ideas are correct for 
specific people in specific locales. An idea of god from 
a completely different era won't be useful today. 


People who have truly realized kenshö will 
not move and act aimlessly. Their actions are the 
movements of the heavens and the earth. The heavens 
and the earth do not come and go arbitrarily. Are you 
wasting your life and acting aimlessly? 


528 


Khi tuân theo một con đường đạo pháp, chúng ta 
dễ dàng có thành kiến chống lại người khác. Ý nghĩ 
cho rằng mình đã hiểu sẽ cản trở không cho chúng ta 
thấy rõ ràng. Thật dễ bị lọt bẫy vì ý tưởng phải tuân 
theo quy tắc cụ thể, hoặc thiền định theo một cách 
nào đó, hoặc phải có một loại trí tuệ nào đó. Chúng ta 
phải trở lại với tâm sơ sinh mới chào đời. Và không 
chỉ khi ngồi trong thiền đường, mà bất cứ đang làm 
việc gì, chúng ta cũng phải luôn rõ sáng và thanh tịnh 
mà không dính mắc vào bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. 
Đây là tọa thiền. 

Pháp tu này sẽ không khác với những pháp tu giác 
ngộ đã xác định. Chúng ta phải sống đúng bản nguyên 
Đức Phật đã dạy, từng hành vi, từng động chuyền. 
Sống trong xã hội người ta sẽ bảo phải thực hiện theo 
cách này hoặc cách kia. Nhưng những đề nghị sẽ thay 
đổi tùy thời đại, tùy địa phương. Tranh luận về thần 
thánh và chư Phật sẽ gây ra chiến tranh. Ý tưởng về 
thần thánh là gì, đạo đức ra sao, luôn thay đôi, và chỉ 
đúng tùy người tùy địa phương cụ thê. Ý tưởng về thần 
thánh từ một thời đại khác sẽ không ích lợi ngày nay. 


Những người thực sự kiến tánh sẽ không hành 
động không mục đích. Hành động của họ là vận hành 
của trời đất. Trời đất không tự tiện đến và đi. Bạn 
có đang lãng phí đời mình và hành động không mục 
đích? 


529 


As Master Unmon has said, “This world is huge 
and wide, so why do we put on our robes at the sound 
of the bell?” lf we say it is just because someone 
planned it that way, that is confessing to being a slave. 
Saying we want to do it that way is an explanation. 
How do we hold our mind? Where do we set our 
sights? We have to see this clearly, or we fall into 
explanation. Being caught on rules, we cannot see 
our mind”s true character. Today so many people are 
caught in this narrow way. 


Whether they speak or are still, whether they 
sit in the zendö or work, those who have realized 
kenshö are expressing free, clear nature. This is the 
heavens and earth brilliantly shining, right where they 
are, through them. We cannot be like that as long as 
we hold on to our own small, egoistic thoughts. As 
newborns, we cry and laugh uproariously, completely 
accepting our parents” care as a matter of course. We 
have been born with this state of mind. But we go to 
school, we get educated, we take on points of view, 
and of course we have responsibilities and capabilities. 
But that does not mean that we should get choked 
by and caught on what we learn. The Sixth Patriarch 
is not saying we donft need intelligence or education 
or capabilities, but that we should put them to use 
rather than be used by them. 


530 


Như Vân Môn đã nói: “Thế giới rộng lớn như 
vậy, tại sao nghe tiếng chuông lại đắp y thất điều?” 
(Vô Môn Quan 16: Nghe Chuông Mặc Áo). Nếu 
chúng ta nói vì có ai đã lên kế hoạch như thế, tức thú 
nhận mình là nô lệ. Nói rằng ý chúng ta muốn như thế 
lại là giải thích. Làm thế nào đề giữ vững tâm? Chúng 
ta đặt cái thấy ở đâu? Chúng ta phải thấy rõ việc này, 
hoặc sẽ rơi vào lý giải. Trói buộc vào quy luật, chúng 
ta không thê thấy thực chất của tâm. Ngày nay rất 
nhiều người bị trói buộc vào thái độ hạn hẹp như thế. 


Cho dù họ nói hay nín, ngồi trong thiền đường 
hay làm việc, những người kiến tánh đều thể hiện bản 
tánh tự tại, sáng suốt. Đây là trời và đất rực rỡ chiếu 
soi, ngay nơi đang là, thấu suốt. Chúng ta sẽ không 
được như trên chừng nào còn chấp giữ ý nghĩ nhỏ 
hẹp, ích kỷ. Là anh nhi, chúng ta khóc và cười ồn náo, 
hoàn toàn chấp nhận sự chăm sóc của cha mẹ một cách 
đương nhiên. Chúng ta được sinh ra với trạng thái tâm 
anh nhi. Nhưng chúng ta đi học, được giáo dục, chúng 
ta có quan điểm, và tất nhiên có trách nhiệm và khả 
năng. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải bị 
bóp nghẹt và trói buộc vào điều đã học. Lục Tổ không 
bảo chúng ta không cần thông minh hay giáo dục hay 
khả năng, nhưng chúng ta nên sử dụng hơn là bị sai 
XỬ. 


S31 


Masaoki Shiki was a modern haiku master who 
was dying of tuberculosis. Even when he could barely 
breathe, he continued to write and teach his disciples. 
Around June, when the gourd flower was blooming, 
the phlegm was filling his lungs and he was shouting 
so loudly in pain that the whole neighborhood could 
hear him. But he was not caught on this sickness or 
this pain. Even thoupgh his suffering raged throughout 
the heavens and earth, he had a clearly seeing eye 
that could take it all in. And with that huge awareness 
he wrote this poem: 


The gourd flower blooms, 
The mucus is clogged up and stuck— 
Is this the Buddha? 


What is most important ¡is being ¡in this very 
moment. We dive into each moment with everything 
we are. At first we are constantly distracted by 
extraneous matters, but one after the next we discard 
all of them. l am often asked, “Do we have to continue 
like this forever?” To which I respond, “There, that's 
already a gap!” Asked what to do when sleeping, l say, 
“Figure it out for yourself.” People don”t need to be told 
what to do; they just need to go for it wholeheartedly. 
Someone can bring you water, but you re the one who 
has to drink ¡t. Some say they just canft do it. 


532 


MasaokI ShikI là một bậc thầy thơ hài-cú hiện đại 
qua đời vì bệnh lao. Ngay cả khi không thê thở được, 
ông vẫn tiếp tục viết và dạy cho môn sinh. Khoảng 
tháng 6, khi hoa bầu nở rộ, đờm lấp đầy phổi và ông 
đau đớn hét to đến nỗi cả khu phố đều nghe. Nhưng 
ông không trói buộc vào cơn bệnh hay nỗi đau. Mặc 
dù cơn đau nỗ ra dữ dội thấu trời đất, mắt ông vẫn 
sáng để kham nhẫn tất cả. Và với sức tỉnh giác rộng 
lớn ông đã viết bài thơ sau: 


Hoa bầu nở rộ, 
Đầy đờm đặc nghẹt— 
Đây có phải là Phật? 

Điều quan trọng nhất là có mặt ngay hiện tiền. 
Chúng ta đi sâu vào từng khoảnh khắc với mọi sự 
vật chúng ta đang sống. Lúc đầu, chúng ta thường bị 
các vấn đề không liên quan làm tán tâm, nhưng hết 
việc này rồi đến việc tiếp, chúng ta loại bỏ tất cả. Tôi 
thường hỏi: “Có phải tiếp tục hoài vậy sao?” Tôi trả 
lời: *Ở đó, đã có một khe hở!” Khi được hỏi phải làm 
gì khi ngủ, tôi nói: “Hãy tự mình tìm đi.” Con người 
không cần phải chỉ bảo phải làm gì; họ chỉ cần dẫn 
thân hết lòng. Có người sẽ mang nước cho ông, nhưng 
ông là người phải uống. Có người nói họ không làm 
được như vậy. 


533 


But how can we not actualize our very own 
buddha nature? 


We who do training are like those who climb 
a mountain; we climb and we climb and we climb, 
concentrating only on our climbing. Finally, we are 
able to see the huge, all-embracing view from the top 
of the mountain. The Dharma is not narrow; it is not 
restricted to only one way of getting to the top of that 
mountain. There are those who feel this work has to 
be done slowly in order to become complete, and 
there are those who experience the sudden way as 
the only true way. No matter which path we take, we 
have to put everyone and everything in our lives aside 
and go for it with our life on the linel 


Gyosho the Gangster 


Gyosho was another student of Jinshù Jöza 
who became a disciple of the Sixth Patriarch. When 
he was young, Gyosho was famous for his strength. 
Everyone said that with his power he would be able 
to conquer the world, and he had performed many 
acts of violence. So in order to get rid of the man they 
considered their teachers rival, Jinshus followers 
sent Gyosho to murder the patriarch. 


Of course Enö, with what is referred to in the text 
as his “supernatural powers,” knew that this gangster 
Was coming. 


534 


Nhưng làm sao chúng ta lại không hiện hành 
được Phật tánh nơi mình? 


Chúng ta tu tập giống như người leo núi; leo 
lên và leo lên và leo lên, tập trung chỉ một việc leo 
lên. Cuối cùng, từ đỉnh núi chúng ta có thể nhìn thấy 
khung cảnh thênh thang, trùm khắp. Pháp không hạn 
hẹp; không bị giới hạn chỉ có một cách leo lên đỉnh 
núi. Có người cảm thấy tu tập phải từ từ để hoàn 
thành trọn vẹn, và có người chứng nghiệm đột biến 
như cách duy nhất. Cho dù theo pháp tu nảo, chúng ta 
phải đặt mọi người và mọi sự vật trong đời mình qua 
một bên và đi vào pháp tu giữa sự sống! 


Hiệp Khách Hành Xương 


Hành Xương là một đệ tử khác của Thượng tọa 
Thần Tú, người trở thành đệ tử của Lục Tô. Khi còn 
trẻ, Hành Xương nỗi tiếng vì có sức mạnh. Mọi người 
đều nói rằng ông có thể chinh phục thế giới với sức 
lực của mình, và ông đã nhiều lần bạo động. Vì vậy, 
để loại trừ người mà họ coi là đối thủ của thầy mình, 
những người theo Thần Tú đã phái Hành Xương đến 
ám sát Lục Tô. 


Tất nhiên Huệ Năng, trong kinh được bảo là có 
“thần thông”, biết trước tên côn đỗ này đang đến. 


535 


The clearer our mind is, the more sharply we 
can perceive. The supernatural powers that are often 
mentioned are that we can see something that is far 
away; we can hear something that is far away; we can 
know things we wouldnt usually be able to know, 
including things that have happened in the past and 
will happen in the future; we can know about others” 
states of mind and what they are thinking; and without 
stepping on the ground we are able to walk on water 
and in the air. 


Enö was able to know all of these things because 
his mind was free of any and all ideas and delusions. 
Rather than trying to cultivate special powers, what is 
most important is that we are able to perceive things 
exactly as they are. 


The patriarch was accompanied by an attendant 
for most of the day, but just after the attendant 
went to rest, Gyosho entered Enö”s room, intending 
to murder him. When Gyosho appeared, Enö stuck 
out his neck in preparation. The gangster tried to cut 
Enö three times, but he couldn't kill him. The person 
who put this sutra book together expressed it in this 
way as a legend. Actually the state of mind that was 
most influential here was not that of Enö, but that of 
Gyosho. 


536 


Tâm trí càng sáng tỏ thì chúng ta càng cảm nhận 
TỐ ràng. Thần thông có thể thấy thật xa; nghe thật xa; 
biết những điều khó biết, kế cả việc đã xảy ra trong 
quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai; có thể biết tâm 
người khác và họ đang nghĩ gì; và không cần bước 
trên đất, có thể đi trên mặt nước và trong không khí. 


Huệ Năng có thể biết tất cả những việc trên vì 
tâm không chứa chấp ý tưởng và ảo tưởng. Thay vì 
có gắng trau giồi thần thông, điều quan trọng nhất là 
chúng ta cảm nhận mọi sự vật đúng như đang là. 


Một thị giả đi theo Lục Tổ hầu như suốt ngày. 
Khi ấy ban đêm ngay sau khi thị giả đi nghỉ, Hành 
Xương vào trong thất muốn toan hại Tổ. Khi Hành 
Xương xuất hiện, Tổ đưa cô cho chém, Hành Xương 
liền vung kiếm chặt ba lần đều không thương tốn. 
Người biên tập kinh này viết như một huyền thoại. 
Trên thực tế, trạng thái của tâm có ảnh hưởng nhất ở 
đây không phải của Huệ Năng, mà là Hành Xương. 


S37 


The patriarch addressed Gyosho: “Three times 
you couldnft kill me. That was because your sword 
got caught on what you have already done, which is 
keeping your mind from being clear. Ì owe you money, 
but I donˆt owe you my life.” Enõ put ten /zels—this 
was a lot of money for that era—beside his seat for 
the gangster. 


Even though Gyosho had come as a murderer 
rather than as a thief, it was the particular expression 
of the Sixth Patriarch to put out money. The Sixth 
Patriarch said to him, “You are not a murderer, but 
perhaps you became one because of what you did not 
receive at some time. Now you can receive it.” Gyosho 
felt he had been seen through completely and was so 
terrified that he fell over in a swoon. 


When he came back to awareness, having seen 
what a huge thing he had done, he apologized in 
confusion. He had been told to kill the Sixth Patriarch, 
whom he had never even seen before. And the Sixth 
Patriarch had offered him money and told him to 
atone for his mistakes. Enö then said that Gyosho 
should become his disciple—but if he did that right 
away he would be ¡in great danger from the other 
disciples when they learned of his intent in coming, 
so he should go away for a while. 


S38 


Lục Tổ nói với Hành Xương: “Ba lần ông không 
thê giết tôi. Bởi vì ông chỉ chém việc [tà] ông đã tạo 
tác, khiến tâm ông mất hết tỉnh sáng, [kiễm chánh 
chăng tà, kiếm tà chăng chánh]. Tôi chỉ nợ ông vàng, 
không nợ ông mạng sống.” Huệ Năng đặt mười 
lượng—rất nhiều tiền đối với thời đó—bên cạnh chỗ 
ngồi của mình. 


Mặc dù Hành Xương đã đến như một kẻ giết 
người hơn là một tên trộm, đó là thái độ đặc biệt của 
Lục Tổ khi mang tiền ra. Lục Tổ nói: “Ông không 
phải kẻ giết người, nhưng có lẽ trở thành sát nhân vì 
có một điều gì trước đây ông đã không nhận được. 
Bây giờ ông có thể nhận được.” Hành Xương cảm 
thấy mình bị nhìn thấu tim gan và hoảng hốt té xỉu 
xuống một cái đầm. 


Giây lâu tỉnh lại, Hành Xương cầu xin sám hồi. 
[Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập ngài Thần Tú làm 
Tổ thứ sáu mà ky (vì) Lục Tổ được truyền y, mọi 
người đều nghe nên mới dạy] Hành Xương đến ám 
sát Lục Tổ, tuy người chưa từng biết. Và Lục Tổ đã 
cho vàng và bảo chuộc lỗi do sai lầm. Huệ Năng sau 
đó dạy Hành Xương làm đệ tử của mình —nhưng nếu 
làm lễ ngay bây giờ, sẽ gặp nguy hiểm khi các đệ tử 
khác biết được, vì vậy Hành Xương nên đi xa một 
thời gian. 


539 


So he said, “Take this money, buy new clothes 
with it, and come back as a true monk. I will be waiting 
for you.” 


Because he could read others clearly, the Sixth 
Patriarch could see into the future. Later Gyosho came 
in front of the Sixth Patriarch as an ordained monk and 
said he was ready to train with him. His life had been 
on the trajectory of a murderer, but he had changed 
his way of living. But he could not return to grace just 
by conceptualizing about it; he had to put his life on 
the line. To do that he had to give everything he was. 
When the Sixth Patriarch asked what had taken so 
long, Gyosho said that he had been preparing hard for 
this day of returning to the Sixth Patriarch, to be able 
to do it as an ordained monk with the proper robes, in 
order to repay his Dharma debt to him. 


We are not training because we are told to or 
because we will be punished if we donft. If its done 
that way, it doesnt work. We have to know for 
ourselves why we are purifying and polishing. We 
have to know from deep within that, no matter what, 
this is the one thing that truly matters. lt is not about 
gaining something or repaying something; we work 
to realize and clarify our state of mind because not 
doing so is not an option. 


540 


Tổ bảo: “Ông hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ông, 
hãy nhận lấy vàng này, mua y phục, ngày khác đổi 
hình dạng trở lại đây làm tăng, tôi sẽ nhận ông.” 


Bởi vì đọc được tâm người khác rõ ràng, Lục 
Tổ có thê nhìn thấy tương lai. Hành Xương [vâng lời 
dạy, giữa đêm trốn đi, sau theo Tăng xuất gia, thọ giới 
cụ túc, tỉnh cần tu hành với Lục Tổ.] Cuộc sống của 
Hành Xương đã năm trên quỹ đạo một kẻ giết người, 
nhưng chuyên hóa được cách sống của mình. Nhưng 
Hành Xương không thê trở về để được ân xá chỉ bằng 
khái niệm hóa, mà phải đặt hết sinh mạng vào. Muốn 
thế, Hành Xương phải cống hiến tất cả. Tổ bảo: “Tôi 
chờ đã lâu, sao ông đến muộn vậy?” Hành Xương 
thưa: “Trước nhờ ơn Hòa thượng xá tội, đã chuẩn bị 
rất kỹ lưỡng cho ngày nay xuất gia khổ hạnh [, tuy thế 
trọn khó đền đáp ân đức].” 


Không phải chúng ta tu bởi vì được yêu cầu hoặc 
vì bị trừng phạt nếu không tu. Nếu như thế, sự tu sẽ 
không đạt. Chúng ta phải tự biết tại sao chúng ta phải 
thanh lọc và mài giũa. Chúng ta phải lĩnh hội từ nội 
tâm sâu xa, cho dù thế nào chăng nữa, đây là một việc 
quan trọng. Không phải đạt được một điều gì hoặc 
tìm cách trả ơn; chúng ta tu đề nhận biết và chiếu sáng 
trạng thái tâm chúng ta bởi vì không làm như vậy thì 
không phải quyền chọn lựa. 


541 


We have to become that wisdom with which 
we are all endowed. To have it and not realize it is 
like throwing away seeds that would otherwise be 
germinating and growing. And it is not about our own 
personal satisfaction or good fortune; we are doing 
this for all of humankind. 


Gyosho then asked the Sixth Patriarch to explain 
the Nữvana Siira. He had read the sũtra often, but 
there was one phrase that bothered him, having been 
taught that all things will always be changing: Within 
that we find buddha nature, that unmoving truth. But 
Gyosho could not grasp this. “What is it that is not 
changing?” he asks. We name it serenity or buddha 
nature, but what is it really? “Please teach me,” he 
asks the Sixth Patriarch, “so that lI can understand. 
When I read it in the sutra, it doesn”t make any sense.” 


Enö said, “We are emotionally oriented beings; 
we go from happy to sad to miserable to joyful, and 
none of these states is eternal. Buddha nature is 
eternal.” 


Gyosho responded, “I have not realized satori like 
ÿyOoU; my mind is narrow and limited. So what should I 
believe in? What should I do?” 


542 


Chúng ta phải trở về trí tuệ vốn sẵn có. Đã có và 
không nhận biết giống như ném đi hạt giỗng mà lý 
đáng phải nảy mầm và mọc cây. Và đây không phải 
là sự mãn nguyện cá nhân hay được gia tài lớn lao; 
chúng ta tu cho tất cả nhân loại. 


Hành Xương sau đó thưa rằng thường xem kinh 
Niết-bàn, nhưng có một câu khiến bận tâm [chưa hiểu 
được], rằng tất cả mọi vật sẽ luôn biến đổi. Trong đó 
có Phật tánh là lẽ thật bất biến. Nhưng Hành Xương 
không lĩnh hội, nên hỏi: “Cái gì mà không biến đôi?” 
Chúng ta đặt tên là /hanh lương hoặc Phát tánh, 
nhưng thực sự là gì? 


Hành Xương hỏi tiếp: “Cúi xin Hòa thượng từ bï 
lược giải nói vì đọc kinh con không hiểu.” 


Huệ Năng bảo: “Chúng ta là những sinh mệnh 
có cảm xúc (hữu tình); chúng ta đi từ hạnh phúc đến 
buồn khổ rồi đến vui vẻ, và trong những trạng thái 
này [Phật nói] là chân vô thường. Phật tánh chính là 
[đạo] chân thường.” 


Hành Xương trả lời: “Học nhân chưa kiến tánh 
như Hòa Thượng, thức lượng cạn tối, cúi mong Hòa 
thượng lượng theo mà từ bị khai thị.” 


543 


The Sixth Patriarch said, “Listen carefully. Our 
bodies are always changing. We constantly grow new 
cells and slough off old ones. An infant becomes a 
toddler, then a teenager, and then a young adult, and 
the seasons go from spring to summer to autumn to 
winter—which of those is the buddha nature? ls a 
child buddha nature when it ¡is an infant? Or when it is 
a teenager? Is the spring buddha nature, or is the fall? 
Or do we say it is something someplace else? Within 
those changes we have to find the eternal. We cannot 
understand this intellectually, only with our own 
experience. In each and every encounter, be solidly in 
that moment—but also simultaneously in the eternal. 
Today we don't like what we liked yesterday. We are 
always changing, going from happy to sad—but where 
is the root of all of this?” 


The Sixth Patriarch continued, explaining it to 
him meticulously: “In the Buddhadharma there ¡is 
nothing whatsoever to teach. We call this øood,' we 
call that “not good/ but this judging is not the point of 
using words. Words are for teaching the truth. With 
people who are always in a hurry, we tell them to 
slow down, to look more carefully. For those who are 
taking too much time, we remind them that this short 
life will soon be over. But the Buddha“s teaching is 
not in the details, but for the deeper teaching within 
those details.” 


‹44 


Lục Tổ nói: “Hãy lắng nghe kỹ. Cơ thể chúng ta 
luôn thay đổi, liên tục sinh tế bào mới và hoại tế bảo 
cũ. Trẻ sơ sinh thành trẻ biết đi, sau đó là thiếu niên, 
rồi thanh niên trưởng thành, và các mùa từ xuân đến 
hạ, thu rồi đông—trong đó cái gì là Phật tánh? Là 
tánh trẻ thơ khi là đứa trẻ? Hoặc khi là thiếu niên? 
Phật tánh xuân hay Phật tánh thu? Hay là một vật nào 
đâu đó? Trong vô thường biến đồi, chúng ta phải tìm 
thấy thường hằng. Chúng ta không thê hiểu trên tri 
thức, chính mình phải chứng nghiệm. Trong mỗi mỗi 
sự vật gặp gỡ, hãy kiên định có mặt ngay hiện tiền— 
nhưng cũng đồng thời thường hằng. Hôm nay chúng 
ta không thích vật đã thích hôm qua. Chúng ta luôn 
thay đồi, từ vui đến buồn—nhưng đâu là nguồn gốc?” 


Lục Tô tiếp tục, giải thích tỉ mỉ: “Trong Phật 
Pháp không một vật để dạy. Chúng ta gọi đây là “tốt, 
kia là “không tốt”, nhưng phê phán không phải trọng 
tâm sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ để chỉ dạy lẽ thật. 
Với người luôn vội vàng, chúng ta bảo họ hãy chậm 
lại, xem xét cần thận hơn. Với người phí phạm thời 
gian, chúng ta nhắc họ cuộc sống này ngắn ngủi không 
bền lâu. Giáo pháp của Phật không nằm trong chỉ tiết, 
nhưng lý đạo uyên áo lại ngay nơi chỉ tiết.” 


545 


To those people caught on transiency, the 
Buddha would say, “lt/s eternal.” To those who say it 
is all only suffering and we must do ascetic training 
to free ourselves from that, the Buddha taught of the 
exquisiteness of buddha nature. For those caught 
on narrow-minded suffering, the Buddha taught to 
see the joy in buddha nature. lf we perceive clearly, 
then we will not stop at our own personal awakening. 
Nor will we be caught on a narrow idea of our own 
personal suffering, but we will know that we are the 
soaring mountains, the shining stars, the sun”s rays. 
Why do we ruin this world with pollution and toxins, 
with that small mind that allows us to turn our backs 
on the responsibility that is ours, saying that this world 
is not going to last anyway, and we won't be here for 
so long? You cant leave it at that, says the Buddha. 


The Buddha taught the truth in the Lotus Sũtra 
for eight years. Then he taught the Nirvũng Sutra. This 
is the most complete sũtra, expressing true self, true 
purity, true eternity, and true happiness. The Buddha 
expressed his most ripened essence ¡in this sutra: 
that being born in this world ¡s the truest joy of all. 
lt seems to be a reiteration of earlier teachings, but 
it is completely different because it expresses a more 
expansive and all-inclusive point of view, stressing 
that all beings” awakening to this original purity and 
clarity is what is most important. 


546 


Đối với người trói buộc trong vô thường, Đức 
Phật sẽ nói: “Đó là thường hằng.” Với người nói đời 
chỉ là đau khổ và phải tu khổ hạnh để tự thoát khổ, Phật 
dạy Phật tánh vi diệu. Với người đang trói buộc trong 
tâm thức hạn hẹp đau khổ, Phật đạy tu sẽ được an lạc 
trong Phật tánh. Nếu nhận thức rõ ràng thì chúng ta 
sẽ không dừng lại ở sự tỉnh ngộ riêng mình, cũng sẽ 
không trói buộc vào ý tưởng nhỏ hẹp về đau khổ cá 
nhân, nhưng chúng ta sẽ nhận biết mình là ngọn núi 
cao ngất, là sao đêm tỏa sáng, là tia nắng mặt trời. Tại 
sao chúng ta hủy hoại thế gian này với ô nhiễm và 
chất độc, với tâm nhỏ hẹp quay lưng với trách nhiệm 
của chúng ta, bảo rằng thế gian này sẽ không bên lâu, 
và chúng ta sẽ không sống ở đây quá lâu? Bạn không 
thê bỏ mặc thế gian như thế, Phật bảo. 


Phật dạy lẽ thật trong Kinh Pháp Hoa trong tắm 
năm. Sau đó Phật dạy Kinh Niết-bàn. Đây là giáo lý 
liễu nghĩa, hiển bày chân ngã, chân tịnh, chân thường, 
và chân lạc. Phật diễn tả bản nguyên thuần thục nhất 
của ngài trong kinh này: được sinh ra ở thế gian này 
là niềm vui chân thật nhất của tất cả mọi người. Điều 
này dường như lặp lại giáo lý trước đó, nhưng hoàn 
toàn khác vì thể hiện quan điểm rộng mở và toàn diện 
hơn, nhắn mạnh rằng tất cả chúng sinh tỉnh ngộ tâm 
thanh tịnh sáng suốt xưa nay là điều quan trọng nhất. 


547 


Until all beings are liberated, we cannot stop. 
This is the true construction of the buddha land. We 
all have to see this and complete it together, bowing 
to each other, believing in each other. This is the true 
teaching of the Nirvũng Sutra. 


Thus the Sixth Patriarch tells Gyosho that he 
cannot be caught on the small-minded version of the 
Buddha's words but must awaken to the truth that is 
expressed by those words. lf you are told that buddha 
nature ¡is eternal, dont be caught on a concept of 
eternity. Only by seeing what is behind those words 
can you know that place the sùtra is speaking about. 
Because this is sụch a deep sutra, it is very hard to 
explain, but if you can open your deeply and truly 
seeing eye, there is no greater truth than this. The 
Sixth Patriarch says this to correct Gyosho”s mistaken 
view, and ours as well. 


Gyosho, who had come to murder the Sixth 
Patriarch, had a deep doubt, had expressed it, and 
had awakened upon hearing the Sixth Patriarchs 
response. He expressed his state of mind with a 
poem offered to the Sixth Patriarch, and thanked 
him. “Up until now lve suffered and struggled with 
ascetic training with no results, yet now after meeting 
you and hearing your teaching, l am awakened. lve 
become one with each and every thing in this whole 
world!” 


S48 


Cho đến khi tất cả chúng sinh giải thoát, chúng 
ta không thể dừng lại. Đây là sự tạo dựng chân chánh 
đất Phật. Tất cả chúng ta phải nhìn thấy điều này và 
cùng nhau hoàn thành, đảnh lễ lẫn nhau, tin tưởng lẫn 
nhau. Đây là lời dạy chân thật của Kinh Niết-bàn. 


Do đó, Lục Tổ nói với Hành Xương không nên 
trói buộc vào ý nghĩa nhỏ hẹp của văn kinh về lời 
Phật dạy, nhưng phải tỉnh ngộ lẽ thật hiển bày trong 
lời kinh. Nếu được bảo Phật tánh thường hằng, đừng 
trói buộc vào khái niệm thường hăng. Chỉ bằng cách 
nhìn thấy điều ân sau ngôn ngữ bạn mới có thể biết 
được chỗ kinh nói đến. Bởi vì đây là kinh liễu nghĩa, 
rất khó giải thích, nhưng nếu mở mắt sáng và thực sự 
nhìn thấy thì không có lẽ thật nào lớn lao hơn. Lục Tổ 
nói như thế để sửa sai quan điểm sai lầm của Hành 
Xương và của chúng ta. 


Hành Xương, người đến để ám sát Lục Tổ, khởi 
nghi thâm sâu, đã bày tỏ, và khi nghe Lục Tổ đáp 
bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ dâng lên Tổ tri ân 
rằng: “Cho đến bây giờ, con đã phải chịu đựng và 
phần đấu [nu ao xuân mò gạch], khỗ hạnh mà không 
có kết quả, nhưng sau khi gặp thầy và nghe giáo lý, 
Phật tánh hiện tiên. Con là một với tất cả trong toàn 
thể thế gian!” 


549 


All of the seasons, all of the times of the day, 
are right in this very moment, where there is nothing 
but this absolute truth. In the spring we become one 
with the flowers; in the summer we become one with 
the breeze; in the autumn we become one with the 
moon; and in the winter we are one with the snow. We 
transform with each of these. We transform with the 
morning, the afternoon, and the night, and in this way 
we know buddha nature directly. Only in this knowing 
can buddha nature be found—not in concepts in our 
mind. That living activity ¡s all there is. 


Gyosho concluded, “I didnt receive this from 
you or with any attainment of my own; it was alWways 
there, from the origin. Until now | was caught on 
various concepts of getting something, of getting 
somewhere. But now l have realized the truth itself.” 


The Sixth Patriarch gave him the name Shitetsu, 
or “to realize thoroughly.” The one who came to 
murder him had been brought to awakening with the 
Sixth Patriarch's teaching. 


Kataku Jinne and True Nature 


A young man of thirteen named Jinne came to 
meet the Sixth Patriarch. As the Fifth Patriarch had 
asked Enö when he arrived on Yellow Plum Mountain, 
Enö asked Jinne, “What are you here for?” He was 
asking, “Have you seen it yet? You have to see itl” 


S50 


Tất cả tiết mùa, tất cả thời gian trong ngày, đều 
ngay hiện tiền, nơi không một vật ngoài lẽ thật tuyệt 
đối. Mùa xuân chúng ta là một với bông hoa; mùa 
hè là một với gió mát; mùa thu là một với trăng; và 
mùa đông là một với tuyết. Chúng ta chuyên đổi với 
mỗi mỗi bốn mùa. Chúng ta thay đổi từ sáng, chiều, 
rồi đêm, và như thế chúng ta nhận biết trực tiếp Phật 
tánh. Chỉ trong cái biết này mới có thê tìm thấy Phật 
tánh—không phải trong khái niệm trong tâm chúng 
ta. Sự hoạt dụng sinh động này là mọi sự vật đang là. 


Hành Xương kết luận: “Không phải Thầy trao 
cho, Nay con chẳng thi công, Con cũng không sở đắc: 
Phật tánh luôn ở đó, xưa nay. Cho đến nay con đã trói 
buộc vào khái niệm khác nhau về sở đắc một vật, một 
chỗ nơi. Nhưng bây giờ con chứng ngộ lẽ thật.” 


Tổ bảo: “Nay ông mới triệt vậy, nên đặt tên ông 
là Chí Triệt (nhận biết một cách thấu đáo).” Người 
đến ám sát tỉnh ngộ do Lục Tổ giáo huấn. 


Hà Trạch Thần Hội và Chân Tánh 


Có một chú bé tên là Thần Hội [ở Tương Dương, 
con nhà họ Cao,] mười ba tuổi, [từ chùa Ngọc Tuyên] 
đến tham lễ ở Hoàng Mai. Tổ hỏi: “Lý do gì đến dây? 
Thấy (chân tánh) chăng? Ông phải thấy.®” 

6 Tri thức từ xa nhọc nhẳn đến lại đem được cái gốc đến 


chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ (Phật tánh), thử 
nói xem? 


S51 


Even though Jinne was only thirteen years old, 
the Sixth Patriarch did not look down on him, but 
treated him as an equal. 


Jinne responded, “Our true nature is without 
location. ! have seen this.” This young monk gave a 
truly advanced answer, but he could not fool the Sixth 
Patriarch, who knew that this response was not coming 
from Jinne“s own experience. And he reproved him. 


ln response to having been corrected, Jinne 
asked the Sixth Patriarch, “Have you seen your true 
nature?” Or, to put it another way, how can you see 
your true self? How can awareness seeing awareness 
be expressed? With what do we realize true nature? 


With his staff, Enö hit Jinne three times, and 
then asked him whether he felt pain. Rinzai is known 
for giving a great shout in similar circumstances, and 
Tokusan for giving blows. But perhaps it was the Sixth 
Patriarch who used this method for the first time. He 
would not hide the truth even from a thirteen year 
old. 


When asked if he felt pain, Jinne responded, “†t 
both hurts and does not hurt.” The truth ¡is not about 
the phenomena, nor is it about hurting or not hurting. 
So Jinne was correct. One facet of things can be seen, 
but another cannot. 


S52 


Mặc dù Thân Hội mới mười ba tuôi, Lục Tô 
không xem thường mà đôi xử bình đăng. 


Thần Hội thưa: “Chân tánh lấy vô trụ làm gốc, 
thấy tức là chủ.” Vị sư trẻ này đã đưa ra câu trả lời 
thực sự tiên tiễn, nhưng không thể qua mắt Lục Tô, vì 
Tổ biết rằng không phải từ chứng ngộ. Và Tổ khiển 
trách [: “Ông Sa-di này đâu nên nói như thế”]. 

Đáp lại việc bị khiển trách, Thần Hội liền hỏi: 
“Hòa thượng [tọa thiền] lại thấy hay chăng thấy [chân 
tánh]?” Hoặc, nói cách khác, làm thế nào thấy được 
chân ngã? Làm sao hiên bày tỉnh giác thấy tỉnh giác? 
Với điều gì chúng ta nhận ra chân tánh? 


Tổ cầm gậy đánh ba gậy hỏi: “Tôi đánh ông đau 
hay chắng đau?” 


Lâm Tế hét và Đức Sơn đánh cũng trong hoàn 
cảnh tương tự. Nhưng Lục Tổ đầu tiên sử dụng 
phương pháp này. Tổ vẫn hiển bày lẽ thật ngay cả đối 
với người mười ba tuổi. 

Khi được hỏi đau hay không đau, Thần Hội đáp: 
“Cũng đau cũng không đau.” Lẽ thật không phải về 
hiện tượng, cũng không phải về việc làm tốn thương 
hay không làm tổn thương. Vì vậy, Thần Hội đã đáp 
đúng. Một khía cạnh của sự vật có thể nhìn thấy, 
nhưng khía cạnh khác thì không. 


S53 


For example we can investigate the many facets 
of water. But we cannot know water ˆs taste from that 
investigation; every person has to experience that for 
themselves. And this cannot be found in a book; it 
has to be the actual experience. As the Sixth Patriarch 
then says, “l also see and do not see.” “What is this 
seeing and also not seeing?” asked Jinne. 


Because Jinne was intellectualizing, the Sixth 
Patriarch answered, “My seeing is to see constantly 
my own mind”s errors. | do not see other people's 
right and wrong or good and evil.” 


This was completely off the point of what Jinne 
was asking, and Jinne did not understand. By putting 
it in that framework, the Sixth Patriarch was saying 
to him, “Figure it out for yourself.” Because Jinne had 
been saying things that were not his own realizations, 
the Sixth Patriarch was telling him that he had to 
know it for himself, from his own experience, or else 
he would remain always far, far from the truth. 


Enö continued, “You said i¡t is painful and not 
painful. lf you do not feel pain, you are like the rocks 
and trees, and how can those become awakened? 
And if you say that you do feel pain, then that will 
generate anger and resentment, and youll be no 
different from a person who is ignorant. Earlier you 
asked me if I have realized essence or not. 


S54 


Ví dụ, chúng ta có thể nghiên cứu nhiều khía 
cạnh của nước. Nhưng chúng ta không thể biết hương 
vị của nước từ nghiên cứu; mọi người phải tự thê 
nghiệm, và không thể tìm thấy trong sách vở; phải là 
thê nghiệm thực tế. 


Khi Tổ bảo: “Tôi cũng thấy cũng chăng thấy.” 
Thần Hội hỏi: “Thế nào là cũng thấy cũng chăng 
thấy?” 

Vì Thần Hội tri giải, nên Tổ bảo: “Chỗ thấy của 
tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không 
thấy phải quấy tốt xấu của người khác.” 


Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì Thần 
Hội đang hỏi, và Thần Hội không hiểu. Cố tình nói 
như thế, Lục Tổ ý bảo: “Hãy tự tìm.” Vì Thần Hội trả 
lời không phải từ chính mình chứng ngộ, nên Lục Tô 
bảo phải tự biết, từ kinh nghiệm bản thân, nếu không 
sẽ luôn luôn ở xa, thật xa lẽ thật. 


Tổ nói tiếp: “Ông nói cũng đau cũng chăng đau 
là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng như cây đá, 
và làm thế nào có thể tỉnh ngộ? Nếu ông đau thì đồng 
với phàm phu, tức khởi sân hận. Trước đó ông hỏi ta 
có nhận ra bản nguyên hay không. 


S55 


lf you had realized it yourself, you would have 
had no reason to ask me this question. Just as a rich 
person who has plenty of money doesn't need to take 
someone else“s, you dont need to take essence from 
another person.” 


This ¡is not only about Kataku Jinne. We all 
think that intellectual debate about something has 
meaning. This was called empty debating by the 
Buddha. Not having resolved the question of life and 
death for ourselves, we discuss and debate about it. In 
the Song oƒ Zazen, Hakuin calls this “idle speculation.” 
Instead, we need to keep going nonstop, without a 
break, asking “What is it?! What is it?! What is it?!” 
Otherwise, we are wasting our precious time. Keep 
that question going to the point where it becomes 
what is seeing and what is being seen, what is hearing 
and what ¡is being heard, what ¡is smelling and what 
is being smelled—all melted into one and merged 
completely to the point where you cannot even know 
whether it is you sitting in the zendö or if it is the zendö 
that is sitting. You have to let go of every single one of 
your mental concepts. And then you will realize that 
life energy that fills your ears and fills your eyes and 
does the hearing and does the seeing, and you wIll 
know its deepest root not from your head but from 
ÿOur experience. 


ŠSỐ 


Nêu tự mình nhận ra, ông sẽ không có lý do 
đê hỏi câu này. Giông như người giàu có nhiều tiên 
không cân phải lây của người khác, ông không cân 
phải lây bản nguyên từ người khác.” 


Đây không chỉ đối với Hà Trạch Thần Hội. Tất 
cả chúng ta đều nghĩ răng tranh luận tri thức về một 
việc sẽ có ý nghĩa. Đây Phật gọi là ranh luận hư dối. 
Thảo luận và tranh luận về sanh tử sẽ không giải quyết 
việc sanh tử. Trong Tọa Thiền Hòa Tán, Bạch Ân gỌI 
đây là “hí /uận.” Thay vì như thế, chúng ta cần tiếp 
tục hỏi không ngừng nghỉ, không gián đoạn: “Cái gì 
thế?! Cái gì thế?! Cái gì thế?!” Nếu không, chúng ta 
đang lãng phí thời gian quý báu của mình. Phải giữ 
câu hỏi đến mức trở thành cái thấy và vật nhìn thấy, 
cái nghe và vật nghe, cái ngửi và vật ngửi—tất cả 
tan biến thành một và hòa nhập hoàn toàn đến mức 
thậm chí bạn không thể biết bạn đang ngồi trong thiền 
đường hay thiền đường đang ngồi. Bạn phải buông bỏ 
mọi khái niệm về trí năng. Và rồi bạn sẽ nhận ra năng 
lượng sống tràn đây tai và lấp đầy mắt và biết nghe và 
biết thấy, và bạn sẽ biết căn nguyên sâu nhất không 
phải từ đầu óc mà từ chứng nghiệm. 


S5 


You have to do this until self-conscious 
awareness cuts away all self-conscious awareness and 
you lose that sense of small self completely. This is 
the grea£ deaíh, the ancient teaching to kill yourself 
by throwing away everything. Then what is left ¡is the 
true nature. The patriarchs all struggled for this. Even 
though people from centuries past may have lived in 
a less complex world, still it was hard to chase out all 
of those ghosts of lingering self-conscious awareness. 
But you have to continue no matter how hard it seems, 
until you have no clue about what is going on. You 
lose track of your body, you lose track of the zendö, 
you have no idea of where you are; you cut through 
that self-conscious awareness to touch the base of all 
consciousness. And from there, for the very first time, 
you can know what you actually are. There ¡is a huge 
difference between one who has done this and one 
who has not. When we gouge our self-consciousness 
out from its very root, a deep awakening occurs that 
leaves a permanent imprint. Jinne had not yet realized 
this. This is why the Sixth Patriarch reprimanded him. 


Next the Sixth Patriarch told him that he needed 
to find a true teacher and realize kenshö. The Buddha 
taught that we have to be a lamp unto ourselves, to 
find our refuge in the Dharma. He taught to not look 
externally for that refuge, to not look externally for 
that Dharma. 


S58 


Bạn phải tập như thế cho đến khi ý thức bản ngã 
cắt đứt tất cả ý thức bản ngã và bạn hoàn toàn buông 
mất cảm thức có cái ngã nhỏ hẹp. Đây là đại /ử, giáo 
pháp cô xưa giết chết chính mình bằng cách ném bỏ 
tất cả. Rồi cái còn lại là chân tánh. Chư Tổ đều công 
phu như thế. Mặc dù nhiều thế kỷ trước đây người ta 
sông trong một thế giới ít phức tạp hơn, vẫn khó xua 
đuôi tất cả những bóng ma ý thức bản ngã kéo dài. 
Nhưng bạn phải tiếp tục dù gian khổ đến đâu, cho đến 
khi không còn manh mối việc đang xảy ra. Bạn mất 
dấu của thân, mắt dấu của thiền đường, không có ý 
kiến về nơi đang có mặt; bạn cắt đứt ý thức bản ngã 
để chạm vào nên tảng của tất cả tâm thức. Và từ đó, 
lần đầu tiên, bạn có thể nhận biết mình thực sự là gì. 
Có một sự khác biệt rất lớn giữa một người đã thành 
tựu việc này và một người chưa đạt. Khi lột bỏ ý thức 
bản ngã tận gốc rễ, đại ngộ xảy ra và đề lại dấu ấn bất 
biến. Thần Hội vẫn chưa nhận ra điều này. Đây là lý 
do tại sao bị Lục Tổ khiến trách. 


Tiếp theo Lục Tổ bảo Thần Hội: “[Tâm ông 
nếu mê chắng thấy thì] hỏi Thiện tri thức để kiến 
tánh.” Đức Phật dạy rằng chúng ta phải là ngọn đèn 
cho chính mình, an trú trong Pháp, không an trú bên 
ngoài, không tìm Pháp ở bên ngoài. 


Ss9 


But that is not possible if you donft look beyond 
your smaill, personal self for that true law that 
applies to everyone, beyond any culture or history or 
nationality. The true law says the true Dharma has no 
form and yet it goes in ten directions. lt cannot be 
a personal matter; it has to be a state of mind prior 
to all self-conscious awareness. The Buddhadharma 
does not require learning and memorization; that is 
Buddhist theory. You have to be able to see as the 
Buddha did, to find a true place of refuge within. lf 
you don't do this, your whole life is only gossip and 
meaningless living. Isnft that pathetic? And so the 
Sixth Patriarch told Jinne to find a good Zen friend. 


He continued, “When you asked me, “Have you 
seen your true nature?” I could see clearly that you 
are not yet awakened. Asking about my experience 
has no meaning. You have to realize it with your 
own efforts. Then it is yours; it is not mine. Without 
taking your own responsibility, why do you ask about 
someone else“s? It is all your own narrow-minded, 
self-conscious perception.” 


Jinne confessed his mistake and prostrated one 
hundred times to purify his state of mind. From then 
on, he was the attendant for the Sixth Patriarch and 
later received transmission from him as Kataku Jinne. 


S60 


Nhưng việc này không thê chứng đạt nêu không 
nhìn siêu vượt bản ngã nhỏ hẹp vì chân lý này dành 
cho mọi người, không tùy thuộc văn hóa hay lịch sử 
hay quốc tịch. Chân lý bảo chánh Pháp không hình 
tướng và tỏa khắp mười phương, không thể là vấn 
đề cá nhân; phải là trạng thái của tâm có trước mọi ý 
thức bản ngã. Phật pháp không bắt buộc học và nhớ; 
đó là lý thuyết Phật giáo. Phải có khả năng thấy như 
Phật đã thấy, tìm nơi an trú thực sự bên trong. Nếu 
không tu tập như thế, toàn bộ cuộc sống chỉ là chuyện 
phiếm và vô nghĩa. Không phải là thảm hại hay sao? 
Vì thế Lục Tổ bảo Thần Hội tìm Thiện tri thức. 


Tổ tiếp tục: “Khi ông hỏi ta, “[tọa thiền] lại thấy 
hay chăng thấy Phật tánh?? Ta thấy rõ ông tự mê 
[không thấy tâm mình], trở lại hỏi kinh nghiệm của 
ta thật không có ý nghĩa. [Sao chắng tự biết tự thấy, 
là của ông không phải của ta.] Không tự chịu trách 
nhiệm, tại sao hỏi người khác? Đây là tất cả tri giác 
của ý thức bản ngã hạn hẹp.” 


Thần Hội liền lễ bái trăm lần sám hối để tâm 
được thanh tịnh. Từ đó trở đi, Thần Hội là thị giả cho 
Lục Tổ và sau đó được truyền thừa là Hà Trạch Thần 
Hội. 


Số] 


While Nangaku Ejö and Seigen Gyöshi are the 
best known of Enö”s disciples, it was Kataku Jinne 
who spread his teaching far and wide. He was the 
one who declared that the Sixth Patriarch“s teaching 
of Southern Buddhism was the true Dharma and that 
the Northern School was heretical. He himself was a 
great scholar and person of practice as well. 


Satori 


One day the Sixth Patriarch, as if asking a riddle 
of the assembly, said, “l have a thing without head 
or tail, without name or title, without front or back. 
Do you know what it is?” Bodhidharma called this 
Dharma body “Only emptiness, nothing sacred” or 
“Don't know.” Do you know this original nature? 


This is about satori. We have to let go of any idea 
of understanding or not understanding and any idea 
of a physical bod\y. lt is not that we have no body, but 
we first have to awaken to that huge, all-embracing 
mind—that wisdom that manifested as one cell and 
in our mother”s uterus grew to billions of cells. We 
get caught on the egoistic idea that we are only this 
physical form, not knowing this great functioning. 
Jinshu Jöza wrote in his poem that our body ¡s like 
a bođh¡ tree, but that puts our physical selves at the 
center of everything. Our body only expresses our 
ability. 


S62 


Trong khi Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh 
Nguyên Hành Tư là môn đệ nổi tiếng của Huệ Năng 
thì chính Hà Trạch Thần Hội truyền bá giáo lý xa 
rộng. Ngài là người tuyên bố giáo pháp của Lục Tổ 
Nam phái là Phật Pháp chân truyền và Bắc phái là dị 
giáo. Bản thân Thần Hội là đại học giả và hành giả. 


Chứng Ngộ 


Một ngày nọ, Lục Tổ hỏi chúng như một câu 
đồ (công án): “ “Ta có một vật không đầu, không đuôi, 
không danh, không tự, không lưng, không mặt, các 
người lại biết chăng?” Bồ-đề Đạt-ma gọi đây là Pháp 
thân, “Rỗng thênh, không thánh” hay “Bất thức - 
không biết.” Bạn có nhận biết đó là bản tánh chăng? 


Đây là về kiến tánh. Chúng ta phải buông bỏ bắt 
kỳ ý tưởng nào về biết hay không biết và mọi ý niệm 
về thân vật chất. Không phải chúng ta không có thân, 
nhưng trước tiên chúng ta phải tỉnh ngộ đại tâm trùm 
khắp— trí tuệ này hiện hành như một tế bào và trong 
thai mẹ hàng tỷ tế bào tăng trưởng. Vì trói buộc vào ý 
tưởng bản ngã cho răng chúng ta chỉ là sắc thân này, 
nên không biết đại hoạt dụng. Thượng Tọa Thần Tú 
viết trong bài kệ thân là cây bồ-đề, như thế đặt sắc 
thân ngay trung tâm sự vật. Thân chỉ thể hiện năng 
lực của chúng ta. 


563 


We touch a flower and become a flower; we see 
a mountain and become a mountain; we know a river 
and become the river. We are never separated from 
those things in the first place. Our mind is not a bright 
mirror; our mind is simply brightness—and that is 
already saying too much. From the origin there is not 
one single thing. This is the great truth revealed by 
the Sixth Patriarch. 


The Chinese philosopher Chuang Tzu told the 
story ofKonton, who livedin the middle ofthe universe. 
To the north there was the god of the north, and to 
the south there was the god of the south. Because 
they had to travel so far to visit each other, they would 
meet at the center of the universe, at the home of 
Konton. Whenever they met, Konton was alWways very 
hospitable, and they wanted to thank him in some 
way for this great kindness. They thought about it, 
and they decided that since Konton had no eyes and 
no ears and no nose and no mouth—he lacked any 
senses at all The was missing the infinite pleasures 
of the world. And so they gave him eyes, they gave 
him ears, they gave him a nose, and they gave him 
a mouth—and immediately Konton died. Everyone is 
looking for joy externally, not knowing that the truest 
joy is within and thus missing the truest source. 


S64 


Chúng ta chạm bông hoa và mình là hoa; chúng 
ta thấy núi và mình là núi; chúng ta biết dòng sông và 
mình là sông. Đầu tiên chúng ta không bao giờ tách 
khỏi những sự vật đó. Tâm chúng ta không phải là 
đài gương sáng; tâm chỉ chiếu sáng—và như thế đã 
nói quá nhiều. Xưa nay không một vật. Ở đây Lục Tổ 
hiển bày lẽ thật siêu tuyệt. 


Nhà triết học Trung Quốc Trang Tử kế về câu 
chuyện của Hỗn Độn, người sống ở giữa vũ trụ. Phía 
bắc có thần phương bắc, và phía nam có thần miền 
nam. Bởi vì phải đi xa để thăm nhau, hai vị thần sẽ 
gặp nhau ở trung tâm vũ trụ, tại nhà của Hỗn Độn. 
Lúc nào họ gặp nhau, Hỗn Độn luôn hiếu khách, và 
họ đều biết ơn và muốn đền ơn cho lòng tốt này. Họ 
nghĩ và tính như thế, vì Hỗn Độn không mắt và không 
tai và không mũi và không miệng—thiếu hết các giác 
quan—nên mất hết vô số thú vui thế gian. Hai vị thần 
bèn cho Hỗn Độn đôi mắt, đôi tai, một cái mũi, và 
một cái miệng—và Hỗn Độn liền chết. Mọi người 
đều tìm kiếm niềm vui ngoại cảnh, không biết rằng 
niềm vui chân thật nhất ngay nội tâm và do đó lầm 
qua bản nguyên chân thật nhất. 


565 


Hearing the Sixth Patriarch“s question, Jlinne 
stepped forward and said, “That which you are talking 
about is the source of all buddhas and the buddha 
nature of Jinne. All people are endowed with this.” He 
didn't get it at alll 


The Sixth Patriarch said, “I have already told you 
that it is without name. Listen to what l am sayingl 
You cannot call it kenshö, and you cannot call it 
“buddha nature' lt is prior to all of that. Why do you 
try to name it? You may end up in a small hermitage, 
but you will not be able to liberate people. To know 
this and to realize it are two different things.” Kenshö 
cannot be a wispy glimpse of something; it must be 
experienced completely. lt has to be with our feet on 
the ground, and it has to soak into and throughout 
us. In this way the Sixth Patriarch taught that “abiding 
nowhere, awakened mind arises.” 


When Hakuin was doing the köan of mu, he 
traveled to a site in central Japan where many monks 
gathered to do zazen together. In that era everyone 
walked, and after that gathering of monks Hakuin set 
out to walk back to his temple ¡in Shizuoka. The entire 
time he was walking, he was working on the mu köan. 
Keeping that mu going ceaselessly, he didn't even 
know that he had passed the castle of Himeji—an 
exquisitely beautiful and famous castle. He kept going 
until he reached the shores of Akashi. 


S66 


Nghe câu hỏi của Tô, Thân Hội bước ra nói: “Ấy 
là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thân 
Hội. Mọi người đều sẵn có.” 


Thân Hội vẫn chưa hội! 


Tổ bảo: “Tôi đã nói với ông không danh không 
tự. Hãy lắng nghe những gì tôi đang nói! Ông không 
thể gọi đó là “kiến tánh' [, là bản nguyên], là Phật 
tánh, vì đã có trước rồi. Tại sao lại cố găng đặt tên? 
Ông nhằm [đi lẫy cỏ tranh che đầu], ấn tu cho riêng 
mình, không thê độ tha [, cũng chỉ thành cái hạng 
tông đồ của tri giải]. Hiểu biết và chứng ngộ là hai 
việc khác nhau.” 

Kiến tánh không thê nhìn thoáng qua; phải hoàn 
toàn chứng nghiệm. Phải là chân đứng trên mặt đất, 
và phải xuyên thấm thấu suốt chúng ta. Như thế, Lục 
Tổ dạy “Nên không chỗ trụ mà sanh tâm ứinh giác.” 


Thời gian tham công án Không, Bạch Ân đi đến 
một nơi miền trung Nhật Bản, có nhiều tu sĩ vân tập 
tọa thiền. Thời đó, ai cũng đi bộ, và sau khi tọa thiền 
chung với chư tăng, Bạch Ân trở về chùa ở Shizuoka. 
Suốt thời gian hành trình, Bạch Ân tham công án 
Không. Tham chữ Không liên tục không ngừng, 
thậm chí ngài không biết rằng mình đã đi qua lâu đài 
Himeji—một lâu đài tuyệt đẹp nổi tiếng. Bạch Ấn 
tiếp tục đi cho đến bờ biển Akashi. 


Số7 


Because he was carrying the belongings of a 
friend who was unwell, in addition to his own, he 
was completely exhausted. He knew it would take 
him another month if he walked from there, and so 
he found a boat that would take him to Shizuoka. 
Inmmediately when he got on the boat, he fell asleep. 
When he awoke, he was startled to look around and 
see they were still at the port of Akashi. The only thing 
that was different was that everybody was covered 
with mud. 


When he asked the oarsman why they hadn't 
left Akashi yet, the oarsman responded angrily, “You 
idiotl We have just gotten back, barely surviving a 
huge typhoonl Everyone here is just glad to be alivel” 


At this Hakuin bowed to the oarsman in gratitude 
for still having his life. And when he returned to 
practice, he dove in even more deeply and with that 
was enlightened. 


The ego is not cụt away so easily. lt is not 
something you can do while looking cool and placid on 
your zafu. To stay with it will take everything you have. 
lf you allow yourself to be distracted by extraneous 
thinking and ideas, you can lose it all in one moment, 
just as all the air escapes when the mouth of a balloon 
is opened. However, if you keep this focus diligently, 
you can reach a place where you know something you 
haven't realized before. 


568 


Bởi vì ngoài hành lý của mình, ngài còn mang 
vắc giùm một người bạn đau yếu, nên ngài hoàn toàn 
kiệt sức. Biết sẽ mất một tháng nữa nếu đi bộ từ đây, 
ngài tìm một chiếc thuyền chở đến Shizuoka. Vừa lên 
thuyên, ngài liền ngủ thiếp. Tỉnh dậy, giật mình nhìn 
quanh ngài thấy vẫn đang ở cảng Akashi. Điều duy 
nhất khác lạ là mọi người đều ướt đầm bùn. 


Khi hỏi người chèo thuyễn tại sao không rời 
Akashi, ông ta giận dữ trả lời: “Đồ ngốc! Chúng ta 
vừa trở về, mạng sống như sợi chỉ sau trận bão kinh 
khủng! Mọi người ở đây vui mừng vì thoát chết!” 


Bạch Ấn ngay đó cúi đầu lễ tạ người chèo thuyên, 
vô cùng biết ơn vì được sống còn. Và khi trở lại tu 
tập, ngài càng công phu sâu hơn và sau đó chứng noộ. 


Không thê buông bỏ bản ngã dễ dàng như thế. 
Đây không phải là việc có thể thành tựu trong khi 
được mát mẻ và bình yên trên tọa cụ. Giữ lại bản ngã 
sẽ mắt tất cả sự vật đang có. Nếu buông lung để niệm 
tưởng và ý kiến dư thừa làm mình tán tâm, bạn có 
thể mắt tất cả trong khoảnh khắc, giống như khi mở 
miệng quả bóng không khí sẽ thoát ra hết. Tuy nhiên, 
nếu tinh tấn duy trì sự chú tâm, bạn có thể đến nơi 
nhận biết được điều trước đây chưa từng nhận ra. 


ó9 


Empty-Mindedness 


So many people came to see the Sixth Patriarch 
that he had to remind them all to come before him 
empty-minded. Some would come for whom things 
were going well—their work, their finances, their 
relationships. But for the path, those things are 
all beside the point. And some would come with 
resentment or hostility. When we are thinking about 
“me” and “mine,” we are not expressing the true 
nature, regardless of our level of understanding. 
We all hold on to extra thoughts, things we consider 
important, when ¡in fact they are just mirages. The 
Dharma ¡is a law for all beings. lt has no form, and 
yet it extends in all directions. We cannot expect to 
realize it superficially. 


We have lives and relationships with other 
people. We eat, we sleep, and we function with the 
necessary thoughts. We also have—all of us—a deep, 
profound wisdom. We have senses and we have 
a body; we encounter the world with all of these. 
Nevertheless, in the Heart Sùũtrg it says, “No eyes, 
no ears, no nose, no tongue, no body, no mind.” The 
person who would later become Mlaster Tözan, when 
he was only seven, asked his priest why, if we have all 
these senses, does the Heart Suũtra say that there are 
no eyes, no ears, no nose? 


570 


Tâm Rỗng Rang 


Rất nhiều nØười đến gặp Lục Tổ đều được nhắc 
nhở phải đến trước Tổ với tâm rỗng rang. Có người 
đến vì sự việc đang tiễn triển tốt—công việc, tiền bạc, 
mối quan hệ. Nhưng đối với đường đạo, tất cả việc trên 
đều là ngoại cuộc. Và có người đến với lòng oán giận 
hoặc thù địch. Khi nghĩ về “tôi” và “của tôi”, chúng 
ta không bày hiện chân tánh, bất kê mức độ hiểu biết 
tới đâu. Chúng ta đều chấp giữ niệm tưởng dư thừa, 
những sự vật cho là quan trọng, trong khi thực tế là 
vọng tưởng. Pháp là luật cho tất cả chúng sinh. Pháp 
thì vô tướng, và rộng mở khắp mười phương. Chúng 
ta không thê hy vọng ngộ được Pháp trên bề mặt. 


Chúng ta có cuộc sông và mối quan hệ với người 
khác. Chúng ta ăn, ngủ, và hoạt động với những suy 
nghĩ cần thiết. Chúng ta cũng có—tất cả chúng ta— 
đại trí tuệ. Chúng ta có giác quan và thân thể; chúng 
ta trực diện thế Ølan với tất cả sự vật trên. Tuy nhiên, 
Tâm Kinh nói: “Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý.” 
Người sau này là thiền sư Động Sơn, khi lên 7 tuổi, 
hỏi thầy mình tại sao như thế, nếu chúng ta có tất cả 
giác quan nảy, sao Tâm Kinh nói rằng không có mắt, 
không có tai, không có mũi? 


s1 


This priest was so astonished that he sent young 
Tözan to a superior teacher. We take that which has no 
name or head or tail or back or front, and we divide 
it all into two because we see relatively. The true 
source has no such division. In our eyes it becomes 
seeing, in our nose it becomes smelling, in our mouth 
it becomes tasting, in our hands it becomes carrying, 
and in our feet it becomes walking. 


Our mind”s actuality ¡is the true Dharma. lt has 
no form, yet it extends throughout the ten directions. 
lt pierces through and beyond good and evil. lt ¡is 
not that we shut down our senses. We open all of 
them. We see what is right and wrong, and we see it 
precisely. This ¡is also our buddha nature, but it does 
not stagnate there. Our true nature keeps flowing. This 
is not an idea; it actually goes through our eyes, our 
ears, our nose, and our mouth. We touch something 
and encounter it directly. Thus the Sixth Patriarch says 
that while recognizing good and evil we do not pick 
and choose, or we will lose track of our clear nature 
and end up moving blindly. 


We exist in a world of relativity, but we must 
not become caught on fabricated ideas. We have to 
return to that very source of the mind and express 
that truth. In the sũtras it says to realize completely 
excellent awakening. 


572 


VỊ thầy rất ngạc nhiên và gửi vị Động Sơn trẻ 
tuổi này đến bậc thầy trưởng lão. Chúng ta lấy một 
vật không tên không đầu hoặc đuôi hoặc lưng hay 
mặt, và chia thành hai vì chúng ta thường thấy tương 
đối. Chân nguyên không phân chia như vậy. Nơi mắt 
là thấy, nơi mũi là ngửi, nơi miệng là nếm, nơi tay 
cằm năm, và nơi chân đi chạy. 


Tâm chúng ta là chân Pháp, không hình tướng, 
nhưng mở rộng suốt mười phương. Tâm thấu suốt và 
siêu vượt thiện và ác. Chúng ta không phải bề hết các 
giác quan. Chúng ta mở tất cả. Chúng ta thấy điều 
đúng và sai, và thấy chính xác. Đây cũng là Phật tánh 
nơi chúng ta, nhưng không ngưng trệ một chỗ. Chân 
tánh nơi chúng ta vẫn trôi chảy. Đây không phải ý 
niệm; mà thực sự thấu qua mắt, tai, mũi và miệng của 
chúng ta. Chúng ta chạm vật và trực tiếp giáp mặt. Do 
đó, Lục Tổ bảo trong khi nhận ra thiện ác phải không 
chọn lựa, nếu không sẽ mất dấu bản tánh thanh tịnh 
nơi mình và cuối cùng động chuyển mù quáng. 


Chúng ta hiện hữu trong thế giới tương đối, 
nhưng không trói buộc vào ý niệm tạo tác. Chúng ta 
phải trở về chính nguồn tâm và thê hiện lẽ thật. Kinh 
nói phải hoàn toàn đại ngộ. 


573 


But it has to be an awakening that is true and 
actual, not something imagined. We need to function 
appropriately ¡in each and every moment while 
simultaneously seeing the whole. As our focus touches 
something, our wisdom spontaneously opens. And 
then we operate appropriately. This is how our mind 
is constructed. 


As the Sixth Patriarch has taught, zazen is to 
bring forth no thoughts of good and bad in response 
to what we perceive externally, and to be unmoved 
by anything within. There is so much gossip about 
everything ¡in the world today, about Buddha, about 
a god. Instead of inventing ideas about what God 
might be like, you need to see precisely, in such a way 
that you are not pulled around by anything that you 
see. When you eat, only eat. When you read sùtras, 
only read sutras. When you sit, only sit, without any 
conceptualization added in. You will come to a state 
of mind where you hold on to nothing, and then that 
clarity actually functions—not just in the zendö, but 
in everything that you do, in all twenty-four hours of 
the day. 


Upon hearing the Sixth Patriarch speak, everyone 
asked to become his disciple. In this way, everyone 
present was fulfilled and realized this excellence. 


574 


Nhưng phải là chân ngộ thực sự, không phải 
tưởng tượng. Chúng ta cần phải hoạt dụng ứng hợp 
mỗi mỗi thời điểm đồng thời nhìn thấy toàn diện. Khi 
chú tâm xúc chạm một vật, trí huệ nơi chúng ta sẽ tự 
động khai mở. Và sau đó chúng ta vận hành khế hợp. 
Tâm chúng ta được kiến tạo như thế. 


Như Lục Tổ đã dạy, tọa thiền là ngoài đối với 
tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chăng khởi gọi là 
tọa, trong thấy tự tánh chắng động gọi là thiền. Có 
rất nhiều hý luận về sự vật trên thế giới ngày nay, 
về Phật, về thần thánh. Thay vì phát minh ý tưởng 
về Thiên Chúa như thế nào, bạn cần phải thấy chính 
xác, sao cho không bị điều nhìn thấy chi phối. Khi ăn, 
chỉ ăn. Khi tụng kinh, chỉ tụng. Khi ngồi, chỉ ngồi, 
không thêm thắt bất kỳ khái niệm nào. Bạn sẽ đến 
trạng thái của tâm không một vật nắm giữ, và sau đó 
sức tỉnh sáng sẽ thực sự hoạt động—không chỉ trong 
thiền đường, mà ngay mọi việc đang làm, suốt ngày 
hai mươi bốn giờ. 


Khi nghe Lục Tô nói, mọi người đêu xIn làm đệ 
tử của Tô. Như thê, tât cả mọi người hiện diện đêu 
được mãn nguyện và nhận biệt chô vi diệu. 


S75 


9. Royal Patronage Ề 


The Sixth Patriarch ¡is invited to the royal court 
and reƒuses, but presents the emperors messenger 
with q teaching to take to the emperor. 


Emperor Chusho appears to have been supportive 
of Buddhism. He brought both Jinshu Jöza and one 
of Jinshus training brothers—Ean, who became 
the National Teacher Ean Kokushi—to the capital. 
The two told the emperor about the excellence and 
superiority of the Sixth Patriarch, the one to whom 
the Fifth Patriarch had passed the true teaching, along 
with the robe and the bowl. Jinshu and Ean urged 
the emperor to call the Sixth Patriarch to the capital, 
and the emperor sent the Sixth Patriarch an edict, 
saying, “We entreat you, please, with your deepest 
kindness, with your great mind, to come and teach us 
all.” While being called was a great honor, Enö was in 
poor health and did not feel capable of traveling so 
far. Asking to be excused from the visit, he replied to 
the emperor”s request saying that he wanted to be 
able to die peacefully in the woods where he was. 


The emperors messenger, Sekkan, told the 
patriarch, “The virtuous [Zen] monks of the capital all 
say, '†Í you wish to understand the Way, you must sỉt 
in meditation and cultivate samadhi. 


576 


9, Tuyên Chiếu 


Lục Tổ được thỉnh đến triểu đình và từ chối, 
nhưng Tổ trình bày giáo pháp cho sứ giả để chuyển 
đến hoàng đề. 


Hoàng để Trung Tông ủng hộ Phật giáo. Vua 
thỉnh Thượng tọa Thần Tú và một huynh đệ là Huệ 
An—đã là Quốc Sư— tới kinh đô. Hai người tâu với 
hoảng đề về tính ưu việt của Lục Tổ, người được Ngũ 
Tổ truyền Phật tâm ấn, cùng với y bát. Thần Tú và 
Huệ An yêu cầu hoàng đề thỉnh Lục Tổ tới kinh đô, và 
hoàng đề gửi sắc lệnh cho Lục Tổ, nói rằng: “Thỉnh 
Thầy đến thưa hỏi, mong Thầy từ niệm, chóng đến 
Kinh đô, chỉ dạy tất cả chúng tôi.” Đây là một vinh 
dự lớn, nhưng Lục Tổ sức khỏe kém và thấy không 
đủ sức đi xa. Tổ dâng biểu từ chối, nguyện trọn đời ở 
nơi rừng núi đến chết. 


Sứ giả của hoàng đề Tiết Giản thưa với Tổ: “Ở 
Kinh thành, các Thiền đức đều nói rằng “Muốn được 
hội đạo ắt phải tọa thiền tập định. 


577 


lt has never happened that anyone attained 
emancipation without relying on meditation.” He 
then asked, “What is the Dharma that you teach?” 
The Sixth Patriarch responded, “One is enlightened to 
the Way through the mind. How could it depend on 
siting?” 


Trying to shut down our senses and shut out 
the external world—turning our backs on others and 
closing down our minds—is not the way of realizing 
the truth. 


Instead of dividing our mind into two when 
we see something, we must open all our senses, all 
our feelings—we must perceive without adding any 
opinions or judgments to what we re experiencing. 
For all things to become clear, we have to make sure 
that our training ¡s this very attentiveness without any 
sense of “good” and “bad” added on. 


To not have that clarity of mind ¡s like going into 
a Wwar zone without a weapon. Without this center 
we become full of thinking, and our mind becomes 
hard to align. This is the central point of this teaching. 
Ean and Jinshu Jöza also knew this, but the difference 
between their teaching and that of the Sixth Patriarch 
was like that between kindergarten and college. lf we 
have truly and actually clarified our mind, we can see 
clearly in each and every mind momert. 


S78 


Nếu chăng nhân nơi thiền định mà được giải 
thoát là chưa từng có vậy, chưa biết Thầy nói pháp 
như thế nào.°” 


Tổ bảo: “Đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao?” 

Cố bế môn các giác quan và đóng cửa thế gian 
bên ngoải—quay lưng lại với người khác và khép kín 
tâm mình—không phải pháp tu nhận ra lẽ thật. 


Thay vì phân chia tâm thành hai khi nhìn thấy 
vật, chúng ta phải mở tất cả giác quan, tất cả cảm giác 
của mình—chúng ta phải tri giác mà không thêm thắt 
ý kiến hay phán đoán vào vật đang trải nghiệm. Để 
mọi sự vật rõ ràng, chúng ta phải đảm bảo sự tu tập 
của mình là chú tâm mà không thêm thắt ý nghĩa nào 
về “tốt” và “xấu”. 

Tâm không sáng tỏ giống như đi vào khu vực 
chiến tranh mà không mang vũ khí. Nếu không chú 
tâm, chúng ta sẽ đầy ắp suy nghĩ, và chúng ta sẽ khó 
điều chỉnh trực tâm. Đây là điểm thiết yếu pháp tu của 
Lục Tổ. Huệ An và Thượng tọa Thần Tú cũng biết 
điều này, nhưng sự khác biệt giữa giáo pháp của họ và 
của Lục Tổ giống như trường mẫu giáo với đại học. 
Nếu đã thực sự và thực tẾ soi sáng tâm mình, chúng ta 
có thê thấy rõ ràng trong từng khoảnh khắc tâm niệm. 


S79 


As is written in the Diamond Sutrg, if we say that 
the Buddha ¡is reclining or sitting, or coming or going, 
we are missing the true mind of the Buddha”s deep 
awakening. The Buddha doesnt think that now he”s 
siting down, now he“s standing, now he“s walking. 
There is no idea about having done something, 
because it is not his body but his awakened mind 
that is functioning. This awakened mind is central. As 
Hakuin said in his Song oƒ Zazen, “Realizing the form 
of no form as form, whether going or returning we 
cannot be any place else. Realizing the thought of no 
thought as thought, whether singing or dancing we 
are the voice of the Dharma.” 


lf we think this is difficult to do, that is because 
we have not yet realized that this very way of being 
is the natural order. This is not something that can 
be understood dualistically, but it is with us all the 
time whether we are aware of it or not. The Sixth 
Patriarch”s disciple Yöka Daishi said, “Moving is zazen, 
sitting ¡is zazen.” In all the postures of the day we 
continue, keeping our zazen going all the time. We 
move and sit and speak, never even knowing what we 
are doing. Not a speck of dualism is possible when we 
are living in this way. This is what the Sixth Patriarch 
is teaching, but it cannot be known or learned from 
thinking about it; ¡it can only be experienced directly. 


S80 


Theo Kinh Kim Cương, nếu chúng ta nói Đức 
Phật nghiêng người hoặc ngồi, hay đến hoặc đi, chúng 
ta lầm qua chân tâm giác ngộ của Phật. Phật không 
nghĩ bây giờ đang ngồi, bây giờ đang đứng, bây giờ 
đang bước đi. Không có ý niệm về làm việc gì, bởi vì 
không phải thân của Phật mà là tâm giác ngộ của Phật 
đang hoạt dụng. Tâm giác ngộ này là chủ yêu. Như 
Bạch Ấn nói trong Tọa Thiền Hòa Tán: 


Trong tướng thấy được vô tướng, 
Đi hoặc về vẫn thưởng an trụ. 
Trong niệm thấy được vô niệm, 

Ca và múa, tất cả đêu là Pháp âm. 


Nếu nghĩ rằng khó làm, là vì chúng ta vẫn chưa 
nhận ra phương pháp này chính là trật tự tự nhiên, 
không phải là việc có thê hiểu theo nhị nguyên, nhưng 
luôn ở bên mình dù chúng ta có nhận biết hay không. 
Đệ tử của Lục Tổ là Vĩnh Gia Huyền Giác nói: “Đi 
cũng thiển, ngồi cũng thiền.” Trong tất cả oai nghi 
hằng ngày chúng ta luôn luôn tiếp tục hành thiền. 
Chúng ta di chuyển và ngồi và nói chuyện, thậm chí 
không bao giờ tác ý đang làm gì. Không có một mẻo 
nhị nguyên nào khi chúng ta hành thiền như thế. Đây 
là điều Lục Tổ giảng dạy, nhưng không thể biết hay 
học từ suy nghĩ; chỉ có thể trải nghiệm trực tiếp. 


S81 


In this way the Sixth Patriarch brings in the 
Diamond Sifra. What we realize has to be the 
Buddhas true mind, not an imitation of his activity, not 
some phenomenon that is immediately changing. But 
because we look at things only from the phenomenal 
angle, in terms of moving and sleeping and sitting, 
we never see what is being taught here. What is it to 
know that place where the Buddha ¡is awakened? How 
can we know this state of mind the Sixth Patriarch 
describes so clearly as “From the origin, there is not 
one single thing”? There cannot be anything added 
on; everything has to be let go of. Even the idea of 
letting go has to be let go of. 


Sekkan continued, “Since l cannot fulfill the 
orders to bring you back to the capital to teach people 
there, please teach me, one who is so ignorant. There 
are many like me in the capital who really want to 
do zazen, and if you tell me the central point, then I 
can relate it to them, and we can continue its spread 
like the light of one candle going to ten, going to a 
hundred, going to a thousand.” 


The patriarch responded, “As you said, this one 
light will light many people“s lights, but that implies 
that the world ¡is dark. And so you are embracing a 
view that there is both light and dark.” 


582 


Như thế, Lục Tô quy về Kinh Kim Cang. Điều 
chúng ta nhận biết phải là chân tâm của Phật, không 
phải là mô phỏng hoạt động của Ngài, không phải là 
một hiện tượng nào đó đang biến đổi tức thì. Nhưng 
vì chúng ta nhìn sự vật chỉ từ góc độ hiện tượng, với 
tên là di chuyển và ngủ và ngồi, chúng ta không bao 
giờ thấy điều gì đang chỉ dạy ở đây. Chỗ Phật giác 
ngộ là thế nào? Làm sao có thê biết trạng thái tâm mà 
Lục Tổ mô tả rõ ràng là “xưa nay không một vật”? 
Không thể thêm thắt; phải buông bỏ tất cả. Ngay cả ý 
tưởng buông bỏ cũng phải buông bỏ. 


Tiết Giản thưa: “Đệ tử [trở về kinh,] không làm 
tròn mệnh lệnh thỉnh Thầy chỉ dạy, [chúa thượng ắt 
hỏi,] cúi mong Thây từ bi chỉ bày tâm yếu cho đệ tử là 
người vô minh, [để tâu lại hai cung] và những người 
học đạo (tọa thiền) ở kinh thành, tiếp tục lan truyền vi 
như một ngọn đèn mồi trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối 
đều được sáng, sáng mãi không cùng”. 


Tổ bảo: “Như ông nói, tiếp tục lan truyền ví như 
một ngọn đèn môi trăm ngàn ngọn đèn, điều đó hàm 
ý răng thế giới tối tăm. Vì thế ông đang chấp vào 
quan điểm hai bên có sáng có tối. [Đạo không có sáng 
tối, vì đối đãi mà lập tên. Kinh Tịnh Danh nói: Pháp 
không có so sánh vì không có đối đãi.]” 


S83 


As the Buddha has taught, “We are what we 
think, having become what we thought; like the wheel 
that follows the cart-pulling ox, sorrow follows an evil 
thought. We are what we think, having become what 
we thought; like the shadow that never leaves one, 
happiness follows a pure thought.” 


lf you put your smaill self into the center of the 
picture and try to align a world from that point of view, 
that is like cleaning mud with mud. From the origin 
there are no such oppositions as dark and light, gain 
and loss, good and bad. Does the sun refer to things in 
that way? Ilt is only from our smaill self”s dualistic point 
of view that we look at things in that polar sense. As 
long as you do not know this origin prior to those 
dualistic opposites, there will be no resolution. 


Sekkan said, “ls that so? There is no light? But I 
thought darkness is delusion and light was our original 
mind free from delusion.” 


The Sixth Patriarch answered, “You see the 
Buddha”s wisdom as light and delusion as darkness 
because you have preconceived notions of what light 
and darkness are. What is most important is not to 
define light and darkness in a relative way, but to see 
what would bring light to this world.” 


S84 


Như Phật dạy: 


Pháp Cú 1 Pháp Cú 2 
Ý dẫn đầu các pháp Ý dẫn đầu các pháp 
Ý làm chủ, ý tạo Ý làm chủ, ý tạo 
Nếu với ý ô nhiễm Nếu với ý thanh tịnh 
Khổ não bước theo sau — An lạc bước theo sau 
Như xe theo vật kéo Như bóng không rời hình. 


Nếu đặt bản ngã nhỏ hẹp vào trung tâm sự việc 
và cô găng điều chỉnh thế giới từ quan điểm đó, sẽ 
giống như lấy bùn làm sạch bùn. Từ khởi thủy, không 
có tôi đối với sáng, được với mắt, tốt với xấu. Mặt trời 
có chọn lựa sự vật như thế không? Chỉ vì quan điểm 
nhị nguyên của bản ngã nhỏ hẹp mà chúng ta nhìn 
sự vật phân hai. Bao lâu không nhận biết căn nguyên 
trước khi có đối đãi nhị nguyên, sẽ không có cách giải 
quyết. 

Tiết Giản nói: “Vậy sao? Không có ánh sáng 
sao? Nhưng tôi nghĩ tối dụ cho phiền não và sáng dụ 
cho [trí tuệ] bản tâm không phiền não.” 


Lục Tổ trả lời: “Ông thấy trí tuệ của Phật như 
sáng và phiền não như tối vì ông có định kiến về sáng 
và tối. Điều quan trọng nhất không phải xác định sáng 
và tối theo tương đối, nhưng phải thấy điều gì sẽ mang 
ánh sáng cho thế gian này.” 


S8S 


lÍ we enter a dark room at night and make 
the room light, does that mean that all darkness is 
dispelled? We all must first awaken to our true and 
original mind, without any relative ideas remaining. 
But we cannot do this intellectually; our truth can 
only be known by becoming completely awakened 
to this place where there is no dualism. This is our 
original true mind. lf we don't realize that, then we 
will remain caught on dualistic perceptions. 


We may say that all people are ignorant and have 
desires, and so we have to awaken. This makes sense 
perhaps in a practical way. But it's a self-centered 
point of view to think we are saved by getting rid of 
all of our desires. Sleeping and eating are desires, 
after all. The point ¡is that we have to make use of 
that ignorance, make use of those desires as they are, 
becoming them completely. Then we'”ll become light. 
Where is there any darkness when we become each 
thing we encounter totally and completely? 


Sekkan continued questioning the Sixth 
Patriarch, “Then what is the teaching of the Mahayana 
School? What is it that you call a fully awakened eye?” 
Seeing ourselves from within is our buddha nature. 
But because there ¡is still a dualistic sense to that, 
we have to move beyond being caught on transient 
phenomena and mistaking them for real. 


586 


Nếu chúng ta bước vào căn phòng tối vào ban 
đêm và bật đèn sáng, có phải bóng tối tan hết? Tất 
cả chúng ta trước tiên phải tỉnh ngộ bản tâm, không 
còn bất kỳ ý tưởng tương đối nào. Nhưng chúng ta 
không thê thực hiện trên bình diện tri thức; lẽ thật chỉ 
có thê nhận biết qua sự tỉnh ngộ hoàn toàn chỗ không 
còn nhị nguyên. Đây là bản tâm chúng ta. Nếu không 
nhận ra bản tâm thì chúng ta vẫn trói buộc vảo tri giác 
nhỊ nguyên. 


Có thê nói tất cả mọi người đều vô minh và tham 
ái, và vì vậy chúng ta phải tỉnh ngộ. Như thế có lẽ có 
lý trên mặt thực tế. Nhưng đó là một quan điểm chấp 
ngã nghĩ rằng mình được giải thoát khỏi tham ái. Ngủ 
và ăn là tham ái. Vấn đề là chúng ta phải xử dụng sự 
vô minh, tham ái như đang là, và phải hoàn toàn là 
một với cả hai. Rồi chúng ta sẽ là ánh sáng. Vậy ở đâu 
có bóng tối khi chúng ta hoàn toàn là một với mỗi sự 
vật gặp phải một cách toàn diện? 


Tiết Giản thưa: “Thế nào là kiến giải Đại thừa? 
Cái gì là con mắt giác ngộ viên mãn?” Tự thấy mình 
trong tâm là Phật tánh nơi chúng ta. Nhưng vì còn 
mang ý nghĩa nhị nguyên, chúng ta phải siêu vượt sự 
trói buộc vào những hiện tượng vô thường mà nhằm 
lẫn là chân thật. 


S87 


Countless crimes are committed because people 
mistake phenomena for something real. Our mind is 
truly beyond that dualism, but we have a hard time 
realizing that. As Master Rinzai said in his Records, we 
become trapped by a lack of deep faith, a lack of deep 
confidence. Because we lack that confidence, we 
are always thinking that there is a division. The Sixth 
Patriarch”s Zen is only right here. There is nothing but 
true nature in all there is. “From the origin there is not 
one single thing.” But we don't see this; we get caught 
on our own shadow. 


There is no obstacle in a desire as long as we 
don't identify it as who we are. Although we are 
warned against intoxication, joining in when everyone 
is offered sake at a celebration is appropriate and 
necessary. There is no need to think of this as 
something negative that shouldnft be done. lf our 
buddha natưre is apparent, if we have the appropriate 
desire at the appropriate time, then our desires and 
our buddha nature are one and the same. When the 
desires and the need for a way to see ourselves as 
pure and innocent become an obstacle, then that is a 
problem. 


Its not about not answering the phone because 
we are deeply in samadhi, or being unwilling to move 
and do things because we want to remain in zazen all 
the time. The point is not to manifest our own idea of 
buddha nature. 


S88 


Vô số tội phạm gây ra bởi vì thiên hạ nhằm lẫn 
hiện tượng cho là chân thật. Tâm chúng ta thực sự siêu 
vượt nhị nguyên, nhưng cần có thời gian khó nhọc để 
nhận biết. Như Lâm Tế đã nói trong Ngữ Lục, chúng 
ta bị mắc bẫy vì thiếu niềm tin, thiếu tự tin thâm sâu. 
Bởi vì thiếu tự tin, chúng ta luôn nghĩ có phân hai. 
Thiền của Lục Tổ chỉ là hiện tiền. Không một vật 
ngoài chân tánh trong tất cả sự vật đang là. “Xưa nay 
không một vật.” Nhưng chúng ta không thấy được; 
chúng ta bị trói buộc vào cái bóng của chính mình. 


Sẽ không chướng ngại trong ham muốn bao lâu 
chúng ta không đồng hóa ham muốn xem là mình. 
Mặc dù được cảnh báo chống độc hại, khi tham dự 
lễ kỷ niệm và mọi người được mời rượu sake vẫn 
thích hợp và cần thiết. Không cần nghĩ đó là tiêu cực, 
không nên uống. Nếu Phật tánh nơi chúng ta hiển lộ, 
nếu chúng ta có ham muốn thích hợp vào thời điểm 
thích hợp, thì ham muốn và Phật tánh nơi chúng ta là 
một và không khác. Khi ham muốn và nhu cầu xem 
như phương tiện đề thấy chính mình thanh tịnh và hồn 
nhiên trở thành chướng ngại, thì đó mới là vấn đề. 


Không phải về việc không trả lời điện thoại vì 
trong đại định, hoặc không muốn di chuyển và làm 


việc vì muôn tọa thiên dải lâu. Vân đê không phải 
biêu lộ ý niệm về Phật tánh. 


S89 


lt is to be alive and actual while remaining quiet 
within, to be amid desires while remaining unmoved 
by them, to be at one with each momernt. This is how 
the Sixth Patriarch is teaching us. 


To Sekkans queston, the Sixth Patriarch 
answered, “lt is neither eternal nor noneternal; it is 
above existence and nonexistence.” There is only one 
path, the path to kenshö, the path to realization of true 
nature. The eightfold path, the twelve causes—these 
are only ways of helping us walk that one path. For 
the liberation of all beings, we have to see clearly. And 
then we have to see how society and its people can 
be helped and work toward each person”s awakening. 


“Please tell me more about this,” Sekkan begged 
the Sixth Patriarch. Our true nature has no form, yet 
it can extend into the ten directions. Our mind has 
no form, yet we invent a fixed ego. But we are not 
the same person forever. Our circumstances are like 
a river, always flowing, always changing. We want to 
classify our perceptions into good and bad or win and 
lose, but only when we have no preconceptions can 
we see clearly. 


We do sesshin to realize what the Sixth Patriarch 
is teaching, to perceive without casting any thoughts 
of good and bad on what is perceived. 


S90 


Đó là [ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ,] sinh 
động và thực tế mà vẫn im lặng nội tâm, [trụ trong 
phiền não mà không loạn] giữa ham muốn vẫn chăng 
động tâm, là một với từng khoảnh khắc. Đây là cách 
Lục Tổ chỉ dạy. 

Đối với câu hỏi của Tiết Giản, Lục Tô trả lời: 
“Chăng đoạn chăng thường; không sanh không diệt.” 
Chỉ một con đường, con đường kiến tánh, con đường 
chứng ngộ chân tánh. Bát Chánh Đạo, Thập nhị nhân 
duyên——chỉ là phương pháp giúp chúng ta bước ổi 
trên đường đạo độc nhất này. Đề độ tha, chúng ta phải 
thấy biết sáng suốt. Và sau đó chúng ta phải xem xét 
xã hội và con người cần được giúp đỡ như thế nào và 
có biện pháp hướng dẫn mỗi người đạt ngộ. 


Tiết Giản cầu Lục Tổ: “Xin giải thích thêm.” 
Chân tánh nơi chúng ta không hình tướng, nhưng có 
thể rộng mở khắp mười phương. Tâm chúng ta không 
hình tướng, tuy vậy chúng ta tạo ra bản ngã có định. 
Nhưng chúng ta không phải mãi mãi vẫn là một người. 
Hoàn cảnh chúng ta giống như dòng sông, luôn trôi 
chảy, luôn biến đổi. Chúng ta muốn phân loại tri giác 
là ốt và xấu hoặc thắng và bại, nhưng chỉ khi chúng 
ta không có định kiến, chúng ta mới thấy sáng suốt. 


Chúng ta tu tập ở khóa tiêp tâm đê chứng ngộ lời 
dạy của Lục Tô, đề tri giác mà không khởi niệm tôt và 
xâu về vật cảm nhận. 


S91 


But that does not mean to leave society behind. 
The functioning of awareness is what is important. 
Without our awareness we cannot perceive. But 
because we pick and choose among our perceptions, 
we complicate matters. Our source of awareness is 
prior to any of that picking and choosing. We do zazen 
to return to that true base—to that place where we 
can know the world without division. We have to dig 
and dig and dig to have the confidence to clearly see 
beyond good and bad, profit and loss, me and society. 
And this source of light, without any darkness, is our 
true nature. 


The Vimalgkirti Sùtra tells the story of Sharihotsa, 
who plays the role of the fool to bring the Mahãyana 
teaching into clarity. The heavenly beings in this 
chapter rain flowers down, and the flowers stick to 
the bodies and clothes of the top ten disciples of the 
Buddha. But the falling flowers do not stick to the 
bodies and clothes of the bodhisattvas. 


Sharihotsa says, “Why are you sending all these 
flowers down? They're sticking all over usl” 


The heavenly beings answer, “So why do you 
keep trying to pull them off?” 


S92 


Nhưng không có nghĩa không quan tâm đến xã 
hội. Sức hoạt dụng của sự tỉnh giác là điều quan trọng. 
Không tỉnh giác, chúng ta không thể tri giác. Nhưng 
vì có lựa chọn trong tri giác, chúng ta khiến vấn đề 
phức tạp. Nguồn tỉnh giác của chúng ta phải có trước 
bất kỳ sự lựa chọn nào. Chúng ta tọa thiền để trở về 
nền tảng chân thật đó—nơi có thê nhận biết thế giới 
bất nhị. Chúng ta phải đào sâu và đào sâu để có niềm 
tự tin sẽ thấy biết sáng suốt và siêu vượt tốt xấu, được 
mắt, tôi và xã hội. Và nguồn sáng này, không có bóng 
tối, là chân tánh nơi chúng ta. 


Kinh Duy Ma Cật kế câu chuyện về Xá-lợi-phất, 
đóng vai giả dại để làm sáng tỏ giáo huấn Đại Thừa. 
[Bấy giờ trong thất của Duy Ma Cật] có một thiên nữ 
thấy trời, người đến nghe pháp, liền hiện thân xuống 
rải hoa trời lên các vị Bồ-tát và Đại đệ tử. Trên thân 
chư Bồ-tát hoa tức thì rơi xuống đất, nhưng trên thân 
mười vị đại Đệ tử thì bám dính. 

Xá-lợi-phất nói: “Sao quý vị lại rải hoa xuống? 
Dính khắp người chúng tôi!” 


Thiên nữ: “Sao ngài lại phủi hoa đi?” 


7 Chương 7, Quán Chúng Sinh. 
593 


Sharihotsa says, “We are righteous people of 
training; we don”t want flowers all over us.” 


The heavenly beings say, “Because you are stuck 
on those flowers, you can't get them off. They are not 
attached to you; you are caught on them.” 


In the same way, people become attached to sake 
or sweets or music and cant let go of these things. 
Or someone who is sitting quietly is bothered by the 
noisy person sitting nearby listening to music. These 
are all just shadows we have invented ourselves. lt's 
not a problem to have preferences if we don't get 
pulled around by them. For example, pride can be 
useful in some cases, but attachment to what we are 
proud about causes war and conflicts. 


In the Vimalakirti Sutrd ¡t says, “You have neither 
arrived nor have you left.” lf we think that we have 
moved to come and go, it is because we are caught on 
an idea of ourselves as physical entities. Argeuments 
among religions are the greatest source of world 
conflict right now. Yet the religions are what must save 
humankind—all of humankind, not just a particular 
group of humankind. As long as people are caught on 
their locality, we will have conflicts, even though we 
are all on one and the same planet. 


S94 


Xá-lợi-phất đáp: “Chúng tôi là người tu chân 
chánh nghe pháp [, hoa này không như pháp]; chúng 
tôi không muốn hoa dính khắp người của chúng tôi.” 

Thiên nữ nói: “Bởi vì ngài dính mắc vào hoa, 
nên không thê phủi được. Hoa không bám vào ngài, 
nhưng chính ngài dính vào hoa.” 


Cũng vậy, con người dính mắc rượu sake hoặc 
sự âu yếm hoặc âm nhạc và khó thê buông bỏ. Hoặc 
đang ngồi yên bị người ngôi gần nghe nhạc ồn ào 
làm phiền. Tất cả chỉ là bóng tối do chúng ta tự phát 
minh. Không có vấn đẻ nếu có sở thích mà không bị 
chi phối. Ví dụ, niềm tự hào có thể hữu ích trong vài 
trường hợp, nhưng chấp dính vào điều chúng ta tự 
hào sẽ gây ra xung đột và chiến tranh. 


Kinh Duy Ma Cật nói: “Không đến và cũng 
không rời.” Nếu nghĩ rằng chúng ta chuyền động đến 
và đi, là vì chúng ta trói buộc vào ý tưởng mình là 
thực thể vật lý. Lập luận giữa các tôn giáo là nguồn 
xung đột lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, tôn 
giáo phải cứu độ nhân loại—tất cả nhân loại, không 
chỉ một nhóm nhân loại đặc biệt. Bao lâu con người 
còn trói buộc vào địa phương mình, sẽ có xung đột, 
mặc dù tất cả đều sống trên cùng một hành tinh như 
nhau. 


S95 


This is our place to live, all of us. We cant go 
on thinking that there ¡is nothing beyond the level 
of our own smaill horizon—we have to see ourselves 
as citizens not only of the planet but of the whole 
Universe. 


Sekkan continued, “You said it is above existence 
and nonexistence, but all religions say that. How is 
Buddhism any different? Isnt that the same as the 
teaching of the heretics?” Heretics here means any 
religion other than Buddhism. 


The Sixth Patriarch explained, “We all have a 
span of a lifetime. But if we see that as truly nothing 
at all, then we cannot hold to a view that is nihilistic.” 


What does it mean to talk about “no birth and 
no death”? lf we leave the world of existence and 
change to a world of nonexistence, in that very change 
there is an existence. So this cannot be described as 
without birth and without death. Or if we believe in 
a life after death, that is neither without birth nor 
without death, because there is some kind of birth 
after death. But the true nature is empty from the 
origin—empty of any birth and empty of any death. 
True nature is never born and never dies, even though 
our physical body is born and dies. This is the true “no 
birth and no death.” 


596 


Đây là nơi chúng ta sống, tất cả chúng ta. Chúng 
ta không thê tiếp tục nghĩ rằng không có gì ngoài 
đường chân trời nhỏ hẹp của mình—chúng ta phải 
thấy mình là công dân không phải chỉ của hành tinh 
mà còn của toàn thê vũ trụ. 


Tiết Giản thưa: “Thầy nói chắng sanh chăng diệt, 
nhưng mọi tôn giáo đều nói như thế. Phật giáo khác 
chỗ nào? Thế thì đâu khác với ngoại đạo?” Ngoại đạo 
ở đây có nghĩa những tôn giáo không phải Phật giáo. 


Lục Tô giải thích: “Tất cả chúng ta đều có một 
quãng đời. Nhưng nếu thấy thực sự không một vật, 
chúng ta vẫn không thể giữ quan điểm đó là hư vô.” 


“Bất sinh bất diệt” nghĩa là gì? Nếu rời khỏi 
thế giới hiện hữu và vô thường đến thế giới phi hữu, 
chính trong vô thường có một sự hiện hữu. Vì vậy, 
điều này không thê mô tả như bất sinh bắt diệt. Hoặc 
nếu tin vào có đời sông sau khi chết, cũng không phải 
bất sinh bắt diệt, bởi vì có tái sinh sau khi chết. Nhưng 
chân tánh xưa nay là không—không sinh không diệt. 
Chân tánh không bao giờ sinh không bao giờ tử, mặc 
dù thân vật chất của chúng ta sinh và tử. Đây là lẽ thật 
“bất sinh bất diệt.” 


S97 


To receive life or not have life, or to be born 
and to then die—these are all matters of a dualistic 
consciousness. This is not the actual true essence of 
it all. No matter which dregs of consciousness we try 
to clarify, from the origin there is nothing whatsoever. 


Do not be deceived by any words; your mind is 
fresh and purel The blowing wind sounds, and you 
become the wind's sound. The bell rings, and you 
become its ringing. There is nothing beyond that. In 
one instant, any of these may come forth from our 
ears as hearing. There is no division between inner 
and outer, between the world of myself, the act of 
hearing, and that which ¡is being heard. This place 
where there is no separation at all can only be spoken 
of as love. Everything else is circumstances. We don't 
even need the word /ove or any explanation about it. 
We don't even need the words no birth and no death. 
There is only this great love for society that we all 
have, and that just is. Nothing else is necessary. But 
problems arise because our small-minded ego gets in 
the way. 


Finally Eno tells Sekkan how to realize what he 
is telling him. He does not need any difficult training, 
only to free himself from all thoughts—good ones 
as well as bad—becoming the state of mind he has 
always been. 


S98 


Thọ nhận mạng sống hoặc không có đời sống, 
hoặc sinh ra và sau đó chết đi—tất cả là vấn đề của 
tâm thức nhị nguyên. Đây toàn không phải bản thể 
thực sự. Dù cố làm sáng tỏ tâm thức chút nào đi nữa, 
xưa nay vẫn không một vật. 


Đừng bị chữ nghĩa lừa dối; tâm bạn tươi nhuận và 
thanh tịnh! Gió thôi vi vu, và bạn là tiếng gió. Chuông 
reo, và bạn là tiếng chuông. Không một vật ngoài việc 
này. Trong khoảnh khắc, bất cứ việc nào xuất phát từ 
tai là nghe. Không có phân chia giữa trong và ngoài, 
giữa thế giới của tự ngã, cái nghe, và vật bị nghe. Nơi 
này, chỗ không có một sự tách biệt nào, chỉ có tình 
thương là nói lên được. Mọi thứ khác là cảnh duyên. 
Chúng ta thậm chí không cần chữ finh thương hay 
lời giải thích nào. Thậm chí không cần những chữ 
bắt sinh bất diệt. Chỉ có tình thương bao la đành cho 
xã hội mà tất cả chúng ta đều có, và chỉ là như thế. 
Không một vật nào khác cần thiết. Sở đĩ phát sinh vấn 
đề là do bản ngã nhỏ hẹp của chúng ta can dự. 


Cuối cùng, Lục Tô nói với Tiết Giản: “Nếu ông 
muốn biết tâm yêu, không cần tu luyện gian khổ, chỉ 
tất cả thiện ác trọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào 
tâm thê [thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng 
hằng sa] luôn sẵn có.” 


S99 


lf we simply receive it in our eyes, it becomes 
seeing. Receiving it in our nose, it becomes smelling. 
Receiving it in our mouth, it becomes tasting or 
speaking. Receiving ¡it in our hands, it becomes 
holding things. Receiving it in our feet, ¡it becomes 
carrying our body. lt transforms and becomes these 
capabilities. When we just see with our eyes and hear 
with our ears, it manifests freely. But we cannot add 
on any intellectual ideas. From the origin it is always 
wide open, full and taut. 


Sekkan was deeply moved. When he returned to 
the capital, the emperor was also in great wonder at 
the teaching he brought. The Sixth Patriarch hadnt 
been able to go to the capital, but he had taught them 
splendidly through Sekkan. He was a great treasure of 
the whole country, teaching all people of their clear 
mind. 


An official edict was issued, recognizing that 
“Sekkan did well to transmit this in a way that we 
could understand it so clearly.” 


They were deeply grateful and presented to the 
Sixth Patriarch a robe and a crystal bowl, and said that 
they would renovate his monastery and preserve for 
all the great teaching that he had given. 


600 


Nếu chúng ta đơn giản nhận tâm thê nơi mắt, đó 
là cái thấy. Nhận nơi mũi, đó là cái ngửi. Nhận nơi 
miệng, là cái nếm hoặc nói. Nhận nơi tay, là cầm nắm 
đồ vật. Nhận nơi chân là mang vác thân mình. Tâm 
thê chuyền biến và thành những khả năng kê trên. Khi 
chúng ta chỉ nhìn bằng mắt và nghe bằng tai, tâm thê 
hiện hành tự tại. Nhưng chúng ta không được thêm 
thắt bất kỳ ý tưởng tri thức nào. Xưa nay tâm thể luôn 
rộng mở, viên mãn. 


Tiết Giản rất xúc động [nhờ chỉ dạy, hoát nhiên 
đại ngộ], lễ từ trở về cung dâng biểu tâu lên những 
lời của Tổ, hoàng đề cũng rất ngạc nhiên. Lục Tổ đã 
không đến kinh đô, nhưng Tổ đã chỉ dạy mọi người 
tuyệt vời qua lời lẽ của Tiết Giản. Tổ là một kho báu 
lớn lao của cả nước, chỉ dạy tất cả mọi người thanh 
tịnh hóa tâm mình. 


[Ngày mùng ba tháng chín năm ấy] có chiếu 
tưởng dụ rằng: “Tiết Giản truyền lại lời Thầy (Lục Tổ) 
chỉ dạy tri kiến Như Lai, giúp chúng ta hiểu rõ ràng.” 

Họ cảm ân đức Thây, đầu đội không thôi, cùng 
dâng chiếc Ma Nạp ca-sa và bát thủy tinh, [sắc cho 
Thứ sử Thiều Châu] sửa sang lại chùa [và ban hiệu 
chùa cũ Thầy ở là chùa Quốc Ân].” 


601 


-Ý 10. Final Instructions Ề 


The Sixth Potriarchs ƒfinal instrucHons to his 
ƒollowers at the time oƒ his death. 


What is commonly included as the first section 
of the final chapter of the Platform Sutra was a later 
addition and not part of the original gathering of the 
teachings of the Sixth Patriarch. Thus we will start 
with the section that is confirmed to be from the Sixth 
Patriarch. 


In the year 712, Enö asked his disciples to 
build a memorial tower for him in Shinshu, to be 
completed as quickly as possible. Shinshu—today”s 
Koshu—was three hours south of Sokeizan, where 
the Sixth Patriarch taught, but a major river flowed 
from Sokeizan to Koshu, facilitating travel. Nanka-ji, 
a temple in Koshu, honors to this day the mummified 
body of the Sixth Patriarch. But at that time, a 
memorial tower was hurriedly finished at Kokuon-ji. 


When the tower was completed, the Sixth 
Patriarch announced that he would be dying soon. 
“You don't have any doubts left, do you?” he asked 
his disciples. “lf you do, I will resolve them now. I will 
teach you while I can still speak. You will not be able 
to ask me later.” 


602 


-f 10. Phó Chúc lề 


Lời dạy cuối cùng của Lục Tô cho hàng môn đệ 
lục Tô viên tịch. 


Phần đầu của chương cuối kinh Pháp Bảo Đàn 
do sau nảy bổ sung và không thuộc tập hợp nguyên 
bản giáo pháp của Lục Tổ. Do đó chúng ta sẽ bắt đầu 
với phần được xác nhận là của Lục Tổ. 


Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tý, Diên 
Hòa tháng bảy (712 DL), Tổ sai đệ tử đến Tân Châu, 
chùa Quốc Ân (nay là Quảng Châu cách Tào Khê ba 
tiếng về phía nam, nơi Lục Tổ chỉ dạy) dựng tháp. 
Một con sông lớn chảy từ Tào Khê đến Quảng Châu, 
tạo điều kiện cho du lịch. Chùa Nam Hoa, ở Quảng 
Châu, danh dự cho ngày nay vì có nhục thân Lục Tổ. 
Nhưng vào thời đó, tháp tưởng niệm đã nhanh chóng 
hoàn tất tại chùa Quốc Ân. 


Khi tháp hoàn tất, [ngày mùng một tháng bảy] 
Lục Tổ họp đồ chúng bảo rằng: “Tôi đến tháng tám 
muốn lìa thế gian, các ông có nghỉ phải hỏi sớm, tôi vì 
các ông phá nghi bây giờ [khiến các ông dứt mê, nếu 
tôi đi rồi], sau không có người dạy các ông.” 


603 


In the same way the Buddha at age eighty said 
to Ananda that his body had become “a broken-down 
cart,” and he would only be alive until the end of the 
year. In tears Ananda asked what would they do then; 
to whom would they turn when they had questions? 


The Buddha answered with the famous words, 
“Don't look to others; don t look outside yourself. Take 
refuge in the Dharma. Take refuge within.” People who 
know Dharma—the truth within—without fail will 
find a path through whatever questions or problems 
arise. On the banks of the Kushinagar River under the 
áala trees, with his face to the east and his head to 
the north, the Buddha said to his disciples, “This is my 
ending.” And then he said, three times, “Do you have 
any questions? l can only answer them now.” 


His disciples were all weeping. One of the 
disciples, Anura, spoke for all of them: “Even if the sun 
chills and the moon goes out, we'lÌ never doubt your 
teaching of the four noble truths and the eightfold 
path. For those who have not yet heard these we will 
continue teaching, always.” 


The Buddha then said, “I will enter nirvana now.” 
Everyone was crying, and he said, “Donft cryl This 
body has to be returned. 


604 


Giống như Đức Phật tám mươi tuổi đã nói với 
ngài A-nan rằng thân Phật đã trở thành “chiếc xe bị 
hỏng,” và Phật chỉ sống tới cuối năm. A-nan rơi lụy 
hỏi phải làm gì sau này; khi có câu hỏi phải quy về ai? 


Đức Phật đã trả lời với câu nồi tiếng “Đừng nhìn 
người khác; không nhìn ra ngoài. [Người chân chánh 
chỉ tìm đường] nương tựa vào giáo pháp. Hãy nương 
tựa bên trong.” Những người nhận biết Pháp —lẽ 
thật—chắc chắn sẽ tìm thấy một đường đạo qua câu 
hỏi hay vấn đề phát sinh. Trên bờ sông Kushinagar 
dưới gốc cây sa-la, quay mặt hướng về phía đông và 
đầu về phía bắc, Phật nói với các đệ tử: “Đây là nhập 
diệt.” Rồi Phật bảo, ba lần: “Có câu hỏi nào không? 
Ta chỉ có thê trả lời ngay bây giờ.” 


Các môn đồ của Phật đều khóc. Một trong những 
đệ tử, A Nậu Lâu Đà (A Na Luật), đã đại diện tất cả 
chúng thưa: “[Bạch đức Thế Tôn,] mặt trăng có thê 
làm nóng lên, mặt trời có thể làm lạnh đi, nhưng Tứ 
Diệu Đề và Bát Chánh Đạo mà đức Thế Tôn đã dạy 
thì [không thể khác đi được, ] không bao giờ nghi ngờ. 
Đối với những người chưa từng nghe, chúng con đệ 
tử sẽ tiếp tục chỉ dạy.” 


Đức Phật sau đó nói: “Ta sẽ nhập niết bàn bây 
giờ.” Mọi người đều khóc, và Phật bảo: “Đừng khóc! 
Thân này phải được trả về. 


605 


You have the Dharma, and if you have not 
awakened to that Dharma yet, then awaken to it even 
one day sooner. In the truth you are always with me. l 
have taught everything that could be taught and have 
left a karmic affiliation to that teaching.” This is how it 
is written in the Legacy Teqachings Sutra. 


Hökai, who recorded his teachers words for this 
Platform Sutrg, and the others present were all in 
tears as the Sixth Patriarch spoke of his departure. We 
receive our physical bodies from our parents, but the 
karmic affiliation to a teacher is a greater and deeper 
connection than the one to our physical parents. In 
the classic painting of the Buddha”s entrance into 
parinirvana, gathered around the supine Buddha are 
all of his disciples and all of the animals, all sobbing. 


Among those with the Sixth Patriarch, only 
Kataku Jinne was not crying. Kataku Jinne was the one 
who would later go on to teach at the capital, carrying 
the transmission of the Sixth Patriarch and working 
to further clear up the many problems with the 
overly formalized Zen of the north of China. Pointing 
to Jinne, the Sixth Patriarch said, “Lookl Only young 
Jinne knows the clear truth here. Look at his seniors, 
all weepingl” 


606 


Chánh pháp [tự lợi lợi tha] đã có đầy đủ, [Tỳ 
kheo các ông thường phải nhất tâm siêng cầu đạo Giải 
thoát,] nếu chưa chứng ngộ Pháp thì phải chứng ngộ 
càng sớm càng tốt. Trong lẽ thật các ông luôn ở bên 
Ta. Ta đã dạy tất cả điều cần dạy và tạo nghiệp duyên 
cho giáo pháp.” Kinh Di Giáo đã ghi chép như vậy. 


Pháp Hải, người ghi chép lời dạy của thầy mình 
trong Pháp Bảo Đàn, và những người khác hiện diện 
nghe Tổ nói lời từ biệt thảy đều rơi lệ. Chúng ta nhận 
thân vật chất từ cha mẹ, nhưng nghiệp duyên với vị 
thầy là mối tương giao lớn lao hơn và thâm sâu hơn so 
với cha mẹ huyết thống. Trong bức tranh cô điển Phật 
nhập Niết-bàn, hàng môn đệ và muông thú tập hợp 
quanh Phật nằm nghiêng, tất cả đều nức nở. 


Đối với Lục Tổ các đệ tử thảy đều rơi lệ, chỉ có 
Thần Hội [thần tình bất động], không khóc. Hà Trạch 
Thần Hội là người sau này tiếp tục giảng dạy ở kinh 
đô, được Lục Tổ truyền thừa và về sau đãm trách việc 
làm sáng tỏ thêm nhiều vẫn đề với Bắc Thiền Trung 
Quốc đã mang hình thức thái quá. Chỉ vào Thần Hội, 
Lục Tổ nói: “Nhìn kìa! Chỉ có Thần Hội thiếu niên 
biết được lẽ thật rõ ràng ở đây. Hãy nhìn vào hàng cao 
niên của y, tất cả đều khóc lóc!” 


607 


As long as we are moved by appearances, we 
don't know the deepest truth. Doing zazen doesn't 
do away with our deep feelings. We just don”t drown 
in them. We would not seek to liberate all beings in 
society if we didn”t have deep feelings for them. Then 
we would be training only for ourselves and not for all 
of society. The Buddha said, “All of the three realms as 
they are are my home, and all of the people in those 
three realms are my children.” To know this is a matter 
of course with awakening, because we know we are 
not this particular physical body but that all beings are 
our body. And their suffering is our suffering. What 
the Sixth Patriarch ¡s saying is that if we feel the pain 
of people in society too deeply, we will lose track of 
our clear, objective view. 


The patriarch continued, “Who ¡is it yoưre 
crying for so sadly now? lf yoưre sorry for me, you 
don't know where lm going. | khow myself where lm 
going. lf I didn“t know where | was going, | wouldnt be 
announcing it to you in advance! lf you knew where | 
was going, then you wouldn't be crying.” 


This is the marrow of the Dharma. Every night 
we chant Daie Zenji's Vow ƒor Awakening, which tells 
us clearly about getting ready seven days before our 
death. Every bit of this life we have lived has been 
phenomena. 


608 


Chừng nào còn bị sắc tướng làm động tâm, chúng 
ta không thê biết lẽ thật uyên áo. Tọa thiền không loại 
bỏ cảm giác, chúng ta chỉ cần không bị cảm giác nhận 
chìm. Chúng ta sẽ không tìm cách độ tha nếu không 
có tình cảm sâu dày với tất cả chúng sinh trong xã 
hội. Rồi thì chúng ta tu tập chỉ vì mình và không phải 
vì xã hội. Đức Phật nói: “Tam giới như thị là nhà, và 
tất cả chúng sanh trong tam giới là con.” Muốn nhận 
ra việc này tất nhiên phải chứng ngộ, bởi vì chúng ta 
biết mình không phải là thân cá biệt này nhưng tất cả 
chúng sinh đều là thân mình. Và đau khổ của họ là 
đau khổ của mình. Lục Tổ bảo nếu cảm thấy nỗi đau 
của người trong xã hội quá sâu xa, chúng ta sẽ không 
còn tầm nhìn sáng suốt, khách quan. 


Lục Tổ tiếp tục: “Nay các ông buồn khóc vì lo 
cho ai? Nếu lo ta chăng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ 
đi. Nếu ta chăng biết chỗ đi thì trọn không báo trước 
cho các ông! Nếu biết chỗ đi của ta tức không nên 
buồn khóc.” 


Đây là cốt tủy Phật Pháp. Mỗi đêm chúng ta tụng 
Lời Nguyện Chứng Ngộ của thiền sư Đại Huệ, cho 
biết rõ ràng việc chuẩn bị sẵn sàng bảy ngày trước khi 
lâm chung. Mỗi nhịp đập cuộc sống chúng ta đã sống 
là hiện tượng. 


609 


As Master Tosotsu wrote in his Three Barriers, 
“You are all here doing training in zazen, but what for? 
lt is to touch your true nature directly, with experience. 
But right now, where ¡is that true nature? Where is 
your true master?” There is nothing but that truth. 
We have borrowed this body, and we must return it. 


“So, all of you, do you know what moves this 
body?” It can't be nothing at all; ¡f this were the case, 
then what is it that senses and feels? Master Tosotsu 
is presenting this question of birth and death, this 
borrowing of a body—can we freely return ¡it when 
the time comes? We can say so now because that time 
seems so far away. Well, then, how about it? When the 
light falls from your eyeballs=how about that? And if 
you do know that, challenges Master Tosotsu, when 
you die, where does that true nature go? To know that 
is buddha nature. As the Sixth Patriarch says, “l know 
myself where lm going. lf I didnft know where | was 


I” 


going, | wouldn“t be announcing it to you in advancel 


Our body is only borrowed. We sit our body down 
in the zendö, but it is our mind that does zazen. We 
must see clearly this complex relationship between 
our body and our mind. This body is always telling 
us that it wants to sleep, that it wants to eat, that it 
wants to do this, that it wants to do that. 


đ10 


Như Đâu Suất viết trong Ba Cửa:Š “Lặn lội tìm 
học [tu thiền], chỉ mưu thấy tánh, vậy ngay đây tánh ở 
đâu? Chân sư thật sự ở đâu? [Biết được (chứng nghiệm) 
tự tánh mới thoát sinh tử, vậy khi nhằm mắt buông tay 
làm sao thoát? - Thoát được sinh tử mới biết chỗ mình 
đi, vậy khi tứ đại tan rã, mình đi đâu?]” Không một 
vật ngoài lẽ thật đó. Chúng ta đã mượn cơ thê này, và 
chúng ta phải trả lại. 


“Vì vậy, tất cả các ông, có biết cái gì động chuyền 
thân này?” Rốt cuộc không thê không một vật; nếu như 
thế, thì cái gì cảm giác và cảm nhận? Đâu Suất đang 
trình bày câu hỏi này về sinh tử, thân vay mượn— 
chúng ta có tự do trả thân đúng thời không? Bây giờ 
có thê nói như vậy vì thời gian đến lúc đó dường như 
rất xa. Vậy thì, thế nào? Vậy khi nhắm mắt buông tay 
làm sao thoát? Và nếu biết thế, như Đâu Suất hỏi, vậy 
khi tứ đại tan rã, mình (chân tánh) đi đâu? Phải biết 
đó là Phật tánh. Như Lục Tổ nói: “Ta tự biết chỗ đi. 
Nếu ta chắng biết chỗ đi thì trọn không báo trước cho 
các ông!” 


Thân chúng ta chỉ là vay mượn. Chúng ta đặt 
thân ngồi xuống—tọa—trong thiền đường, nhưng 
tâm chúng ta thiền. Chúng ta phải thấy rõ mối quan 
hệ phức tạp này giữa thân và tâm. Thân luôn nói với 
chúng ta muốn ngủ, muốn ăn, muốn làm việc này, 
muốn làm việc kia. 


8 Vô Môn Quan tắc 47: Ba Cửa Của Đâu Suắt. 
đ11 


But finally we have to let go of all phenomena, 
including the body. 


This world changes in every moment. Everything 
in it is transient. lf we rely on external things, we will 
never know the truth. Each person has many opinions 
about this. “But we have to have money or we can't 
live in this world.” “But we have to have this or that or 
we carrt live in the world.” But all of us will also die. 
No one has taken these many things—the loved ones, 
the bank accounts, the wonderful possessions—along 
with them. lf we cherish an upside-down view and 
refuse to see this truth of great importance, for what 
have we lived this life? 


In the Blue Cliƒ Record we have the köan “The 
World Decays and Is Gone; Ils There Anything That 
Does Not Go?” A monk asks, “Buddha nature is the 
only thing that stays—is that right?” The master 
answers, “lt all decays.” The monk says, “All of the 
world decays, but the buddha nature stays, right?” 
To which the master responds, “It decays.ˆ “But,” the 
monk says, “then why are we doing all this hard work 
and bothering with this training?” And the teacher 
answers, “We are in accordance with it all.” 


612 


Nhưng cuối cùng chúng ta phải buông bỏ mọi 
hiện tượng, kê cả thân xác. 

Thế giới này biến đổi từng phút giây. Mọi sự vật 
đều vô thường. Nếu dựa vào sự vật bên ngoài, chúng 
ta sẽ không bao giờ nhận biết lẽ thật. Mỗi người đều có 
nhiều ý kiến về vấn đề này. “Nhưng chúng ta phải có 
tiền hoặc không thể sống trong thế gian này.” “Nhưng 
chúng ta phải có cái này hoặc cái kia hoặc không thể 
sông trên thế gian.” Nhưng tất cả chúng ta cũng sẽ chết. 
Không ai mang theo—nảo là thân quyến, tài khoản 
ngân hàng, sở hữu lớn lao—cùng với họ. Nếu chúng 
ta trân quý cái nhìn điên đảo và không chịu thấy lẽ thật 
có tầm quan trọng lớn lao, vậy chúng ta sông cuộc đời 
này để làm gì? 

Trong Bích Nham Lục [tắc 29] có công án Đại 
Tùy Theo Kia Đi: Một vị tăng hỏi thầy mình: “Khi đại 
thiên đều hoại trong lửa cháy cuối thời đại kiếp hỏa?, 
“cái này (Phật tánh)'"? hoại hay chăng hoại!!?” Thây: 
“Hoại!?.” Tăng: “Thế thì “cái này' (Phật tánh) theo cái 
kia'* sao?” Thầy: “Theo cái kia.” Tăng nói: “Vậy tại 
sao chúng ta lại làm những việc khó nhọc và tu tập 
phiền phức?” Thầy: “Chúng ta tùy hợp với tất cả.” 

9 Kiếp hỏa là thời đại giữa thành lập và tái thành lập vũ 
trụ, chia ra bôn là thành, trụ, hoại và diệt. Lửa trong kiêp hỏa sẽ 
thiêu diệt tất cả. 


10 'Cái này là lẽ thật tuyệt đối, nhưng trong nghĩa hẹp là 
sinh mạng hay bản ngã. Có thể hiểu là thể tánh. 

11 hoại hay chẳng hoại: Tăng cũng như nhiều người đều lo 
âu về sinh mạng chính mình còn hay mắt. 

12 Hoại: Lời đáp cắt đứt dòng niệm tưởng. 

13 'Cái kia' là vũ trụ. Có thể hiểu là dụng. 


613 


Hearing this the monk was so confused that he 
walked for one whole month to the place of Master 
Tosu, whom he told about what had happened. 


Master Tosu said to him, “You fooll What did you 
do? There you were, right with an ancient buddha! You 
should have stayed there and trained, and you leftl An 
ancient buddha appeared, and you walked away!” 


The monk quickly returned, again walking one 
whole month to go back to that first master. When he 
arrived there, the master had died. So again, he went 
back to see Master Tosu. And when he got to Master 
Tosu”s, Master Tosu had died too. 


We will all die. Everything will decay. Yet within 
everything decaying, there is that which is not moved 
by any of it. In the world of phenomena, if we grasp at 
the phenomena, it is a great mistake. Let go of all of 
that and cut into that true root from which all things 
are bornl† Let go of the thoughts, the ideas, everything 
you rely onl We can read these words in any book, but 
the deep determination and the doing of it cannot be 
found in books. 


As Mumon Ekai says, in all of the twenty- 
four hours of the day, we must let go of all of our 
conditioning and ideas. We have to know this clear 
mind, free of all dependence on praise and blame, 
good and bad, success and failure. 


614 


Nghe vậy, vị tăng rất bối rối bèn đi cả tháng đến 
gặp Đại Tùy, kế lại việc xảy ra với thầy mình. 


Đại Tùy nói: “Đồ ngu! Làm gì vậy? Ngay đây 
ông là cổ Phật! Ở yên đó mà tu, rồi ra đi! Một cô Phật 
xuất hiện, rồi ông ra đi!” 


Tăng một lần nữa nhanh chóng trở về vị thầy đầu 
tiên, đi bộ cả tháng. Đến nơi, thầy đã tịch. Một lần 
nữa, Tăng quay lại gặp Đại Tùy. Và khi đến nơi, Đại 
Tùy cũng đã tịch. 


Tất cả chúng ta sẽ chết. Mọi thứ sẽ hoại. Tuy 
nhiên, trong sự kiện hoại diệt, có cái không vật gì 
làm động chuyền. Trong thế giới hiện tượng, nếu nắm 
giữ hiện tượng, đó là sai lầm lớn. Buông bỏ tất cả và 
cắt đứt tận chân nguyên từ đó mọi vật sinh ra! Hãy 
buông bỏ suy nghĩ, ý tưởng, mọi thứ bạn nương tựa! 
Chúng ta có thể đọc hàng chữ này trong bất kỳ cuốn 
sách nào, nhưng quyết chí mạnh mẽ và thực hành thì 
không thê tìm trong sách. 

Như Vô Môn Huệ Khai nói, ngày lẫn đêm, hãy 
buông hết tri giác tệ hại. Chúng ta phải nhận biết tâm 
thanh tịnh, tự tại trước lời khen tiếng chê, tốt và xấu, 
thành và bại. 


615 


We may need knowledge and information 
to operate in the world, but we do not have to be 
attached to ideas such as “This is good” and “This is 
bad.” 


In order to change those mental habits, we 
do zazen. When we see ourselves getting stuck, we 
have to let go. Unless you practice this, actually live 
it, it has no meaning. But when you come to know 
it from your own experience you can say, “Abiding in 
no place, awakened mind arises.” Or, “From the origin 
there is not one single thing.” Or, “Perhaps there are 
differences in north and south in human beings, but 
theres no such division in the buddha nature.” Any 
of these statements can be made with confidence, 
as the truth you will know them to be, exactly as the 
Sixth Patriarch said. 


Having spoken this teaching in the form of a 
poem, Enö stressed that there cannot be arguments 
in the Buddhadharma; if we do argue, then we are 
negating our buddha nature. lf we put ourselves 
into the middle of thickly discriminating thoughts, 
mental attachments, and relative views, we may not 
be able to extricate ourselves. He was referring to the 
tensions that had arisen between his sangha and that 
of Jinshùũ Jöza. We cannot look away from our daily 
work of polishing. 


616 


Chúng ta có thể cần kiến thức và thông tin để 
sinh hoạt ở thế gian, nhưng không cần phải dính mắc 
ý tưởng như “Điều này tốt” và “Điều này xấu”. 


Đề chuyền hóa những tập khí trên, chúng ta tọa 
thiền. Khi thấy mình dính mắc, chúng ta phải buông 
bỏ. Trừ khi bạn tu tập như thế, thực sự sông như thế, 
nếu không sẽ không ý nghĩa. Nhưng khi đến để nhận 
biết từ kinh nghiệm riêng của mình, bạn có thê nói: 
“Nên không chỗ trụ mà sanh tâm ứinh giác.” Hay 
“Xưa nay không một vật.” Hoặc “Người có Nam Bắc, 
nhưng Phật tánh không có Nam Bắc.” Bất kỳ câu nào 
trong những câu trên đều có thể hiện thực với sự tự 
tin, như lẽ thật bạn sẽ nhận biết, chính xác như Lục 
Tổ nói. 


Sau khi thuyết giảng đưới hình thức một bài kệ, 
Lục Tổ nhân mạnh không thê có luận cứ trong Phật 
pháp; nếu tranh luận, chúng ta đang phủ nhận Phật 
tánh nơi mình. Nếu đặt mình vào giữa những niệm 
tưởng phân biệt đối đải dày đặc, chấp trước và quan 
điểm tương đối, chúng ta sẽ không thể tự mình tháo 
mở. Tổ đang đề cập đến những căng thắng phát sinh 
giữa Tăng đoàn của Tổ và của Thượng tọa Thần Tú. 
Chúng ta không thể quay lưng với việc công phu phải 
trau giỏi hằng ngày. 


617 


This is the kind teaching of the Sixth Patriarch, 
and everyone present prostrated. 


The Robe and the Bowl 


Hökai asked the Sixth Patriarch what would 
happen with the robe and bowl. He was asking not 
only about the robe and the bowl but also about the 
Dharma. To whom was the Dharma to be passed? 
The Sixth Patriarch said that he had gathered all of his 
teachings, from the earliest up through that very day, 
and that collection was to be called The Sutra Spoken 
on the High Seqat oƒ the Treqasure oƒ the Law: “All of 
these are the true teachings; even if the Buddha 
himself were to appear here today, he would say 
the very same things. These are the teachings of the 
treasure of the law. Please learn and practice these 
teachings carefully. The teaching is transmittable, but 
the robe and the bowl—these objects are a source of 
conflict. While from the time of Bodhidharma through 
all of the first five patriarchs these were important 
and necessary to have and to hand down, now you 
have all polished your understanding of this truth so 
well, you have such deep faith in ¡it and such a deep 
desire to spread it, that there is no longer any need to 
transmit the objects.” 


Bodhidharma said that he traveled to China to 
liberate those still under delusion, crossing the ocean 
not to pass on a robe and a bowl but to offer the truth. 


đ18 


Đây là giáo pháp của Lục Tổ, và khi ấy đồ chúng 
nghe Tổ nói kệ rồi thảy đều làm lễ. 


Y và Bát 

Pháp Hải hỏi Lục Tổ: “Sau khi Hòa thượng nhập 
diệt, y bát sẽ trao cho người nào?” Ngài không chỉ 
hỏi về y và bát mà còn về Pháp. Lại bạch rằng: “Hòa 
thượng để lại giáo pháp gì [khiến cho những người 
mê đời sau được thấy Phật tánh]?” Lục Tổ nói rằng 
Tổ [ở chùa Đại Phạm] nói pháp cho đến ngày nay, sao 
chép để lưu hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh: “Tất cả 
đều là chân Pháp; ngay cả chính Phật cũng xuất hiện 
ở đây hôm nay, cũng sẽ nói giống như vậy. Đây là 
những lời dạy của pháp bảo. Xin hãy học và tu giáo 
pháp này cần thận. Giáo pháp có thể truyền, nhưng y 
và bát đều là đầu mối của sự tranh giành. Trong khi từ 
thời Bồ-đề Đạt-ma qua năm vị Tổ đầu tiên, y bát rất 
quan trọng và cần thiết đời đời truyền nhau, bây giờ 
các ông đã trau giồi tất cả hiểu biết lẽ thật này, niềm 
tin thâm sâu như vậy và ước nguyện lan truyền, nên 
dừng ngay nơi đây, chớ truyền nữa.” 


Bồ-đề Đạt-ma nói rằng: “7z đến ở cối này 
(Trung Quốc), Truyền pháp cứu mê tình.” Băng qua 
đại dương không phải đề truyền trao y và bát mà chỉ 
ra lẽ thật. 


ó19 


“In one flower there are five petals that bloom, 
and from there the fruit comes naturally,” he said. In 
this way Bodhidharma prophesied the five lines of 
Rinzai, Sötö, Unmon, Högen, and Ilgyö. There is only 
one bowl and one robe, and it would not have been 
possible for them to represent five lines of equal 
validity. The truth ¡is beyond form and cannot be 
reached by arguing about which is the true sect and 
which is the main line. And so the Sixth Patriarch did 
not continue passing on the robe and the bowl, and 
he quoted the lines of Bodhidharma to explain why. 


Next he told everyone not to compare their 
knowledge with that of anyone else but, rather, to 
listen to his teaching. Its not possible for an adult 
to have the purity of a baby, so how can we be pure 
while living in society? By living in samadhi, remaining 
at one with whatever we are doing. “How vast and 
wide the unobstructed sky of samadhi, how bright and 
clear the perfect moonlight of the fourfold wisdoml 
At this moment what more need we seek?” In these 
words of Hakuin”s Song of `Zazen we are shown how 
we can become this clarified mind: when we see, to 
see completely; when we hear, to become only that 
hearing; when we speak, when we smell, to become 
what we are engaged in, completely and with total 
absorption. 


620 


“Một hoa nở năm cánh, Kết quả tự nhiên thành.” 
Như thế, Bồ-đề Đạt-ma đã tiên tri năm dòng Lâm Tế, 
Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn và Qui Ngưỡng. Chỉ 
một y và bát, sẽ không thê đại diện cho năm tông phái 
giá trị ngang nhau. Lễ thật siêu vượt hình tướng và 
không thê đạt được bằng cách tranh cãi đâu là chân 
phái và đâu là chân tông. Và vì thế Lục Tổ không tiếp 
tục truyền trao y bát, và Tổ đã trích dẫn câu của Bồ-đề 
Đạt-ma để giải thích tại sao. 


Tiếp theo, Tổ nói với mọi người đừng so sánh 
kiến thức của họ với ai khác mà đúng hơn nên lắng 
nghe lời dạy của Tổ. Người lớn không thê có được sự 
thanh tịnh của một đứa trẻ, vậy làm sao chúng ta có 
thê thanh tịnh khi sống trong xã hội? Phải sống trong 
đại định, duy trì tâm thái là một với việc gì đang làm. 


“Trời tam-muội bao la võ cùng tán, 
Trăng tứ trí viên mãn chiếu sảng ngời. 
Có còn chỉ để kiếm tìm?” 

Những câu này trong Tọa Thiền Hòa Tán của 
Bạch Ân, chỉ ra cho chúng ta biết làm thế nào có tâm 
thanh tịnh: khi thấy, hoàn toàn thấy; khi nghe, chỉ là 
nghe; khi nói, khi ngửi, hãy là đối tượng đang dấn 
thân, hoàn toàn thu hút trọn vẹn. 


621 


Of course samadhi does not mean to close down 
and be intoxicated—rather it is to be totally open and 
completely bright. 


We all are carrying around an ego, sometimes 
without even knowing it. The Buddha taught that 
we have to let go of our ideas about all four strata 
of ego—of being a self, a personality, an identity, a 
separated being. lf we get caught in any of those, we 
have friction with others and with our environment. 
They do not need to be obliterated, but we must 
not be ruled by them. Because each of us acts as an 
individual, we think the individual is supreme. It is 
the ego”s big mistake to think that everything should 
bend in its direction, or that we should be allowed to 
do whatever we want to because we are all animals, 
after all. It is because of such attitudes that the 
environment has been so damaged. What a great 
source of conflict in the world this ego is! The Buddha 
tells us to separate from this. 


Three Types of Samadhi 


We purify our mind and are quiet. We lose track 
of our physical body. This is the samadhi of specific 
object. 


622 


Tât nhiên định không có nghĩa đóng cửa và ngât 
say—đúng ra phải hoàn toàn mở rộng và chiêu sáng 
tròn đây. 


Tất cả chúng ta đều cưu mang bản ngã, thậm chí 
đôi khi không biết. Phật dạy phải buông bỏ những ý 
tưởng của mình về tất cả Tứ tướng của bản ngã—ngã 
tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. 
Nếu trói buộc vào một trong Tứ tướng, chúng ta sẽ va 
chạm với người khác và hoàn cảnh sống. Người và 
cảnh không cần phải xóa bỏ, nhưng chúng ta không 
để bị sai xử. Bởi vì mỗi người chúng ta hoạt động theo 
cá nhân, nên nghĩ rằng cá nhân là tối cao. Đó là sai 
lầm lớn của bản ngã cho rằng tất cả sự vật phải uốn 
cong theo hướng của mình, hoặc chúng ta phải được 
phép làm bắt cứ việc gì mình muốn bởi vì rốt cuộc tất 
cả chúng ta đều là súc sanh. Do thái độ như vậy mà 
môi trường bị hủy hại. Thật là một nguồn xung đột 
lớn trong thế giới bản ngã! Đức Phật bảo chúng ta 
phải thoát ra khỏi. 


Ba Loại Định 


Chúng ta thanh lọc tâm và an tĩnh. Chúng ta 
mất dấu thân của mình (định vong thân). Đây là nhất 
tướng tam-muỘội. 


623 


Instead of being caught on our own opinions and 
upset with people who disagree with us, we allow 
ourselves to become vessels into which the heavens 
and earth can pour themselves. We liberate our 
small selves by doing susokkan, becoming that ever- 
expanding state of mind. lf we don't do this, we will be 
moved around by the gossip that always surrounds us. 
We have to see objectively and not become confused 
by our own self-referring views. Zazen enables us to 
see this clearly. 


The Sixth Patriarch then refers to the samadhi 
of specific mode. For this we are usually taught to 
go in one straight line, to always keep the susokkan 
going. But for the Sixth Patriarch there is a different 
angle to it as well: to not be caught on any form of 
zazen. The Sixth Patriarch stresses that being caught 
is to not be in the samadhi of specific mode. It has 
to be samadhi in the midst of moving, in the midst 
of doing, standing, walking, lying down, or it's not 
true Zen. This is what the Sixth Patriarch ¡s telling us 
is most important—that at all times, no matter what 
the activity, we continue that mind of zazen. 


People often say, “Each morning l sit for an hour,” 
or “l come on Sundays and sit for an hour.” But what 
about all the other days and hours? 


624 


Thay vì trói buộc trong ý kiến riêng của mình 
và khó chịu với những người không đồng ý, chúng ta 
chấp nhận mình là bình chứa đề trời và đất có thê tự 
tuôn chảy vào. Chúng ta giải thoát bản ngã nhỏ hẹp 
của mình bằng số tức quán, với trạng thái tâm không 
ngừng rộng mở. Nếu không làm như thế, chúng ta sẽ 
bị thị phi luôn vây quanh chi phối. Chúng ta phải nhìn 
khách quan và không mê lầm vì quan điểm ngã chấp 
của mình. Tọa thiền cho phép thấy rõ như thế. 


Lục Tổ sau đó đề cập đến nhất hạnh tam-muội. 
[Ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi] thuần một trực tâm, 
luôn luôn giữ số tức quán. Nhưng đối với Lục Tổ có 
một góc độ khác: không trói buộc vào hình thức tọa 
thiền. Lục Tổ nhẫn mạnh nếu trói buộc tức là không 
ở trong nhất hạnh tam-muội. Phải là định giữa động 
dụng, giữa làm, đứng, đi, nằm, hoặc [ngược lại] không 
phải là chân Thiền. Đây là lời đạy quan trọng nhất của 
Lục Tôổ— bát cứ lúc nào, hoạt động gì, chúng ta tiếp 
tục tâm hành thiền này. 


Mọi người thường nói “Mỗi buổi sáng tôi ngồi 
một giờ,” hoặc “Tôi đến [chùa] những ngày chủ nhật 
và ngồi một giờ.” Nhưng còn những ngày và giờ khác 
thì sao? 


625 


ls no one doing zazen after that hour in the 
morning, during the rest of the day? It all has to be 
zazen. The Dharma ¡is from our birth through our 
death and beyond, not something separate from our 
daily life. This is the samadhi of specific mode—that 
straightforward state of mind. Not only when sitting 
but in every hour of the day, in everything we do, we 
must also be doing zazen, our awareness must be 
alive and clear. lt is not about keeping the word 7w 
going all day long but about being free in our flow. 
We have the words of Manura: “The mind is moving 
with the ten thousand things, and even while moving, 
it stays quiet. lf you perceive its essence, you will find 
no happiness and no sorrow.” When we can see this, 
then we do not get caught on joy and sorrow. In each 
and every moment we perceive fully, but we don't get 
stopped by what we experience. We transform right 
along with each and every circumstance. This is where 
we see that there is nothing but this changing of 
circumstances. lt“s not a melancholy kind of nothing, 
because nothing stays the way it is. Rather, realizing 
this allows us to freely move with and become 
what we encounter. But if we get stuck, we begin to 
stagnate. And that stagnation builds until eventually 
we explode. 


As Eisai says in his poem, 


626 


Có phải không ai tọa thiền sau buổi sáng, vào 
thời gian còn lại trong ngày? Tất cả công việc phải 
là tọa thiền. Pháp là từ khi chúng ta ra đời đến chết 
và xa hơn nữa, không phải một điều gì tách rời khỏi 
cuộc sông hằng ngày của chúng ta. Đây là nhất hạnh 
tam-muội——trạng thái chánh trực của tâm. Không chỉ 
khi ngồi nhưng từng giờ trong ngày, trong tất cả việc 
làm, chúng ta cũng phải hành thiền, sức tỉnh giác của 
chúng ta phải sinh động và sáng tỏ. Không phải là giữ 
chữ Không suốt ngày dài mà phải tự tại trong dòng 
chảy cuộc sống. Chúng ta nghe lời của Tổ Ma-nô-la: 
“Tâm chạy khắp với vạn pháp, tuy như vậy vẫn yên 
lặng. Nếu ngộ được tâm thể, ông chẳng hạnh phúc 
cũng chăng phiền não.” Khi nhận biết như thế, chúng 
ta không trói buộc vào niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong 
mỗi mỗi khoảnh khắc chúng ta tri giác tròn đây, 
nhưng không bị ngăn dừng bởi những vật trải nghiệm. 
Chúng ta chuyên biến ngay từng hoàn cảnh. Đây là 
nơi chúng ta thấy không một vật ngoài việc hoàn cảnh 
thay đôi. Không phải là cái không u sầu, bởi vì không 
một vật đứng yên như thế. Đúng hơn, nhận biết điều 
này cho phép chúng ta tự tại động chuyền và là một 
với vật chúng ta gặp phải. Nhưng nếu bị kẹt dính, 
chúng ta sẽ bắt đầu u lụn trì trệ. Và sự trì trệ đó được 
củng cố cho tới khi nỗ tung. 


Như Vinh Tây đã nói trong bài kệ: 


627 


Oh great mind, it ¡is impossible to measure the 
height of the heavens, 

yet the mind is above the heavens. 

lt is impossible to measure the thickness of the earth, 
yet the mind is below the earth. 

The sun and the moon shine with a great radiance, 
yet the mind is the source of that radiance. 

Within the mind, the four seasons open in their 
sequence. 

Within the mind, the sun and the moon move. 

Oh great mindl 


The Buddhadharma is not limited. Our awareness 
goes to the farthest reaches of the universe. Just as, 
drop by drop, gathered water will become an entire 
ocean, the drops of consciousness we gather during 
zazen become our least common denominator. We 
gather the drops of consciousness and bring them all 
to the present momernt, until we become as full and 
taut as possible. But you all keep stopping short of 
the ultimate full tautness. You get close—I test you— 
and next thing I know you are flaccid, having stopped 
midway again. lf you re going to do it, do it completelyl 


Just as a full glass of water will suddenly spill 
over with the addition of one last drop, when you 
become full and taut, just one drop does its workl You 
experience that which surges through the heavens 
and earth. 


628 


Ô đại tâm, không thể đo chiều cao tầng trời, 
nhưng tâm ở bên trên trời. 

Không thể đo độ dày của đất, 

nhưng tâm ở bên dưới đất. 

Mặt trời và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, 
nhưng tâm là nguồn của sức sáng. 

Trong tâm, bốn mùa rộng mở theo trình tự. 
Trong tâm, trời và trăng di dời. 

Ô đại tâm! 


Phật pháp không giới hạn. Sức tỉnh giác của 
chúng ta đi xa tận cùng vũ trụ. Giống như từng giọt 
nước gom thành biển cả, những giọt tâm thức góp 
nhặt trong tọa thiền sẽ ít nhất trở thành mẫu số chung 
của chúng ta. Chúng ta gom góp từng giọt tâm thức 
và đưa tất cả đến hiện tiền, cho đến khi khả dĩ viên 
mãn. Nhưng mọi người hay dừng nghỉ chốc lát trước 
cứu cánh viên mãn. Bạn đến gần rồi— tôi trắc nghiệm 
bạn— và tiếp theo tôi biết bạn yếu đuối, lại dừng nghỉ 
giữa chừng. Nếu muốn tu, hãy tu đến cùng! 

Cũng như ly nước đầy thêm một giọt cuối cùng 
đột nhiên sẽ tràn ra ngoài, khi công phu đến mức viên 
mãn, chỉ một giọt nước cũng thành tựu! Bạn sẽ chứng 
nghiệm và sự kiện này trào dâng thấu trời và đất. 


629 


You are suddenly able to feel it totally, surging 
everywherel And this is what gives us our everyday, 
fulfilling energy. In everything we do, that can be given 
life. Without wasting it, we sustain our clear mind 
moments, wherever we are, whatever we re doing, 
the whole day long—by being directly present in each 
and every moment. When we do it to this point, that 
is the samadhi of specific mode. 


lf, with these two kinds of samadhi—the samadhi 
of specific object and the samadhi of specific mode— 
you fill every day, it is like planting seeds in the earth. 
You care for them. You keep them alive with the 
application of samadhi, and then the sun and the rain 
come. Since we all have these seeds of true wisdom 
within us, we will all, without fail, flower and function. 
As we hear the truth from this pure place within 
each of us, flowers bloom. With these two kinds of 
samanhi, we all realize our true nature directly. lf you 
have deepest faith, the teaching will bring those seeds 
to realization and become that pure state of mind in 
which there is no need to declare that you can”t do 
this and you must do that. You have zazen as an aid, 
but your mind has to open for you to directly touch 
this true nature. 


630 


Đột nhiên bạn cảm nhận được sự trào dâng toàn 
bộ khắp nơi! Và chính sự kiện này mang cho chúng 
ta năng lượng đáp ứng hăng ngày. Trong tất cả việc 
chúng ta làm, đều được ban sức sống. Không lãng 
phí, chúng ta duy trì những tâm niệm thanh tịnh, bất 
kế đang ở đâu, đang làm việc gì, suốt cả ngày—bằng 
cách trực tiếp hiện diện trong từng khoảnh khắc. Khi 
tu đến mức độ như thế, đó là nhất hạnh tam-muội. 


Nếu người đủ hai tam-muội này hằng ngày— 
nhất tướng tam-muội và nhất hạnh tam-muội—như 
đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, và rồi 
nắng và mưa đến sẽ thành thục được hạt kia, nhất 
tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Vì tất cả chúng ta 
đều có hạt giống trí tuệ nơi mình, chắc chắn tất cả sẽ 
đơm hoa và hoạt dụng. Khi chúng ta nghe lẽ thật từ 
nơi thanh tịnh này trong mỗi người chúng ta, hoa sẽ 
nở rộ. Với hai loại tam-muội này, tất cả chúng ta đều 
trực ngộ chân tánh. Nếu có niềm tin thâm sâu, giáo 
lý sẽ mang những hạt giống này đến giác ngộ và trở 
thành trạng thái tâm thanh tịnh và bạn không cần phải 
tuyên bố mình không thể làm việc này mà phải làm 
việc kia. Tọa thiền đối với bạn như một trợ cụ, nhưng 
tâm phải mở ra để bạn trực tiếp chạm vào chân tánh. 


631 


lf you keep your mind focused, just as spring”s 
bright buds bloom with the rain, the flowers of 
samadhi will bloom and the function of buddha nature 
will be revealed. 


Because a sutra always includes a gatha—a 
poem—the Sixth Patriarch then repeated the teaching 
in verse form, as he does elsewhere throughout the 
sutra. Hearing this great teaching, everyone bowed in 
gratitude. 


Passing on the Dharma 


The sũtra is coming to an end now, as the time 
for the Sixth Patriarch to enter nirvana comes closer. 
On the eighth day of the seventh month he said to 
his students that he would go home, and for them to 
find a boat to take him to Shinshu. Many species, such 
as salmon and whales, return to their home grounds 
after freely swimming the huge, wide sea. This is an 
instinctual process. We all have a homeland, and this 
is not an attachment but a natural inclination. 


When his disciples protested and cried, he told 
them, “You all must clarify this source and not get 
caught on and attached to the physical body, but 
know that I am eternally living in that Dharma, which 
is now my body.” 


632 


Nêu giữ tâm chánh niệm, giông như chôi nụ vào 
xuân sáng rỡ sẽ bừng nở dưới cơn mưa, hoa đại định 
nở rộ và hoạt dụng của Phật tánh sẽ hiên bày. 


Bởi vì kinh luôn luôn bao gồm một bài kệ, Lục 
Tổ sau đó nhắc lại giáo lý dưới dạng thi kệ, Tổ cũng 
thuyết như thế nhiều chỗ suốt quyền kinh. Nghe bài 
giảng tuyệt vời này, cả thảy chúng đều tri ân làm lễ 
thoái lu. 


Truyền Pháp 


Giờ đây kinh kết thúc, vì Lục Tổ đến lúc gần 
nhập niết-bản. Đến ngày mùng tám tháng bảy, Tổ 
chợt bảo đệ tử rằng: “Tôi muốn trở về Tân Châu, các 
ông hãy chóng sửa sang thuyền chèo.” Nhiều loài, 
như cá hồi và cá voi, trở về nhà sau khi bơi tự do trên 
biển cả mênh mông. Đây là quá trình theo bản năng. 
Tất cả chúng ta đều có quê hương, và đây không phải 
là chấp trước mà là khuynh hướng tự nhiên. 


Đại chúng đều buôn bã, cô cầm Tổ ở lại. Tổ bảo: 
“Tất cả các ông phải sáng tỏ căn nguyên và không trói 
buộc và bám dính vào sắc thân, nhưng biết [tôi sống 
đời đời trong] giáo lý vẫn thường nhiên bây giờ là 
hình hài của tôi đây.” 


633 


The assembly begged pitifully to know if he 
would return after visiting his hometown. He replied, 
“Fallen leaves remain on the ground.” 


We cannot go against the natural order of things. 
There is not one person who is born because of their 
opinionated grasping. The same is true of dying; we 
have to do it naturally. No knowledge or concepts are 
needed for this. Our body decays, our thoughts decay; 
all things are transient. But there is also another great 
truth. We are not only our body, and we are not only 
our ego. We have to awaken to that which is prior to 
that ego. 


Enö“s disciples then asked who would take on his 
understanding and teaching. It had to be someone 
who had the same experience. The Sixth Patriarch 
responded, “I have given transmission to those who 
are fairly awakened. They know who they are.” 


Because he did not specify to whom he was giving 
the transmission, the disciples kept asking if there 
would be some calamity affecting the transmission 
and bringing disharmony among the various disciples. 
As if prophesying, he said that one man would come 
to cut off his head. 


634 


Chúng thưa: “Thầy từ đây đi thăm quê hương, 
bao giờ trở về?” Tổ bảo: “Lá rụng về cội, [trở lại 
không hẹn ngày].” 


Chúng ta không thể chống lại trật tự tự nhiên 
của sự vật. Không aI được sinh ra vì giữ chặt ý muốn 
của mình. Cũng vậy với cái chết; chúng ta tự nhiên 
phải chết. Không cần có kiến thức hoặc khái niệm cần 
thiết. Cơ thể hoại, suy nghĩ hoại; tất cả đều vô thường. 
Nhưng vẫn còn một lẽ thật siêu tuyệt. Chúng ta không 
chỉ là sắc thân, và không chỉ là bản ngã. Chúng ta phải 
tỉnh ngộ lẽ thật đã có trước cả bản ngã. 


Đệ tử của Lục Tổ lại hỏi rằng: “Chánh pháp nhãn 
tạng truyền trao cho người nào?” Tức phải là người 
chứng ngộ như Tổ. Tổ bảo: “Người có đạo thì được. 
Họ biết họ là ai, [người không tâm thì thông].” 


Bởi vì Tổ không chỉ định người truyền trao, 
các đệ tử lại hỏi: “VỀ sau có nạn ảnh hưởng đến việc 
truyền thừa và tạo bất hòa trong chúng không?” Như 
thể tiên tri, Tổ bảo: “Tôi diệt độ khoảng năm, sáu 


năm, sẽ có một người đên cắt đâu của tôi.” 


635 


In fact, the disciple Daihi later cụt off the head 
from a statue of the patriarch so he could pray to it 
every day. lt was not an evil intention, but done from 
his deepest belief. He couldn”t take the whole statue— 
it was too heavy—so he just took the head in order to 
more easily worship the Sixth Patriarch. 


Enö added, “Seventy years after | go, two 
bodhisattvas will come from the East, one a monk 
and one a layman. They will simultaneously establish 
my teaching and make ¡it flourish, decorating the 
monasteries and making many transmissions.” This 
was later interpreted to have meant Baso Döitsu 
and Layman Pang, who would spread the teaching 
widely and enable Zen to flourish. They continued 
asking, “From when was this Dharma carried on?” 
The Dharma, which has no form, is prior to the 
existence of this world because the world arises from 
the Dharma. The Buddha did not appear immediately, 
but was preceded by many other buddhas. The Sixth 
Patriarch listed six: Bibashi Butsu, Shiki Butsu, Bishafu 
Butsu, Kurason Butsu, Kunagon Muni Butsu, Kashö 
Butsu. Following this came the various buddhas 
after Šãkyamuni: Makakshö-sonja, Anan-sonja, 
Shönawashu-sonja, Ubakikuta-sonja, Daitaka-sonja, 
Mishaka-sonja, Bashumitsu-sonja, Butta Nandai- 
sonja, Fukuda Mitta-sonja, Kyö-sonja, Funayasha- 
sonja, Memyö-sonja, Kabimora-sonja, Ryuju-sonja. 


636 


Thực ra, đệ tử Daihi (Ngộ Mãn?) sau đó đã cắt 
đầu một bức tượng của Tô để có thể cầu nguyện mỗi 
ngày. Đây không phải là một ý định xấu, nhưng do 
niềm tin thâm sâu thúc đây. Ông không thê lấy toàn 
bộ bức tượng quá nặng, vì thế chỉ lấy chiếc đầu đề dễ 
dàng thờ phượng Lục Tổ. 


Lục Tổ nói thêm: “Tôi đi khoảng bảy mươi năm, 
có hai vị Bồ-tát từ phương Đông lại, một người xuất 
gia, một người tại gia, đồng thời hưng hóa, dựng lập 
tông tôi, kiến thiết những ngôi giả-lam, xương long 
cho chánh pháp tiếp nối.” Sự kiện này ngụ ý về sau 
Mã Tổ Đạo Nhất và Bàng Cư Sĩ truyền bá phổ biến 
Thiền tông hưng thịnh. Họ tiếp tục hỏi: “Chưa biết [từ 
trước Phật Tổ ứng hiện đến nay, | sự truyền thọ được 
bao nhiêu đời [, mong Ngài thương xót chỉ dạy].” 
Pháp không có hình tướng, có trước cả thế gian này 
xuất hiện bởi vì cõi giới phát sinh từ Pháp. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-mi không thị hiện ngay, nhưng trước đó 
đã có nhiều vị Phật khác. Lục Tổ liệt kê sáu vị Phật: 
Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na- 
hàm-mâu-ni, Ca-diếp. Sau đây là các tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp, A-nan, Thương-na-hòa-tu, Ưu-ba-cúc-đa, 
Đề-đa-ca, Di-giá-ca, Bà-tu-mật-đa, Phật-đà-nan-đè, 
Phục-đà-mật-đa, Hiếp tôn-giả, Phú-na-da-xa, Mã 
Minh, Ca-tỳ-ma-la, Long Thọ. 


637 


This fourteenth, Ryuju-sonja, was one who was 
especially influential in the wide spreading of the 
Buddhadharma. 


Following Ryuju-sonja were Kanadaiba-sonja, 
Ragorata-sonja, Sögya Nandai-sonja, Kayashata- 
sonja, Kumarata-sonja, Shayata-sonja, Bashubanzu- 
sonja, Manura-sonja, Kakurokuna-sonja, Shishi-sonja, 
Bashashita-sonja, Funyomitta-sonja,  Hanyatara- 
sonja, following whom was Bodhidharma, who 
crossed to China. Enö himself was the fifth following 
Bodhidharma, and thus the thirty-third in the full line. 
In this way, those who had the same exact experience 


received the transmission. 


He told his disciples, “You all have to continue 
this and not let it decay.ˆ At Sögen-ji, we chant the 
full lineage as it has been given here, from the names 
of the buddhas prior to Šãkyamuni, then Š5ãkyamuni 
and those in the lineage of Dharma transmission, 
down to my own teacher, Taisitshu Yamada Mumon. 
Mumon Röshis teacher was Master Seisetsu Genjo, 
whose calligraphy is hanging ¡in the sanzen room. He 
was from a place called Hamasaka, where he studied 
at Shobo-an with Sasahokuin. 


638 


Vị thứ mười bốn tôn giả Long Thọ, là vị đặc biệt 
có ảnh hưởng trong việc truyền bá Phật Pháp. 


Sau Long Thọ là Ca-na-đẻ-bà, La-hầu-la-đa, 
Tăng-già-nan-đề, Già-da-xá-đa, Cưu-ma-la-đa, Xà- 
dạ-đa, Bà-tu-bàn-đầu, Ma-noa-la, Hạc-lặc-na, Sư 
Tử, Bà-xá-tư-đa, Bắt-như-mật-đa, Bát-nhã-đa-la, sau 
đó là Bồ-đề Đạt-ma, người đã vượt biển sang Trung 
Quốc. Bản thân Lục Tổ là Tổ thứ năm sau Bồ-đề Đạt- 
ma, và do đó ba mươi ba vị trong toàn bộ dòng phái. 
Như thế, những ai chứng ngộ chân chính đã được 
truyền thừa. 


Tổ nói với các đệ tử: “[Từ trước chư Tổ mỗi vị đều 
có bẩm thừa,] các ông về sau phải theo thứ tự truyền 
trao, chớ khiến sai lầm.” Tại Tảo Nguyên tự, chúng 
ta tụng tên chư Tổ đầy đủ trong dòng phái như ghi lại 
ở đây, từ tên của chư Phật trước Thích-ca Mâu-ni, rồi 
Thích-ca Mâu-ni và chư vị trong dòng Pháp, truyền 
xuống thầy của tôi là Taisitshu Yamada Mumon. Thầy 
của Mumon là Seisetsu GenJo, có thư pháp treo trong 
phòng tham thiền. Thầy đến từ Hamasaka, nơi thầy tu 
học với Sasahokuin ở Shobo-an. 


639 


At the age of eight, he was proud that he had 
done röhgatsu, sitting on the lap of his teacher. When 
he was old enough, he had the karmic affiliation to go 
and train with Master Gassan at Tenryu-ji. 


After the first six months he was given permission 
to return for a visit to Shobo-an, where his parent 
teacher, Sasahokuin, was delighted at seeing what a 
fine monk he'd become. He asked Master Seisetsu 
about his current teacher. That he knew: his teacher 
was Master Gassan. But when asked who his teacher“s 
teacher was, he couldnt answer. And his parent priest 
broke down crying in grief that he didnt even know 
the lineage of the true teaching in which he was being 
trained. Seisetsu was so ashamed, so embarrassed. 
When he went back to Tenryu-ji, he found out he was 
from the line that had come from Tekisui, through 
Gisan, Taigen, Inzan, back to Hakuin, Daitö Kokushi, 
Daio Kokushi, and Kidö. And when he became the Zen 
master of Tenryu-ji, he spoke to the other Zen masters 
about making this clear for all monks from that time 
on. They gathered with the monks from Shofuku-ji and 
other temples, and all of them together decided that 
they would read the same Teidai Denpo—the same 
lineage chant that we read now—so that each person 
could clearly express responsibility and gratitude for 
having received this true teaching. 


640 


Lên tám tuôi, thầy tự hào tham dự khóa tu Lạp- 
bát tiếp tâm, ngồi trên đùi của thầy mình. Khi lớn 
khôn, thầy đủ duyên tu học với Gassan ở Thiên Long 
tự. 


Sau sáu tháng đầu tiên, thầy được phép trở về 
thăm Shobo-an, nơi sư phụ của thầy, Sasahokun, 
rất vui mừng khi thấy thầy trở thành một vị tăng đức 
hạnh. Thầy hỏi thầy Seisetsu về vị thầy hiện tại của 
mình, và biết: sư phụ của thầy là Gassan. Nhưng khi 
được hỏi thầy của thầy Seisetsu là ai, thì không thể 
trả lời. Và sư phụ của thầy đã khóc vì thầy không biết 
dòng truyền thừa mình đang tu tập. Seisetsu rất xâu 
hỗ, ngượng ngùng. Khi trở về Thiên Long tự, Seisetsu 
phát hiện mình thuộc dòng phái Đích Thủy Nghĩ Mục 
qua Nghi Sơn Thiện Lai, Thái Nguyên Tư Nguyên, Ân 
Sơn Duy Diễm, ngược về Bạch Ấn, Đại Đăng Quốc 
Sư, Đại Ứng Quốc Sư và Hư Đường Trí Ngu. Và khi 
trở thành Thiền sư của Thiên Long tự, SeIsetsu đã 
bảo các vị thiền sư khác phải ghi rõ dòng phái cho tất 
cả tăng chúng kể từ đây. Các vị tập trung tăng chúng 
từ Thánh Phước tự và các ngôi chùa khác, và tất cả 
đều quyết định sẽ đọc cùng một Teidai Denpo—bải 
tụng tông phái giờ đây chúng tôi thường tụng——sao 
cho mỗi người có thê diễn bày rõ ràng trách nhiệm và 
lòng biết ơn vì thọ nhận chánh pháp. 


641 


Final Teaching 


Enö died on the third of August in the year 713, 
but first he gave his final teaching. After a meal at 
Kokuon-ji, the patriarch told his disciples to sit in order 
of seniority. Then he said that he wanted to give them 
his parting words. His disciples addressed him, saying 
how hard it was to bear his departure, and asked for 
instructions they could pass on to people yet to come. 
This is probably a later insertion based on the story of 
the Buddha telling his disciples when he was nearing 
his time of death to not take refuge in external things 
but to take refuge only in the Dharma, deeply within. 


According to the sutra Enö said, “lf you want to 
realize true nature, you cannot set aside what it is 
to be a human being.” So many things are jumbled 
together in your mind; that is part of being human. 
So what is zazen? What is it to align body and to 
align mind? The Sixth Patriarch is saying, “Look well 


I” 


within!” When you do zazen, you should be able to 
see your body as if it is on the palm of your hand, to 
clearly see everything that is happening in it. lf you 
think too much, you can easily get overexcited. lf you 


dorrt think at all, you can get dull and murky. 


642 


Lời Dạy Cuối 


Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (713 DL), năm 
Quí Sửu ngày mùng ba tháng tám (tháng mười hai năm 
ây đổi là Khai Nguyên), Tại chùa Quốc Ân sau buổôi 
ngọ trai, Tổ bảo đồ chúng rằng: “Các ông mỗi người 
ngồi [y chỗ cũ] theo thứ tự, tôi cùng các ông từ biệt.” 
Môn đồ nói rằng sẽ khó khăn vì Tổ ra đi, và yêu cầu 
ban bố giáo pháp để họ có thể truyền lại khiến người 
mê đời sau [được thấy Phật tánh]. Đây có lẽ thêm vào 
về sau này dựa trên câu chuyện của Đức Phật nói với 
hàng đệ tử khi gần nhập diệt để họ không nương tựa 
bên ngoài mà chỉ nương tựa vào Pháp và tâm. 


Trong kinh Lục Tổ bảo: “Muốn cầu thấy Phật 
[tánh] phải biết chúng sanh [chỉ vì chúng sanh mê 
Phật, chăng phải Phật mê chúng sanh|.” Vì vậy, nhiều 
vật rối rắm trong tâm của ông; đó là thành phần chúng 
sanh. Vậy tọa thiền là gì? Là điều chỉnh trực thân và 
trực tâm? Lục Tổ nói: “Hãy phản quan tự kỷ!” Khi 
tọa thiền, phải thấy thân như nằm trong lòng bản tay, 
phải biết rõ mọi sự vật xảy ra trong thân. Nếu suy 
nghĩ quá nhiều, sẽ đễ động niệm quá mức. Nếu không 
suy nghĩ, sẽ đờ đẩn và mù mờ. 


643 


When you get angry and lose your temper, you 
judge people and are moved by them. You have to see 
beyond these temporary states. 


As Bankei said, we do not need complex words 
or explanations about who we are—only the phrase 
unborn mind. lf we can realize this unborn mind— 
this mind that is in each and every person without 
any defining characteristics, our true nature without 
any obstruction—then wisdom will come forth, as it 
is, from the origin. But at the same time, we want to 
have the best: the most delicious food, the optimal 
choices. Of course each and every person has this 
combination of a high level of conscience alongside 
animalistic ways. We have to work on being able to 
use our desires rather than being used by them. 


Our minds are filled with various thoughts that 
create delusion. We do sesshin to develop the sharp 
edge that will cụt through all those thoughts. In 
sesshin we do one thing only, and that is to negate 
everything. We have thoughts about wanting this and 
wanting that, and we reach out to satisfy them. But 
what 7s that mind that wishes for this? What ¡s that 
mind that wants that? When there is nothing at all 
that we want or that we need, we become joyful. We 
become glad. 


644 


Khi nổi giận và mất bình tĩnh, ông phê phán 
người và bị động tâm. Ông phải thấy siêu việt những 
trạng thái tạm thời này. 

Như Bàn Khuê Vĩnh Trác đã nói, chúng ta 
không cần ngôn ngữ hay giải thích phức tạp mình là 
ai—chỉ một câu /âm bát sinh. Nếu nhận biết tâm bái 
sinh—tâm vốn sẵn có nơi mỗi người và mọi người 
không mang đặc điểm xác định, chân tánh nơi chúng 
ta không ngăn ngại——trí tuệ sẽ phát khởi, như đang là, 
từ bản nguyên. Nhưng đồng thời, chúng ta muốn có 
điều tối thượng: món ăn thượng hạng, chọn lựa tối ưu. 
Tất nhiên, mỗi người đều có lương tâm cao thượng 
kết hợp với bản năng thú tánh. Chúng ta phải tu tập để 
có khả năng sử dụng tham dục thay vì bị sai xử. 


Tâm chúng ta chứa đầy ý nghĩ khác nhau tạo ra 
mê lầm. Chúng ta dự khóa tu để phát triển khía cạnh 
sắc bén tỉnh tường hầu cắt đứt niệm tưởng. Trong 
khóa tu chúng ta chỉ làm một việc, đó là buông bỏ tất 
cả. Chúng ta khởi nghĩ muốn điều này và muốn điều 
kia, và vươn lên để thỏa mãn. Nhưng tâm nào mong 
muốn đạt đến? Tâm nào muốn như thế? Khi rốt cuộc 
không một vật đối với việc muốn hoặc cần, chúng ta 
sẽ an vui. Chúng ta hoan hỷ. 


645 


But in just one instant we can again be thrown 
into that state of mind of hating something terribly, 
loving something so much, thinking that something is 
adorable or awful. lf we don't find the Buddha within 
that, where will we find it? Is it somewhere else to 
be found? We have a mind to seek and a mind to 
improve. How else could we be liberated? Everything 
is born right now—not tomorrow, and not yesterday. 
And this process of creation is the actual substance of 
the Buddha. 


The Sixth Patriarch concluded by offering the 
teaching once more in the form of a poem titled “The 
Real Buddha of the Essence of Mind.” 


He then told everyone that it was time for him 
to leave, and that they shouldn't cry or mourn. In 
China at that time, Confucianism mandated a three- 
year mourning period. But he told them it wasn't 
necessary to follow those socially accepted customs. 
Buddhadharma ¡is eternal, and it is the true nature of 
all of us. lf we don”t know that true nature, we think 
that social conventions are ultimate and necessary. 
He told those gathered, “I pray you will realize your 
true nature, and that is to know Buddha.” 


ln our true mind there is no death and birth. lí 
your determination is not deep, you worrt be able to 
realize this. 


646 


Nhưng chỉ một khoảnh khắc, chúng ta lại có thể 
bị ném vào trạng thái ghét một điều gì kinh khủng, 
thương một điều gì hết sức, nghĩ răng có một vật ưa 
thích hay ghê sợ. Nếu không tìm Phật trong đó, chúng 
ta sẽ tìm Phật ở đâu? Có nơi nào khác đề tìm Phật 
không? Chúng ta có một tâm để tìm và một tâm để 
tiễn tu. Có cách nào khác để chúng ta giải thoát? Mọi 
sự vật đều sinh ra ngay bây giờ —không phải ngày 
mai, và không phải hôm qua. Và tiến trình sáng tạo 
này là thê tánh của Phật. 


Lục Tổ kết luận: “Nay tôi để bài kệ cùng các ông 
từ biệt gọi là Tự Tánh Chân Phật Kệ. 


[Người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy bản 
tâm, tự thành Phật đạo.] Sau đó Tổ bảo mọi người đã 
đến lúc ra đi. Trung Quốc thời đó, Không giáo bắt 
buộc để tang ba năm. Nhưng Tổ bảo: “Không cần 
thiết, [các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ,] chớ 
làm theo thế gian [khóc lóc như mưa].” Phật pháp là 
thường hằng, và là chân tánh nơi tất cả chúng ta. Nếu 
không biết chân tánh, chúng ta sẽ cho rằng quy ước 
xã hội là tối thượng và cần thiết. Tổ nói với đại chúng: 
“Nay lại đặn dò các ông khiến các ông thấy chân tánh, 
và đó là biết Phật.” 

Chân tâm chúng ta không tử không sanh. Nếu 
quyết chí không dũng mãnh, sẽ không thể nhận biết. 


647 


I ask you all, no matter what else you might do 
in this lifetime, please directly perceive your true 
naturel This is what you ve been born to do. All of 
our seniors and the patriarchs and the ancients are 
praying and hoping for that for each of you. And I 
have also been born for that very reason. Our life is 
not given to us for satisfying a physical body. Mind is 
prior to our physical body and to our own personal 
experience. As the Sixth Patriarch told his disciples, 
“lf you follow this and realize kensho, it is as if l am 
still alive and here. And if you don't, even if l were 
here it would make no difference.” Another gatha was 
given, and around 2:00 a.m. on the third of August, 
Enö said to his disciples that he would go. And sitting, 
he died. An indescribable fragrance filled the room, 
a mysterious rainbow embraced them, and the birds 
and the animals wept. 


In Koshu, Choshu, and Shinshu, allthe officialsand 
disciples gathered to decide where the Sixth Patriarch 
would be honored. They were in disagreement, and 
so finally they lit incense, prayed to him, and asked for 
direction. The smoke went straight toward Sokeizan. 


648 


Tôi yêu cầu tất cả các bạn, cho dù có thể làm gì 
khác trong đời này, hãy trực tiếp nhận biết chân tánh! 
Đây là việc bạn sinh ra để làm. Tất cả các vị trưởng 
lão và chư Tổ và cô đức đều cầu nguyện và kỳ vọng 
mỗi người các bạn tu tập được như thế. Và tôi cũng 
sinh ra chính vì lý do đó. Cuộc sống không trao cho 
chúng ta để thỏa mãn thân vật chất. Tâm có trước thân 
vật chất và trước cả sự chứng nghiệm riêng của chúng 
ta. Khi Lục Tổ nói với đệ tử: “[Sau khi tôi diệt độ.] 
y theo đây tu hành, [chỉ biết tự bản tâm.] thấy tự bản 
tánh, như ngày tôi còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử 
tôi còn ở đời, cũng không có lợi ích gì.” 

Tổ lại nói bài kệ khác, và rồi ngồi ngay thắng 
đến canh ba khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 8, chợt 
bảo đệ tử rằng: “Tôi đi nhé!” Rồi im lặng mà hóa. 
Khi ấy mùi hương lạ đầy cả thất, có một móng trắng 
vòng giáp đất, [trong rừng cây cối đều biến thành màu 
trăng, ] cầm thú kêu vang bỉ thương. 


[Đến tháng mười một,] quan liêu cùng môn nhân 
tăng tục [ba quận Quảng Châu, Thiều Châu, và Tân 
Châu, đua nhau tới đón thân của Tổ,] quyết định tôn 
trí ở đâu. Họ bất đồng, [không giải quyết được việc 
tranh giành] mới thắp hương khẩn đảo rằng: “Khói 
hương chỉ về chỗ nảo là Tổ về chỗ ấy.” Khi ấy khói 
hương bay thắng về Tào Khê. 


649 


On the thirteenth of November a stủpa was 
built, and all of those things that had been given—the 
robes, the bowls—were taken to Horyu-ji in Sokeizan. 
The following spring, the mummified body was 
lacquered with incensed clay, and the Sixth Patriarch 
was returned to the stũpa. Because of the prophecy 
that his head would be removed, they reinforced the 
neck of the statue. 


Having been deeply awakened at twenty-four 
and ordained at thirty-nine, Enö taught until the age 
of seventy-six. He gave transmission to forty-three 
Successors, and countless others were awakened 
from his deep teaching. His words were gathered into 
this Platƒform Sutra. 


Opening the mind”s eye—this is truly fresh and alivel 
We have taught and discussed the Sixth Patriarch”s 
truth. 

North, south, east, west—the living road passes 
through. 

Raise high the flag in the windl 

Its spring throughout the worldIl 


+ 


650 


Ngày mười ba tháng mười một một bảo tháp 
được xây dựng và những y bát được truyền trở về 
Pháp Long tự ở Tào Khê. Năm kế tháng bảy mới mở 
khám, đệ tử Phương Biện dùng đất trầm tô lên trên. 
Đệ tử nhớ lại lời huyền ký sẽ bị lẫy đầu của Tổ, mới 
lây sắt lá bao quanh cô đề giữ cổ của Tổ rồi đưa vào 
trong tháp. 


Tổ sống bảy mươi sáu tuổi, hai mươi bốn tuổi 
đại ngộ được truyền y, năm ba mươi chín tuổi mới thế 
phát, nói pháp lợi sanh ba mươi bảy năm, đệ tử nối 
pháp bốn mươi ba người, người ngộ đạo siêu phàm 
không biết bao nhiêu mà tính. Lưu truyền kinh Pháp 
Bảo Đàn để bày tông chỉ của Tổ. 

Mở mắt tâm trí— thật tươi mới và sinh động! 
Chúng ta đã nói lên và thảo luận lẽ thật của Lục Tô. 
Bắc, nam, đông, tây—sinh đạo xuyên suốt. 
GIương cao lá phướn trong gióÏ 

Đó là mùa xuân trùm khắp thế gian! 


+ 


651 


MỤC LỤC 


#>»œ&8 
6M HỘ esaauebbktdtausbihsldorsesbslioilege 335 
7. TÍNH KHÍ VÀ HOÀN CẢNH........................ 389 
8. ĐỒN VÀ TIỆM ..........................----cccccccccreceereee 513 
Ð. TY EN (TT sa ssaebussoitssuEuliiotkdibgis s77 
10. PHÓ CHÚC.................................- ---2-secsccsccscsz 603 


652 


Phụ bản 


DEDICATING A YELLOW ROSE 1O MASTER 


Overtime, red rose will decay and turn white. 

But yellow rose, the colour of Dharma robe, 
Remains bright in the stream of life. 

Ullambana, 

The season of filial piety. 

Pavarana, 

The day of giving thanks to Patriarchs and Masters. 
Remind me, the first steps to Chan Khong! Monastery. 
Paying homage to Master, I bashfully asked 

The Master“s word echoed in my empty mind: 
lgnorance, the cause of my arduous life journey. 
Then one Paravana day at Vien Chieu” Temple 

I quietly tip-toe into the Zen gate 

There sat the Master among Sangha“s Dharma Robes, 
Through his voice the Zen poem echoed in space: 

“lf unknowing that at the beginning there is not one 
single thing, 

Our whole life's effort would be such a waste.” 

Then Master taught us, only if we change: 

“Knowing that at the beginning there is not one single 
thing 

Our whole life's effort would be perfectly completed.” 


1 Vietnamese Zen Master's name (1045 - 1100) 
2 Vietnamese Zen Master s name (999 - 1090) 


DÂNG THẦY MỘT ĐÓA HỔNG VÀNG 


Bông hồng đỏ thời gian biến thành trăng 
Đóa hồng vàng màu pháp phục ca sa 
Mãi thắm tươi theo năm tháng dòng đời 
Mùa vu lan 

Mùa báo hiếu mẹ cha 

Ngày tự tứ 

Ngày đền ơn Thầy Tổ 

Nhớ thuở nào chập chững đến Chân Không? 
Đảnh lễ thầy con bập bẹ hỏi thưa 

Thầy nhắn nhủ lời vang giữa đồng trống 
Con dại khờ nên trôi nổi gian truân 

Rồi một ngày, lễ tự tứ Viên Chiếu 

Con mon men bước vào công thiền trang 
Thầy ngồi đó giữa Ca-sa đại chúng 
Giảng kệ thiền vang đội cả không trung: 
“Nếu không biết bản lai vô nhứt vật 


Công lao kia uống phí một đời ai” 
Thầy dạy chúng con chỉ cần đổi lại: 
“Nếu biết rõ bản lai vô nhất vật 


Công lao kia viên mãn một đời a1.” 


3 Thiền viện đặt tên của một thiền sư Việt Nam (1045 - 1100) 
4 Thiền viện đặt tên của một thiền sư Việt Nam (999 - 1090) 


Days and months twenty years fleets by 

Masterˆ“s voice today is far different from the past 
Endless echos unto the deepest mind. 

Oh, I have wasted my whole life 

What should I do now? 


My mind was whirling with relentless questions and 
doubts 


How to attain a perfectly complete life 
Ancient Vien Chieu monastery pointing me back 
Learning to live a noble life and practice Zen 


Wearing my Dharma Robe and taking refuge in the 
Sangha, I herd my own buffalos. 


Daytime working in rice paddies and vegetable garden 
At night sitting in meditation under the moon and stars 
Here at home, always peaceful 

Solitary retreats, how splendid the monastic life 

Four times a year having personal interview with Master 
Cross-roads, dead ends, distant lands, I lost track 
Master opens the way and teaches at every step 

We have helped each other, seniors to beginners on 
this spiritual path 


Embraced by the Master with grace and compassion. 


Ngày tháng dài hai mươi năm nhấp nháy. 
Tiếng Thầy hôm nay khác xa ngày trước 
Âm ba trùng trùng tận đáy biển tâm. 

Ô! Con đã một đời phí phạm 

Làm sao, bây giờ biết phải làm sao 


Đâu óc quay cuông câu hỏi xôn xao 


Biết làm sao cho viên mãn một đời. 
Viên Chiêu cũ dẫn đường con trở lại 
Học làm người, tu tập hạnh thiên sinh 


Khoác Ca-sa nương đại chúng chăn trâu 


Ngày bì bỏm dưới ruộng, trên vườn rây 
Đêm khuya về tĩnh tọa dưới trăng sao 
Đây quê hương, ôi muôn thuở thanh bình. 
Đời tu huy hoàng, thời gian nhập thất 
Một năm bốn lần tham kiến ân sư 

Ngã tẻ, ngõ cụt, mịt mù dấu mắt 

Thầy khai thông, từng bước đường chỉ trao 


Chúng con, lớn dìu dắt nhỏ vào đạo 


Dưới bóng Thầy che chở và bao dung. 


How hard and persistent Master dedicated to his 
immature students 


Our inconceivable gratitude to Master in raising us. 
Bowing to Him, l keep in mind 

Master taught us to build the mud-wall like constructing 
the mind-wall 

But for whom, and why Master always does concern 
For all of us, everything he does for us 


He is following ancestors” vow, with grand-mother”s 


kindness 

Ullambana, the season of filial piety 

The day of giving thanks to Patriarchs and Masters. 
Far away while living abroad, 


A yellow rose dedicated to Master with deep gratitu de. 
+ 


Đàn con dại Thầy khổ công lắm nỗi 
Lũ con hư Thầy nhọc sức xiết bao 
Công ơn Thây giáo dưỡng, bất tư nghì 
Ngưỡng vọng về, son sắt dạ kính ghi 
Thầy chỉ dạy năm xưa đắp tường đất 
Là xây dựng thành vách cho đạo tâm 
Nhưng cho ai, sao Thầy mãi lo toan. 
Cho chúng con, vì chúng con tất cả 
Nối người xưa, Tâm tha thiết lão bà 
Mùa Vu Lan, 
Mùa báo hiểu Mẹ Cha 
Ngày Tự Tứ 
Ngày đền ơn Thầy Tổ 
Trời phương ngoại xa xôi đường thăm thắm 
Đóa hồng vàng xin phụng hiến tri ân. 
x 
Thuần Bạch 
- 2019- 


